Kinh 
ĐẠI PHẬT ĐÁNH 


THỦ LẶNG NGHIÊM 


Đời Đường, sa môn Bát Lạt Mật Để 
(người Trung- Thiên-trúc) 
dịch từ Phạn văn ra Hán văn 


Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn 
và chú thích 


(TẬP 2) 


Thu Viện Hoa Sen chuyển qua dạng Ebook PDF ngày 13/2/2014 


BAN BẢO TRỢ PHIÊN DỊCH PHÁP TẠNG VIỆT NAM 


Phật Lịch 2556 (2012) 


KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM 
(tập 2) 
Cự sĩ Hạnh Cơ dịch, giới thiệu, chú thích, 
đánh máy và trình bày 
Cự sĩ Tịnh Kiên đọc và sửa chữa bản thảo 
Ban Bảo Trợ Phiên Dịch Pháp Tạng Việt Nam 
in lần thứ nhất, California, 2012 


KINH _ 
ĐẠI PHẬT ĐÁNH 
THỦ LẶNG NGHIÊM 


Quyền 6 
- Nhĩ Căn Viên Thông 
- Nhiêp Tâm Là Giới 


Lúc bấy giờ, đức Bồ Tát Quán Thế Âmusi› từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, bạch rằng: 

— Bạch đức Thế Tôn! Con nhớ trong vô sô hằng 
sa kiếp về trước, có đức Phật ra đời hiệu là Quán 
Thế Âm. Ở trước đức Phật ấy, con đã phát tâm bô 
đề. Ngài dạy con do từ văn, tư, tu mà nhập tam-ma- 
địa. Ban đâu, con ở trong tánh nghe mà được vào 
dòng, mất tướng sở-văn. Chỗ vào đã văng lặng, hai 
tướng động và tĩnh rõ ràng không sinh. Cứ như thế 
mà tăng tiến dân, cả năng-văn và sở-văn đều mất 
hết. Ngay chỗ này con vẫn không dừng lại, mà tiến 
lên thêm nữa, đến chỗ năng-giác và sở-giác cũng 
đều không. Rồi cả hai ý niệm “năng- giác - sở-giác” 
và “năng-giác, sở-giác đêu không” đều bị dứt trừ 


trọn vẹn; năng-không và sở-không hoàn toàn tiêu 
mất. Sinh diệt đã tiêu vong thì cảnh giới tịch diệt 
hiện rõ trước mắt. Bỗng nhiên con vượt khỏi cả thế 
và xuất thế gian, mười phương sáng rỡ. Con được 
hai điều thù thắng: Một là, trên hợp với bản giác 
diệu tâm của chư Phật mười phương, cùng với chư 
Phật đồng một từ lực; hai là, dưới hợp với tất cả 
chúng sinh trong sáu nẻo mười phương, cùng với 
chúng sinh đồng một bỉ ngưỡng. 

Bạch đức Thế Tôn! Do con cúng dường đức 
Quán Thế Âm Như Lai, được Ngài trao truyền cho 
pháp tu “văn-huân văn-fu như-huyền ”; con tụ pháp 
ây mà chứng Kim-cang tam-muội, cùng với chư 
Phật đồng một sức từ, khiến cho thân con thành tựu 
được 32 thân ứng hóa vào khắp các quốc độ. 

Bạch đức Thế Tôn! Nếu các vị Bồ-tát vào tam- 
ma-địa, tiễn tu pháp vô lậu, thắng giải viên mãn, thì 
con hiện ra thân Phật, vì quí vị ấy mà nói pháp, 
khiến được giải thoát. 

Nếu các hàng Hữu-họcus2›; thích ở một mình nơi 
tịch tĩnh, cầu trí tuệ nhiệm mâu, khi trí tuệ thăng 
diệu sắp phát hiện viên mãn, con liền ở trước quí vị 
ây, hiện thân Độc-giác‹¿s3›, vì họ mà nói pháp, khiến 
được giải thoát. 


Nếu các hàng Hữu-học đoạn dứt mười hai nhần 
duyênuøs», hiển lộ lí tánh vô sinh, khi trí tuệ thắng 
diệu sắp phát hiện viên mãn, con liền ở trước quí vị 
ây, hiện thân Duyên-giácass, vì họ mà nói pháp, 
khiến được giải thoát. 

Nếu các hàng Hữu-học thể hội được pháp Tứ Đề 
khônguss, bước lên địa vị Tu-đạouø7, chứng nhập 
từng phân trạch diệt vô VIq68), khi thăng tánh sắp 
hiển hiện viên mãn, con liền ở trước quí vị Ấy, hiện 
thân Thanh-văn‹¡s›, vì họ mà nói pháp, khiến được 
giải thoát. 

Nếu có các chúng sinh muốn tâm được tỏ ngộ, 
không bị vướng vào dục trần, muốn thân thanh tịnh, 
con liên ở trước họ, hiện thân Phạm Vương‹¡zo› mà 
vì họ nói pháp, khiến được giải thoát. 

Nếu có các chúng sinh muốn làm thiên chủazn› để 
thống lãnh thiên chúng, con liền ở trước họ, hiện 
thân Đề Thíchaz› mà vì họ nói pháp, khiến được 
thành tựu như ý. 

Nếu có các chúng sinh muỗn thân được tự tại, du 
hành khắp mười phương, con liền ở trước họ, hiện 
thân trời Tự Tại‹¿z› mà vì họ nói pháp, khiến được 
thành tựu như ý. 

Nếu có các chúng sinh muỗn thân được tự tại, có 
thể bay đi trên hư không, con liên ở trước họ, hiện 


thân trời Đại Tự Tại¿z2 mà vì họ nói pháp, khiến 
được thành tựu như ý. 

Nếu có các chúng sinh muốn thông lãnh qui thân, 
cứu hộ các cõi nước, con liền ở trước họ, hiện thân 
thiên đại tướng quân‹s› mà vì họ nói pháp, khiến 
được thành tựu như ý. 

Nếu có các chúng sinh muốn thống lãnh thế giới, 
bảo hộ chúng sinh, con liên ở trước họ, hiện thân 
trời Tứ-vươnguz mà vì họ nói pháp, khiến được 
thành tựu như ý. 

Nếu có các chúng sinh muôn sinh nơi thiên cung, 
sai khiến qui thần, con liền ở trước họ, hiện thân 
thái tử của bốn vị Thiên vương mà vì họ nói pháp, 
khiến được thành tựu như ý. 

Nếu có các chúng sinh muốn làm vua cõi 
nñĐ#ƯỜI(177), con liên ở trước họ, hiện thân vua mà vì 
họ nói pháp, khiến được thành tựu như ý. 

Nếu có các chúng sinh muốn làm chủ gia tộc 
danh tiếng, được thê gian kính nề, con liên ở trước 
họ, hiện thân trưởng ølá(7s›) mà vì họ nói pháp, 
khiến được thành tựu như ý. 

Nếu có các chúng sinh muốn đảm luận về danh 
ngôn kim cổ để giữ mình trong nếp sống trong sạch, 
con liền ở trước họ, hiện thân cư sĩu2 mà vì họ nói 
pháp, khiến được thành tựu như ý. 


Nếu có các chúng sinh muốn trị lí quốc gia, xét 
đoán phân minh các việc tỉnh, quận, con liền ở trước 
họ, hiện thân tẾ quanuso mà vì họ nói pháp, khiến 
được thành tựu như ý. 

Nếu có các chúng sinh thích dùng bói toán bùa 
chú để giữ thân tâm an ổn, con liên ở trước họ, hiện 
thân bà la môn‹s¡) mà vì họ nói pháp, khiến được 
thành tựu như ý. 

Nếu có kẻ thiện nam muốn tu học Phật pháp, bỏ 
tục xuất gia, hành trì giới luật, con liền ở trước 
người ây, hiện thân tì kheo để nói pháp, khiến người 
ây được thành tựu như ý. 

Nếu. có người tín nữ muốn tu học Phật pháp, bỏ 
tục xuất gia, hành trì giới luật, con liền ở trước 
người ấy, hiện thân tì kheo ni để nói pháp, khiến 
người ấy được thành tựu như ý. 

Nếu có kẻ thiện nam muốn giữ gìn năm giới, con 
liền ở trước người ấy, hiện thân cận sự nam để nói 
pháp, khiến người ấy được thành tựu như ý. 

Nếu có người tín nữ muốn giữ gìn năm giới, con 
liền ở trước người ây, hiện thân cận sự nữ để nói 
pháp, khiến người ây được thành tựu như ý. 

Nếu có người đàn bà quyết chí lập thân nội 
chínhas2) để tu thân, cảm hóa gia đình và yên trị 
quốc gia, con liên ở trước người ấy, hiện thân hoàng 


hậu, phu nhân, hoặc mệnh phụ, đại cô‹s›› để nói 
pháp, khiến người ây được thành tựu như ý. 

Nếu có người con trai không muốn nhiễm dục 
trần, con liền ở trước người ấy, hiện thân đồng 
nam‹¡ss¡ để nói pháp, khiến người ấy được thành tựu 
như ý. 

Nếu có người con gái muốn giữ thân trinh thục, 
sông đời xử nữuasø, không muốn lập gia đình, con 
liền ở trước người Ấy, hiện thân đồng nữus; để nói 
pháp, khiến người ây được thành tựu như ý. 

Nếu có thiên chúng nào muốn ra khỏi loài 
trời¿ss), con liên hiện thân trời mà vì nói pháp, khiến 
được thành tựu như ý. 

Nếu có loài rông muốn thoát khỏi loài mình, con 
liền hiện thân rồng mà vì nói pháp, khiến được 
thành tựu như ý. 

Nếu có qui dược xoaaso muốn thoát khỏi loài 
mình, con liên ở trước họ, hiện thân dược xoa mà vì 
nói pháp, khiến được thành tựu như ý ý. 

Nếu có thần càn thát bàuo muốn thoát khỏi loài 
mình, con liền ở trước họ, hiện thân càn thát bà mà 
vì nói pháp, khiến được thành tựu như ý. 

Nếu có thân a tu laus muốn thoát khỏi loài mình, 
con liền ở trước họ, hiện thân a tu la mà vì nói pháp, 
khiến được thành tựu như ý. 


Nếu có thân khẩn na lao muốn thoát khỏi loài 
mình, con liền ở trước họ, hiện thân khẩn na la mà 
vì nói pháp, khiến được thành tựu như ý. 

Nếu có loài ma hô la giàu93› muốn thoát khỏi loài 
mình, con liền ở trước họ, hiện thân ma hô la øià mà 
vì nói pháp, khiến được thành tựu như ý. 

Nếu có các chúng sinh muôn sinh làm người và 
tu trì để đời đời được thân người, con liền hiện thân 
người mà vì họ nói pháp, khiến được thành tựu như 
đc _ 

Nêu có loài phi nhân.¡o4+, hoặc có hình sắc, hoặc 
không có hình sắc, hoặc có tư tưởng, hoặc không có 
tư tưởng, muốn thoát khỏi loài mình, con liên ở 
trước họ, hiện thần họ mà vì nói pháp, khiến được 
thành tựu như ý. 

Đó là 32 ứng thân nhiệm mâu không nhiễm 
trước, hiện vào các cõi nước mười phương. Những 
thân đó đều do diệu lực vô tác của văn-huân văn-tu 
fam-muôi mà thành tựu một cách tự tại. 

Bạch đức Thế Tôn! Con lại do diệu lực vô tác của 
văn huân văn tu kim cang tam muội ấy, mà cùng với 
tất cả chúng sinh trong sáu đường khắp mười 
phương ba đời, đồng một lòng bi ngưỡng, khiến cho 
tật cả chúng sinh, ở nơi thân tâm con, được mười 
bốn thứ công đức vô úy: 


Một là, do con không quán âm thanh đối tượng, 
mà quán cái tâm năng quán của mình, khiến cho 
chúng sinh khổ não khắp mười phương, quán âm 
thanh như vậy thì được giải thoát. 

Hai là, con xoay trì kiến trở lại soi chiếu nội tâm, 
khiến cho chúng sinh dù vào đống lửa lớn, cũng 
không bị lửa đốt cháy. 

Ba là, con quán cái nghe xoay vào nội tâm, khiến 
cho chúng sinh dù bị nước lớn cuốn trôi, cũng 
không bị nước nhận chìm. 

Bốn là, con đoạn diệt hết vọng tưởng, không còn 
tâm sát hại, khiến cho chúng sinh dù phải vào trong 
các nước qui, cũng không bị chúng quïÏ làm hại. 

Năm là, con huân tập cái nghe mà thành tựu tánh 
nghe chân thật; cả sáu căn đều tiêu huyễn vọng mà 
trở về chân tánh, đông như cái tiếng, cái nghe; khiến 
cho chúng sinh lúc sắp phải bị hại, dao gãy từng 
khúc, binh khí chạm thân dường như chém nước, 
như gió thối ánh sáng, tánh không giao động. 

Sáu là, con huân tập tánh nghe tinh thuần, sáng 
khắp pháp giới, thì những gì đen tôi không thể tôn 
tại, khiến cho chúng sinh, dù các loài ác quỉ như 
dược xoa, la sátuss, cưu bàn tràu», tì xá g1àuø;), phú 
đơn nauss), vân vân..., nếu có đứng gần cũng không 
thể nhìn thấy. 


10 


Bảy là, hai tánh động, tĩnh của âm thanh đều tiêu 
diệt hoàn toàn, con quán chiếu tánh năng văn xoay 
ngược vào trons, xa lìa hết các trần cảnh hư vọng, 
khiến cho chúng sinh, tất cả những thứ gông cùm 
xiêng xích đều không dính đến thân thể. 

Tám là, con dứt tuyệt âm thanh, tròn vẹn tánh 
nghe, từ lực phát sinh cùng khắp, khiến cho chúng 
sinh, dù đi qua con đường nguy hiểm, cũng không 
bị giặc cướp làm hại. 

Chín là, con huân tu tánh nghe thanh tịnh, xa lìa 
các trân tướng, sắc dục không thể quyên rũ, khiến 
cho các chúng sinh đa dâm rời xa tham dục. 

Mười là, con lưu lại thuần một thật tướng của âm 
thanh, không còn mảy may đỗi tượng thanh trần, căn 
cảnh viên dung, không có năng sở đối đãi, khiến cho 
các chúng sinh nhiêu nóng giận dứt bỏ sân hận. 

Mười một là, con tiêu trừ vọng trần đối tượng, 
xoay cái nghe về tự tánh sáng suốt, từ ngoài pháp 
gIỚI đên trong thân tâm trong sáng như ngọc lưu l1, 
rỗng suốt không có gì chướng ngại, khiến cho tất cả 
chúng sinh ngu ngốc đần độn vĩnh viễn xa lìa sỉ mê 
tăm tối. 

Mười hai là, tiêu trừ hết huyễn hình tứ đại, con 
xoay tánh nghe trở về nơi tịch diệt bất động, hòa 
nhập vào thế gian mà không hủy hoại thê gian; cúng 


lẾi 


dường chư Phật nhiều như vi trần trong khắp mười 
phương, mỗi mỗi đức Phật con đều ở bên cạnh làm 
pháp vương tử, khiến cho tất cá những kẻ không có 
con trong khắp pháp giới, muốn cầu có con trai thì 
sinh được con trai phúc đức trí tuệ. 

Mười ba là, sáu căn con viên thông, chiếu sáng 
không hai, bao trùm mười phương pháp giới, thành 
chiếc kính lớn tròn đây, thành không như lai tạng, 
vâng lãnh các pháp môn bí mật của chư Phật nhiều 
như vi trần trong khắp mười phương, lãnh nhận 
không thiếu sót; khiến cho những kẻ không có con 
trong thế gian, muốn cầu có con gái, thì sinh được 
con gái xinh đẹp, đoan chính, phúc đức, dịu hiền, 
mọi người yêu kính. 

Mười bốn là, trong ba ngàn đại thiên thê giới này 
có trăm ức mặt trời mặt trăng, các vị pháp vương tử 
hiện trú ở thế gian nhiều đến 62 lần số cát sông 
Hăng, đều tu Phật pháp, làm mô phạm, giáo hóa và 
tùy thuận chúng sinh, trí tuệ và phương tiện mỗi ngài 
mỗi khác. Vậy mà, do con đã được nhĩ căn viên 
thông, phát ra diệu tánh của nhĩ căn, sau đó thì thân 
tâm trở nên vi diệu, bao trùm cùng khắp pháp giới, 
cho nên có thể khiến cho người chấp trì danh hiệu 
của con, so với người chấp trì danh hiệu của 62 lân 
sô cát sông Hằng các vị pháp vương tử nói trên, 


12 


phước đức của hai người này ngang bằng nhau, 
không có gì sai khác. Bạch đức Thế Tôn! Sở dĩ một 
danh hiệu của con cùng với rất nhiều danh hiệu kia 
không khác, là do con đã tu tập và chứng được tánh 
viên thông chân thật. 

Đó gọi là mười bốn sức vô úy ứhý, đem phúc lành 
đến khắp chúng sinh. 

Bạch đức Thế Tôn! Con lại do chứng được đạo 
viên thông vô thượng đó, cho nên cũng có được bốn 
điệu đức vô tác không thê nghĩ bàn: 

Một là, do ban đầu con đạt được tánh nehe chí 
diệu, thoát khỏi năng văn sở văn, chỉ còn cái tâm 
tinh thuân; bấy giờ thì các sự thấy, nghe, hay, biết 
của sáu căn không còn cách biệt, mà thành một tánh 
biết viên dung thanh tịnh. Cho nên con có thê hiện ra 
rất nhiêu hình dạng mâu nhiệm, có thể nói ra vô biên 
thần chú bí mật: hoặc con hiện ra một đầu, ba đầu, 
năm đầu, hay bảy đầu, chín đầu, mười một đầu, cho 
đến một trăm lẻ tám đầu, một ngàn đầu, một vạn 
đâu, hay tám vạn bốn ngàn đâu kim cang bất hoại: 
hoặc hiện ra hai tay, bốn tay, sáu tay, tám tay, mười 
tay, mười hai tay, hay mười bốn, mười sáu, mười 
tám, hai mươi, hăm bốn, cho đến một trăm lẻ tám 
tay, một ngàn tay, một vạn tay, hay tám vạn bốn 
ngàn tay bắt ấn; hoặc hiện ra hai mặt, ba mắt, bốn 


13 


mắt, chín mắt, cho đến một trăm lẻ tám mắt, một 
ngàn mắt, một vạn mắt, hay tám vạn bốn ngàn mắt 
thanh tịnh; hoặc hiện tướng từ bị, hoặc hiện tướng 
uy dũng, hoặc hiện tướng định tính, hoặc hiện tướng 
trí tuệ, nhằm cứu độ chúng sinh được đại tự tại. 

Hai là, do cái nghe, cái nghĩ của con đã thoát ra 
khỏi sáu trần, như âm thanh đi qua bức tường mà 
không bị ngăn ngại, cho nên diệu dụng của con có 
thể hiện ra nhiêu hình tướng, tụng nhiều thần chú. 
Hình tướng ấy, thần chú ây đều có thê đem sức vô 
úy bố thí cho chúng sinh. Vì vậy, các cối nước nhiều 
như vi trần trong khắp mười phương đều gọi con là 
người “bồ thí vô úy”. 

Ba là, do con tu tập tánh viên thông mâu nhiệm 
vốn có mà được nhĩ căn thanh tịnh, nên đi du hóa 
đến thê giới nào cũng khiến cho chúng sinh xả bỏ tất 
cả những trân châu bảo vật của tự thần để cầu được 
con thương xót. 

Bốn là, con có được tâm Phật, chứng đến chỗ rốt 
ráo, cho nên có thể đem các thứ trân bảo cúng dường 
chư Phật mười phương. Mặt khác, chúng sinh trong 
sáu đường khắp cùng pháp giới, ai câu vợ được vợ, 
câu con được con, câu tam muội được tam muội, cầu 
sông lâu được sống lâu, cho đến câu đại niết bàn 
cũng được đại niết bàn. 


14 


Nay đức Thế Tôn hỏi về nhân duyên và phương 
tiện chứng ngộ viên thông, con do từ cánh cửa nhĩ 
căn, quán chiếu tánh nghe và âm thanh đến chỗ tột 
cùng viên mãn mà chứng được tam-muội, tùy duyên 
ứng hóa, tâm được tự tại. Con đã do nơi nhĩ căn mà 
nhập vào dòng niết bàn, được tam-ma-địa, thành tựu 
đạo quả bộ đề; cho nên đối với con, nhĩ căn là 
phương tiện ưu việt nhất. 

Bạch đức Thể Tôn! Đức Quán Thế Âm Như Lai 
kia đã khen ngợi con khéo được pháp môn viên 
thông, cho nên ở giữa hội chúng, Ngài đã thọ kí cho 
con danh hiệu Quán Thế Âm. Lại do tánh thấy nghe 
của con tròn sáng chiếu khắp mười phương, nên 
danh hiệu Quán Thế Âm cũng phố cập mười phương 
thế giới. 

Lúc bây giờ đức Thế Tôn ngôi trên tòa sư tử, từ 
năm vóc phóng ra ánh sáng báu, soi sáng trên đỉnh 
đâu của chư Phật, chư vị Pháp vương tử và chư Bồ- 
tát nhiều như vi trần ở khắp mười phương. Chư Phật 
trong khắp mười phương kia cũng đồng từ năm vóc 
phóng ra ánh sáng báu soi đến đỉnh đầu đức Thế 
Tôn, chư vị Bôồ-tát và A-la-hán trong pháp hội. Rừng 
cây, ao hô đêu diễn ra pháp âm. Hào quang của chư 
Phật giao hòa nhau như lưới tơ báu. Tât cả đại chúng 
được điều chưa từng có, tất cả đều được Kim-cang 


15 


tam-muội. Liên khi ây, trời mưa hoa sen trăm báu, 
đủ các màu xanh, vàng, đỏ, trắng xen lộn lẫn nhau, 
cả mười phương hư không hóa thành màu bảy báu. 
Núi, sông, đất liền của cõi Ta-bà này bỗng nhiên 
không hiện hữu nữa, chỉ thây các cõi nước nhiêu 
như vi trần trong mười phương hợp lại thành một thế 
ĐIỚI, tiếng ca ngâm tán thán tự nhiên dìu dặt nỗi lên. 

Bây giờ, đức Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 
răng: 

- Cả hai mươi lăm vị Vô-học vừa là đại Bỏ-tát, 
vừa là A-la-hán, vừa rồi đã trình bày từ thuở ban 
đâu phát tâm cho đến khi thành đạo, mỗi mỗi đều 
dùng một căn, một trần, một thức, hoặc một đại mà 
làm phương tiện tu tập để chứng được viên thông 
chân thật. Chỗ tu chứng của quí vị ấy thật không hơn 
kém, mau chậm khác nhau. Nhưng vì muốn cho thầy 
A Nan khai ngộ, nên giờ đây Như Lai nhờ ông xét 
kĩ, trong hai mươi lãm pháp môn tu tập kia, pháp tu 
nào xứng hợp với căn cơ của thây ấy? Lại nữa, sau 
khi Như Lai diệt độ, nếu có chúng sinh của thế giới 
này tu tập theo hạnh Bồ-tát mà câu đạo Bỏ đề Vô 
thượng, thì họ nên dùng pháp môn phương tiện nào 
đề dễ thành tựu? 


1ó 


Bỏ Tát Văn Thù Sư Lợi vâng theo từ ý của Phật, 
từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh lê chân Phật, nương theo 
oa1 thân của Phật mà nói bài kệ bạch Phật răng: 


Biển Giác tánh lắng frOHg, 
Vốn tròn vẹn nhiệm mẫu; 
Bởi bản minh chiếu SOI, 
Cho nên có “sở chiếu _ 
Đo phân biệt “năng, sở”, 
Làm mất tánh bản mình. 
Mê vọng có hư không, 
Rồi nương nơi hư không 
Mà hình thành thể giới. 
Do vọng tưởng ngưng kết, 
Thành vô tình quốc độ; 
Do vọng tưởng thấy biết, 
Thành hữu tình chúng sinh. 
Đại giác sinh hư không, 
Như biển sinh bọt nước, 
Vô số cõi hữu lậu 

Đều do hư Không sinh; 
Bọt nước rồi. bể tan, 

Hư không vốn không có, 
Ba cõi cũng hoàn không! 
Về nguồn tánh không hai; 


17 


Phương tiện có nhiêu cách, 
Quả chưng không trái nhau, 


Thuận, nghịch là phương tiện. 


Những người sơ phát tâm, 
Vì cơ trí không đêu, 
T chứng vào Tam-InHỘI, 


Mau chậm chăng đồng nhau. 


Sắc trần được hình thành 
Do vọng tưởng ngưng kết, 
Hay biết Không thể thâu; 
Cái không thể thấu suối, 
Thì người sơ phát tâm 
Dễ ØÌ nương sắc trần 

Đề tụ chứng viên thông! 


Âm thanh cùng ngữ ngôn 
Kết hợp xen lần nhau, 

Biểu thị thành ý nghĩa 

Của danh ngôn, văn cú; 
Nhưng một danh, cú, nghĩa, 
Không bao hàm tất cả, 

Thì người sơ phát tâm 

Dễ gì nương thanh trần 

Đề tu chứng viên thông! 


l8 


Mùi hương phải chạm mi, 
Mới biết là có hương, 

Nếu cách rời, không có. 

Tị căn và hương trần 

Không thường hằng xúc họp, 
Thì người sơ phát tâm 

Dễ gì nương hương trần 

Đề tu chứng viên thông! 


VỊ, phải nếm mới biẾi, 
Không đương nhiên tự có. 
Thiệt căn và vị trần 

Không thường hẳng xúc họp, 
Thì người sơ phát tâm 

Dễ 9Ì NHƠN, VỊ trần 

Đề tụ chứng viên thông! 


Xúc, có chạm mới biết, 
Nếu không vật gì chạm, 
Thì không có xúc trần. 
Họp, lìa, không nhất định 
Thì người sơ phát tâm 
Dễ gì nương xúc trần 

Đề tu chứng viên thông! 


J9 


Pháp gọi là “nội trần ”, 
Là đổi tượng “sở tri”, 
Nang, sở không dung khắp 
Thì người sơ phát tâm 

Dễ gì nương pháp trần 
Đề tụ chứng viên thông! 


Mắt thấy tuy rỗng suốt, 
Nhưng chỉ thấy phía trước, 
Không thể thấy phía sau, 
Đối với bốn phương góc, 
Chỉ thấy được mỘt nửa, 
Thì người sơ phát tâm 

Dễ gì nương nhãn căn 

Đề tu chứng viên thông! 


MMũI thở ra, thở vào, 

Chặng giữa hơi đứt đoạn; 
Thở ra thì không vào, 

Thở vào thì không ra, 

Cách trở, không dung thông, 
Thì người sơ phát tâm 

Dễ gì nương tị căn 


Đề tu chứng viên thông! 


Lưỡi nếm biết được vị, 
Phái xúc chạm vị trần; 
Nếu vị trần tiêu VONG, 
Tánh biết vị không có, 
Thì người sơ phát tâm 
Dễ gì nương thiệt căn 
Đề tụ chứng viên thông! 


Thân thể chạm xúc biết 
Thì phải có đối tượng. 
Nhưng nang xúc, sở xúc, 
Giới hạn, không liên tục, 
Thì người sơ phát tâm 
Dễ gì nương thân căn 
Đề tu chứng viên thông! 


Ý căn thường loạn tưởng, 
Nếu tư duy dừng lại, 

Chắng còn thấy biết gì; 
Nhưng niệm tưởng tạp loạn, 
Không dễ gì thoát được, 

Thì người sơ phát tâm 


2P 


Dễ gì nương ý căn 
Đề tu chưng viên thông! 


Nhãn thức muốn phát khởi, 
Phải nhờ đu căn, trần, 

Xét tận cùng sốc rễ, 

Hư vọng, không thật thể. 
Tự thể không nhất định 

Thì người sơ phát tâm 

Dễ gì nương nhãn thức 

Đề tụ chứng viên thông! 


Nhĩ thức nghe mười phương, 
Do hạnh nguyện rộng lớn. 
Hạng người sơ phát tâm 
Không thể đạt đến đó, 

Nên nếu nương nhĩ thức, 
Khó tu chứng viên thông! 


Quán điểm trắng chót mũi, 
Vốn chỉ là qHYỀN CƠ, 
Nhắm khiến tâm an trụ; 
Không phải là khả năng 
Mà tị thức vốn có. 

Khi tâm đã an trụ, 


74 


Tức điểm trắng chót mũi 
Thành chổ trụ của tâm; 
Nhưng chân tâm Vô trụ, 
Làm sao kẻ sơ tâm 

Nương đó chưng viên thông! 


Dùng thiệt thức nói pháp, 
Chỉ là khéo xếp đặt 

Ngôn ngữ cùng âm thanh. 
Nhưng nếu được khai ngộ, 
Thì chỉ là thành tựu 

Sức biện tài nhiêu kiếp; 
Tất cả mọi danh cú 

Đêu là pháp hữu vị, 

Làm sao chứng viên thông! 


Giữ giới không cho phạm, 
Chỉ ràng buộc thân thức; 
Ngoài phạm vị thân thức, 
Không gì bị ràng buộc, 
Cho nên không biến khắp. 
Kẻ sơ tâm nương vào 

Pháp môn không biến khắp, 
Làm sao chứng viên thông! 


23 


Chứng được sáu thân thông 
Do tu nhân đời trước, 

Đáu có quan hệ gì 

Tới ý thức phân biệt! 

Ý thức đối pháp trần 

Khởi niệm niệm phân biệt; 
Làm sao kẻ sơ tâm 

Nương vào vọng thức ấy 
Mà chứng được viên thông! 


Nếu quán tánh địa đại, 

Cứng chắc không thông suốt; 
Đỏ là pháp hữu VỊ, 

Không phải là chân tánh, 
Làm sao kẻ sơ tâm 

Nương vào pháp hữu vị 

Mà chứng được viên thông! 


Nếu quán tánh thủy đại 

Do niệm tưởng mà thành, 
Không phải tánh như thát. 
Như như không thể quán, 
Làm sao kẻ sơ tâm 

Nương vào tâm giác quán 
Mà chứng được viên thông! 


24 


Nếu quán tánh hỏa đại, 

Vì chán có lứa đục 

Nên mong cầu lìa dục, 
Không phải chân thật lìa; 
Chắng phải là phương tiện 
Phù hợp kẻ sơ tâm 

Đề tu chứng viên thông! 


Nếu quán tánh phong đại, 
Lúc động, lúc yên lạng, 
Thuộc trong vòng đối đãi, 
Trái với vô thượng giác. 
Làm sao kẻ sơ tâm 

Nương vào pháp vô thưởng 
Mà tu chưng viên thông! 


Nếu quán tánh không đại, 
Trơ trơ, không hay biết, 
Khác hẳn tánh bô đề. 
Làm sao kẻ sơ tâm 
Nương cái vô †ri giác 

Mà tu chưng viên thông! 


Nếu quán tánh thức đại, 


Z2) 


Sinh diệt, không thưởng trú; 
Nếu giữ tâm chăng động, 
Đo sức quán trì giữ, 

Cũng thuộc VỀ hư VỌNG. 
Làm sao kẻ sơ tâm 

Nương vào tâm vô thưởng 
Mà tu chưng viên thông! 


Các hành đêu vô thường, 
Niệm tưởng vốn sinh diệt; 
Nhân và qua khác biệt, 
Làm sao kẻ sơ tâm 

Nương tâm niệm sinh điệt 
Mà tu chưng viên thông! 


Kính bạch đức Thể Tôn! 
Phát ở cối Ta-bà, 

Theo cơ nghi cõi này 

Lập giáo thể chân thật, 
Thanh tịnh mà châu biến, 
Chỉ tại nói và nghe. 
Muốn chứng tam-ma-đê, 
Thát nên dùng tánh nghe. 
Lành thay, Quán Thể Âm! 
Đã lìa khổ, giải thoát; 


26 


Trải qua hằng sa kiếp, 

Vào vô số cõi Phật, 

Được sức đại tự tại, 

Bồ thí đức vô úy 

Cho tất cả chúng sinh; 
Tiếng nói pháp nhiệm mâu, 
Tiếng nói nhìn vào đời, 
Tiếng hoàn toàn thanh tịnh, 
Tiếng ứng hợp thời cơ; 
Thường cứu giúp thế gian 
Mọi sự đêu an lành, 

Chứng đạo xuất thể gian, 
Thưởng trụ, không sinh điẾt. 


Kính bạch đức Thể Tôn! 

Như Quán Âm đã nói, 

Ví như có một người 

Đang ngồi nơi yên tĩnh, 

Mười phương đêu đánh trồng, 
Thì người ấy cùng thời 

Nghe trồng khắp mười nơi; 
Cho nên biết tánh nghe 

Bán lai vốn viên mãn, 

Không vọng, không hư dối. 


20" 


Mắt nêu bị ngăn che, 
Không thể thấy thông suốt; 
Miệng, mùi cũng như vậy; 
Thân có chạm mới biết; 

Ý niệm luôn lăng xăng, 
Ngốn ngang không đâu môi! 
Tai, cách tròng vẫn nghe, 
Xa gần đêu nghe được, 
Năm căn không sánh bằng; 
Cho nên biết tánh nghe 
Bản lai vốn thông suốt, 
Không vọng, không hư dối. 


Tiếng có động, có tĩnh, 

Nghe lúc có, lúc không; 
Không tiếng, gọi không nghe, 
Chắng phải không tánh nghe. 
Trong lúc không có tiếng, 
Tánh nghe vẫn không diệt; 
Trong lúc đang có tiếng, 
Tánh nghe cũng không sinh. 
Như thể là tánh nghe 

Lìa cả sinh và diệt; 

Cho nên biết tánh nghe 

Bản lai vốn thường trú, 


28 


Không vọng, không hư dối. 


Dầu cho trong lúc ngủ, 

Ý thức không nghĩ suy, 
Nhưng không phải vì vậy 
Mà tánh nghe chẳng có; 
Cho nên biết tánh nghe 
Vượt ngoài sự suy nghĩ, 
Thân tâm không sánh băng. 


Nay cối Ta-bà này, 

Nương tiếng nói luận giải, 
Nghĩa lí được tuyên đương. 
Nhưng chúng sinh mỆ IHUỘI, 
Không thấu đạt tánh nghe, 
Chỉ bám theo thanh trần, 
Cho nên mãi lưu chuyển! 
Ngay như thầy A Nan, 

Tuy nghe nhiều nhớ kĩ, 
Không khỏi vướng miệm tài 
Mê tiếng thì lưu chuyển; 
Xoay nghe vào bản tánh, 


Thì chưng ngộ chân thưởng. 


Này đây thầy A Nan! 


29 


Xin lắng lòng nghe kĩ, 
Tôi nương uy lực Phát, 
Tuyên nói pháp Tam-InHỘI 


Cứng chắc như kim cương: 


Như-Huyễn T: am-ma-đễ, 
Thát không thê nghĩ bàn, 
Nơi xuát sinh chư Phát. 


Thây đã từng được nghe 
Tất cả pháp bí áo 

Của vô lượng chư Phật, 
Nhưng dục lậu chưa trừ, 
Tuy tích chứa nghe nhiêu, 
Trở lại thành lâm lỗi! 


Thây đã dùng cái nghe 
Để thọ trì Phật Pháp, 
Sao không xoay cái nghe 
Đề nghe cái tánh nghe? 


Nghe, không tự nhiên sinh, 
Nhân tiếng mà có tên. 
Xoay nghe nghe tự tánh, 
Thoát li khỏi thanh trần. 
Nghe đã thoát thanh trần, 


30 


Tên gọi cũng không có. 
Một căn đã về nguồn, 
Sáu căn đêu giải thoát. 


Thấy nghe như bệnh lòa, 
Ba cõi như không hoa, 
Nghe đã xoay về cội, 
Bệnh lòa liên dứt trù, 
Trần giới cũng tiêu tan, 
Tánh Giác tròn hiển lộ. 


Tánh Giác cực thanh tịnh, 
Tâm sáng cực viên mãn, 
Tịch chiếu trùm hư không. 
Xem trở lại thể gian, 
Toàn là việc trong mộng. 
Ma Đăng Già là mộng, 
Thì ai giữ được thầy? 


Như ta thấy ở đời, 
Người làm trò do thuật, 
Khéo làm hình trai, gái, 
Tuy người xem thầy rõ 
Các căn đêu cử động, 
Nhưng sự thật là do 


jI 


Một cái máy điêu khiển; 
Máy ngừng, hình đựng yên, 
Trò huyễn trở thành không. 
Sáu căn cũng như vậy, 

Vốn nương một tỉnh mình, 
Phân thành sáu hòa hợp, 
Một căn đã quay về, 

Sáu căn đêu tịch tĩnh. 

Một niệm trần cầu tiêu, 
Thành viên mình tịnh điệu. 
Còn trần là hữu học, 

Sáng tột tức Như LạaI. 


Thưa Đại Chúng hiện tiên, 
Cùng với thầy A Nam! 

Hãy trừ bỏ cái nghe 

Bám thanh trần điên đảo, 
Hãy xoay lại cái nghe 
Quay về nghe tự tánh, 
Tánh thành Đạo Vô Thượng. 
Đỏ thật là pháp môn 

Kẻ sơ tâm nương vào 

Đề tu chứng viên thông. 
Đó là con đường thắng 
Mà chư Phật mưởi phương 


32 


Tiền vào cửa niết bàn. 

Chư Phát đời quá khứ 

Đã thành tựu pháp này; 
Chư Bồ-tát hiện tại 

Cũng nương pháp môn này 
Nháp cảnh giới viên mình; 
Và ở đời vị lai, 

Những người tu học Phát 
Cũng theo pháp môn ấy. 
Chăng riêng Quán Thế Âm, 
Tôi cũng trong pháp ấy 
Mà tu chưng viên thông. 


Thật như lời Thể Tôn 

Hỏi con các phương tiện 
Dùng để cứu chúng sinh 
Ở thời kì mạt pháp, 

Người muốn cầu xuất thể, 
Thành tựu tâm niết bàn, 
Thì phương tiện “nhĩ căn ” 
Của Bồ Tái Quán Âm 

Là siêu việt hơn hết; 

Còn các phương tiện khác, 
Đều nhờ oai thân Phật, 
Khiến gặp được cơ duyên 


33 


Mà thoát bỏ trần lao, 
Không phải là pháp tu 
Lâu đài cho mỌI người, 
Cũng không thể cùng lúc 
Nói cho người căn cơ 

Sâu, cạn không đồng nhau. 


Đảnh lễ Như Lai Tạng 
Vô lậu, không nghĩ bàn, 
Gia hộ đời vị lại 

Người tu pháp môn này 
1ỏ ngộ, không mê hoặc. 
Phương tiện kẻ sơ tâm 
Tu dễ dàng thành tựu! 
Đáy quả là pháp môn 
Hợp cơ thầy A Nan 

Chng chúng sinh đời sau, 
Chỉ cần tu “nhĩ căn á: 
Mau chứng được Viên Thông, 
Hơn các pháp môn khác. 
Yêu quyết tu Chân Tâm, 
Chỉ như vậy mà thôi! 


Lúc bấy giờ, đại đức A Nan cùng cả đại chúng, 
nhận được sự khai thị quí báu của Bô Tát Văn Thù, 


34 


thân tâm hoát nhiên rỗng suốt, thây rõ quả Bỏ Đề và 
cảnh giới Đại Niết Bàn của Phật, cũng giông như có 
người có việc đi xa, chưa đến lúc trở về, mà con 
đường dẫn về nhà thì đã biết rõ. Tất cả chúng hội, 
trong đó có tám bộ Trời Rông, hàng Nhị-thừa hữu 
học, và tất cả các vị Bồ-tát mới phát tâm, số lượng 
nhiêu bằng mười lần số cát sông Hăng, đều chứng 
ngộ chân tâm vôn có, xa lìa hết trần câu, đạt được 
pháp nhãn thanh tịnh. Tì kheo ni Ma Đăng Gñà vừa 
nghe xong bài kệ trên, liên chứng quả A-la-hán. Vô 
lượng chúng sinh đều phát tâm vô thượng bồ đề. 

Đại đức A Nan sửa áo chỉnh tế, ở trong đại 
chúng, chắp tay đảnh lễ Phật. Chân tâm sáng tỏ, 
buôn vui lẫn lộn, vì muốn lợi ích cho chúng sinh đời 
vị lai, đại đức cúi đầu bạch Phật: 

- Bạch đức Thế Tôn đại bi! Con nay đã tỏ ngộ 
pháp môn thành Phật, nương theo đó mà tu hành, 
không còn nghi hoặc. Con thường nghe đức Thế Tôn 
dạy rằng: “Tự mình chưa được độ mà trước đã độ 
người, đó là sự phát tâm của chư vị Bô-tát; tự mình 
đã giác ngộ viên mãn, rồi độ cho chúng sinh giác 
ngộ, đó là sự ứng thế của các đức Như Lai.” Con tuy 
chưa được độ, nhưng nguyện cứu độ tất cả chúng 
sinh đời mạt pháp. Bạch đức Thế Tôn! Các chúng 
sinh ấy cách Phật ngày càng xa, tà sư thuyết pháp 


35 


nhiêu như cát sông Hăng. Vậy, nếu muốn những kẻ 
sơ tâm tu học nhiếp tâm vào tam-ma-địa, thì làm sao 
khiến họ an lập đạo tràng, xa la ma sự, tâm bô đề 
không bị thối chuyên? 

Lúc bấy giờ, ở giữa chúng hội, đức Phật khen 
ngợi đại đức A Nan rằng: 

— Lành thay! Lành thay! Như thầy vừa hỏi về 
việc an lập đạo tràng, cứu hộ chúng sinh trầm luân 
trons đời mạt pháp, thì đây, thây hãy lắng nghe, Như 
Lai sẽ nói rõ. 

Đại đức A Nan và đại chúng đông vâng dạ. Phật 
dạy: 

— A Nan! Thây thường nghe trong giới luật, Như 
Lai từng tuyên nói ba nghĩa quyết định của sự tu 
hành, đó là: Nhiếp tâm gọi là GIỚI, nhân Giới mà 
sinh ĐỊNH, nhân Định mà phát TUỆ: ây gọi là “ba 
pháp học vô lậu ”. 

Thây A Nan! Vì sao nhiếp tâm mà gọi là “Gói”? 

Chúng sinh trong sáu đường ở khắp các thê giới, 
nếu tâm họ không dâm dục, thì họ không còn tiếp 
tục trôi lăn trong sinh tử. Thây tu pháp tam muội cốt 
đề thoát khỏi trần lao, nếu tâm dâm dục không đoạn 
trừ thì không thể thoát khỏi trần lao được. Dù có 
nhiêu trí, thiên định hiện tiền, nhưng tâm dâm dục 
không đoạn dứt, chắc chắn sẽ lạc vào ma đạo: hạng 


3ó 


cao thì thành ma vương; hạng vừa thì thành ma dân; 
hạng thấp thì thành ma nữ. Các loại ma kia cũng có 
đồ chúng, và đều tự xưng mình là thành đạo vô 
thượng! Sau khi Như Lai diệt độ, ở trong đời mạt 
pháp, những loài ma này vô cùng đông đúc, uy thế 
lừng lẫy thê gian, đầy dẫy những hành vi tham dâm, 
lại giả làm thiện tri thức, khiến cho chúng sinh sa 
xuống hồ ái nhiễm, bỏ mất con đường bồ đề. 

Thây dạy người đời tu pháp chánh định, trước hết 
phải dứt bỏ tâm dâm dục. Đó là lời dạy sáng rõ, 
thanh tịnh, quyết định thứ nhất của Như Lai và chư 
Phật quá khứ. 

Vì vậy cho nên, này A Nan! Người tu thiền định 
mà không đoạn tuyệt lòng dâm dục, thì cũng giống 
như nấu cát đá mà muốn thành cơm, trải qua trăm 
nghìn kiếp, vẫn chỉ là cát đá nóng mà thôi. Vì sao 
vậy? Vì giông sốc của nó là cát đá, không phải là 
cơm. Thây dùng cái thân dâm dục mà cầu quả Phật 
vi diệu, giả sử trải qua nhiều kiếp tu tập mà được 
khai ngộ, cũng chỉ là gốc dâm dục. Giống gốc đã là 
dâm dục thì chắc chăn phải trôi lăn trong ba ác đạo, 
không thê thoát ra khỏi; đâu có con đường nào để tu 
chứng niết bàn của chư Phật? Chắc chăn là phải làm 
cho cái nguồn gốc phát động dâm dục, ở cả tâm lẫn 
thân, đều bị đoạn trừ; cho đến chính cái tánh đoạn 


3Z 


trừ cũng không còn nữa, thì mới trông mong chứng 
quả Bộ đề của Phật. Đúng như lời Như Lai nói đây, 
tức là lởi của Phát; không đúng như lời nói này, tức 
là lời của ma Ba-tuân. 

Lại nữa, này A Nan! Chúng sinh trong sáu đường 
ở khắp các thế giới, nêu tâm họ không giết hại, thì 
họ không còn tiếp tục trôi lăn trong sinh tử. Thây tu 
pháp tam muội cốt để thoát khỏi trần lao, nếu tâm 
giết hại không đoạn trừ thì không thể thoát khỏi trân 
lao được. Dù có nhiều trí, thiền định hiện tiền, 
nhưng tâm giết hại không đoạn dứt, chắc chắn sẽ lạc 
vào thân đạo: hạng cao thì thành qui đại lực; hạng 
vừa thì thành dạ xoa phi hành hoặc qui thông soái; 
hạng thấp thì thành qui la sát đi trên mặt đất. Các 
loại qui thần kia cũng có đồ chúng, và đêu tự xưng 
mình là thành đạo vô thượng! Sau khi Như Lai diệt 
độ. ở trong đời mạt pháp, những loài qui thần này vô 
cùng đông đúc, uy thế lừng lẫy thê gian. Chúng tự 
nói rằng, ăn thịt cũng đạt được đạo bô đè. 

Này A Nan! Như Lai bảo các thây tì kheo ăn năm 
thứ tịnh nhục(is›, thịt ây đều do thần lực của Như 
Lai hóa sinh, vôn không có mạng căn¿20. Xứ sở của 
bà-la-môn, đất đai phần nhiều nóng ẩm, lại thêm 
nhiêu cát đá, rau cỏ không sinh sản được. Như Lai 
dùng sức đại bị gia bị; nhân tâm đại từ bi mà giả gọi 


36 


là thịt, và quí thây cũng cảm nhận được cái vị “như 
thịt” ây. Làm sao sau khi Như Lai diệt độ, những 
người thật sự ăn thịt chúng sinh mà gọi là Phật tử! 
Quí thầy nên biết, những người ăn thịt, dù tâm có 
được khai ngộ, cũng chăng qua chỉ tương tự như 
chánh định mà thôi, thực sự đều là đại la sát, sau khi 
hết báo thân ấy, chăc chắn sẽ chìm đắm trong biến 
khổ sinh tử, chắng phải là đệ tử Phật. Những người 
như thể, giết nhau, ăn nhau không dứt, thì làm sao 
thoát ra khỏi ba cõi! 

Thây dạy người đời tu pháp chánh định, trước hết 
phải dứt bỏ tâm dâm dục; thứ đến là phải dứt bỏ tâm 
sát sinh. Đó là lời dạy sáng rõ, thanh tịnh, quyết định 
thứ nhì của Như Lai và chư Phật quá khứ. 

Vì vậy cho nên, này A Nan! Người tu thiền định 
mà không đoạn tuyệt tâm giết hại, thì cũng giống 
như người tự bịt tai mình, cất tiêng kêu lớn mà mong 
người khác đừng nghe; đó gọi là càng muôn ấn thì 
càng lộ. Hàng tì kheo thanh tịnh và các vị Bô-tát, đi 
trên đường mòn còn không dẫm cỏ non, huông nữa 
là lấy tay nhố cỏ! Làm sao người có tâm đại bi mà 
lại lây mu thịt của chúng sinh làm thức ăn? Nếu các 
thầy tì kheo không mặc các thứ vải bằng tơ lụa lượt 
là, không dùng các thứ giày da áo lông của phương 
Đông, cũng như không ăn các thứ sữa, bơ, phó-mát, 


39 


những thây tì kheo ấy đối với thế gian thật là giải 
thoát, đã trả hết oan trái đời trước, không còn trở lại 
trong ba cõi nữa. Vì sao thế? Dùng các bộ phận của 
thân thê chúng sinh thì phải kết duyên nợ với chúng 
sinh; như con người ăn trăm thứ mễ cốc lây từ đât, 
thì chân không rời khỏi đất. Những người nhất quyết 
làm cho cả thân và tâm mình, không ăn các thứ làm 
từ xương thịt chúng sinh, không dùng các thứ làm 
bằng các bộ phận của thân thể chúng sinh, Như Lai 
nói đó là những người chân thật giải thoát. Đúng 
như lời Như Lai nói đây, tức là lởi của Phát; không 
đúng như lời nói này, tức là lời của ma Ba-tuần. 

Lại nữa, này A Nan! Chúng sinh trong sáu đường 
ở khắp các thế giới, nếu tâm họ không trộm cắp, thì 
họ không còn tiếp tục trôi lăn trong sinh tử. Thây tu 
pháp tam muội cốt để thoát khỏi trần lao, nếu tâm 
trộm cắp không đoạn trừ thì không thể thoát khỏi 
trần lao được. Dù có nhiều trí, thiền định hiện tiên, 
nhưng tâm trộm cắp không đoạn dứt, chắc chăn sẽ 
lạc vào tà đạo: hạng cao thì thành tính linh; hạng vừa 
thì thành yêu mị; hạng thập thì thành người tà, bị các 
loài yêu mỊị nhập vào mê hoặc. Các loại tà mỊ kia 
cũng có đồ chúng, và đều tự xưng mình là thành đạo 
vô thượng! Sau khi Như Lai diệt độ, ở trong đời mạt 
pháp, những loài tà mị này vô cùng đông đúc, uy thế 


40 


lừng lẫy thế gian, núp lén gian dỗi, xưng là thiện tri 
thức, tự nói mình là bậc đã đạt được đạo pháp cao 
siêu, lừa bịp người không biết, dọa dẫm khiến cho 
người mất tâm chánh tín, theo cung phụng chúng 
đến nỗi cửa nhà hao tán. 

Như lai dạy các thây tì kheo pháp khất thực theo 
thứ lớp để dứt bỏ lòng tham, thành đạo Bồ đề. Các 
thây tì kheo không tự nâu ăn, gửi kiếp sống thừa tạm 
nương nơi ba cối, thị hiện chỉ một phen đi về, đi rôi 
thì không bao giờ trở lại nữa. Làm sao bọn giặc lại 
mượn y phục Như Lai để buôn bán Như Lai, tạo đủ 
thứ tội nghiệp mà cứ nói là Phật Pháp! Lại còn hủy 
báng các vị xuất gia chân chánh, giữ tròn giới luật tì 
kheo, nói đó là đạo tiểu thừa! Do sự hủy báng này 
làm cho vô lượng chúng sinh mê lầm, nên bọn chúng 
phải đọa vào địa ngục vô gián. 

Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có tì kheo phát tâm 
quyết định tu pháp chánh định như huyễn, có thê ở 
trước hình tượng Như Lai, dùng thân thắp một ngọn 
đèn, đốt một lóng ngón tay, hay ở trên thân đốt một 
nén hương, Như Lai nói thầy tì kheo ấy, túc trái từ 
vô thỉ, chỉ trong một lúc là đã trả hết, vĩnh viễn từ bỏ 
thế gian, thoát hết các lậu hoặc. Tuy chưa thây rõ 
ngay lập tức con đường vô thượng giác, nhưng vị ấy 
đối với Phật Pháp thì tâm đã quyết định. Nếu không 


4I 


làm được cái nhân xả thân nhỏ mọn như thế, dù có 
thành được cái đạo vô vi, cũng phải sinh lại làm 
nĐØƯỜi đề trả hết nợ cũ, như chuyện ăn cám ngựa của 
Như Lai2o›, chăng khác tí nào. 

Thây dạy người đời tu pháp chánh định, sau khi 
đã dứt bỏ tâm dâm dục, tâm giết hại, còn phải dứt bỏ 
tâm trộm cắp. Đó là lời dạy sáng rõ, thanh tịnh, 
quyết định thứ ba của Như Lai và chư Phật quá khứ. 

Vì vậy cho nên, này A Nan! Người tu thiền định 
mà không đoạn tuyệt tâm trộm cặp, thì cũng giống 
như người rót nước vào cái chén lủng đáy mà mong 
cho chén đây, thì dù trải qua số kiếp nhiều như vi 
trần, chén ấy cũng không bao giờ đầy nước được. 
Nếu các thây tì kheo, ngoài ba y một bát ra, một mảy 
may gì cũng không chứa giữ; xin ăn có chút dư thừa 
thì bố thí cho chúng sinh đói khát; đến nơi đại chúng 
tập họp thì chắp tay vái chào; có ai mắng chửi thì 
hoan hỉ coi như lời khen ngợi; cả thân và tâm đều 
quyết buông bỏ, coi thân xác máu thịt là sở hữu 
chung của chúng sinh; không đem những lời dạy 
phương tiện của Như Lai làm chỗ hiểu biết của riêng 
mình, khiến cho kẻ sơ học phải lầm lạc; thì các vị ấy 
sẽ được Như Lai ẫn chứng là người thật sự đạt được 
chân chánh tam muội. Đúng như lời Như Lai nói 


42 


đây, tức là lởi của Phátr; không đúng như lời nói này, 
tức là lời của ma Ba-tuần. 

Này A Nan! Chúng sinh trong sáu đường ở khắp 
các thê giới như thế, tuy cả thân và tâm đều đoạn dứt 
trọn vẹn các nghiệp giết hại, trộm cắp, dâm dục, 
nhưng. nếu còn phạm lỗi đại vọng ngữ, thì chánh 
định vận không thanh tịnh, thành ma ái kiến¿zo›, mất 
hạt giống Phật. Đó là những người chưa được mà 
nói là đã được, chưa chứng mà nói là đã chứng; hoặc 
CÓ người muỗn được mọi người tôn mình là bậc nhất 
thế gian, bèn bảo rằng: “Ta nay đã chứng quả Tu-đà- 
hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán, 
quả Bích-chi Phật, Bồ-tát Địa-tiền hay ĐỊa-thượng”, 
nói thế để mong cho người ta lễ bái, cúng dường. Đó 
là những kẻ đoạn thiện căn, tiêu diệt hạt giỗng Phật; 
như người dùng dao chặt cây đa-la¿o3.. Như Lai nói 
người ây đã mất hắn căn lành, vĩnh viễn không còn 
chánh tri kiến, chìm đắm mãi trong biến khổ, không 
bao g1ờ thành tựu chánh định. 

Như Lai bảo các hàng Bô-tát và A-la-hán, sau khi 
Như Lai diệt độ, hãy ứng thân dưới mọi hình tướng, 
sinh vào đời mạt pháp để hóa độ cho chúng sinh 
chìm đăm; hoặc làm sa môn, hoặc làm cư sĩ, vua 
chúa, quan lại, đồng nam, đồng nữ, thậm chí cùng 
đồng sự với các hạng dâm nữ, quả phụ, gian dỗi, 


43 


trộm cắp, đồ tế, thương buôn, để khen ngợi Phật 
thừa, khiến cho thân tâm họ được vào tam-ma-địa. 
Nhưng, trong lúc làm như vậy, tuyệt nhiên không 
được nói rằng: “Ta chính thật là Bồ-tát, ta chính thật 
là A-la-hán”; không được khinh suất tiết lộ lời dạy bí 
mật của Như Lai cho những người chưa tu học Phật; 
chỉ trừ đến lúc lâm chung, có thê âm thầm phó chúc. 
Làm sao hạng người ma ái kiến kia lại dỗi gạt chúng 
sinh để mang tội đại vọng ngữ! 

Thây dạy người đời tu pháp chánh định, sau khi 
đã dứt bỏ tâm dâm dục, tâm giết hại, tâm trộm cắp, 
còn phải dứt bỏ tâm đại vọng ngữ. Đó là lời dạy 
sáng rõ, thanh tịnh, quyết định thứ tư của Như Lai và 
chư Phật quá khứ. 

Vì vậy cho nên, này A Nan! Nếu không đoạn trừ 
tâm đại vọng ngữ thì cũng giông như lây phân người 
đắp thành hình cây chiên đản, rồi mong cho nó có 
mùi thơm hương chiên đàn, thật không bao giờ có 
chuyện ấy. 

Như Lai dạy hàng tì kheo: 7rực tâm chính là đạo 
fràng. Trong tất cả hành vi, đi đứng ngôi năm, đều 
phải giữ tâm chánh trực, không được có chút giả dỗi, 
sao lại có thể tự tôn xưng mình đã đạt được diệu 
pháp của bậc thượng nhân? Người dân thường ngu 
muội, tự xưng để vương, còn bị họa tru diệt; huỗng 


44 


nữa là ngôi vị Pháp Vương, làm sao dám dối trá 
xưng càn? Nhân đã không chân thật thì quả tật 
quanh co. Người như thế mà câu quả Bỏ đề của 
Phật, thì cũng như dùng miệng căn rôn, làm sao cắn 
tới được! 

Nếu các thây tì kheo, tâm như dây đàn căng 
thăng, tất cả oai nghi đều chân thật, chắc chăn sẽ 
trực nhập chánh định, vĩnh viễn không bị ma sự 
quây nhiễu; và Như Lai ân chứng cho các vị ây, 
thành tựu Tri giác Vô thượng của hàng Bô-tát. Đúng 
như lời Như Lai nói đây, tức là lởi của Phát; không 
đúng như lời nói này, tức là lời của ma Ba-tuần. 


45 


KINH _ 
ĐẠI PHẬT ĐÁNH 
THỦ LẶNG NGHIÊM 


Quyên 7 
- Thân Chú “Thủ Lăng Nghiêm” 
- Nguyên Nhân Điện Đảo 
của Mười Hai Loài Chúng Sinh 


— Này A Nan! Thây hỏi về cách nhiếp tâm thì 
Như Lai vừa nói đó: Người muốn vào chánh định, tu 
học pháp môn vi diệu, cầu đạo Bồ-tát, trước hết phải 
giữ gìn bỗn giới luật căn bản, trong sáng như giá như 
sương, thì tự nhiên tất cả những cành lá như ba lỗi 
của ý, bốn lỗi của miệng, sẽ không có nguyên nhân 
để phát sinh. A Nan! Nếu giữ gìn thật nghiêm cần 
bốn giới trọng kia, thì tâm người ây còn không 
duyên theo các trần sắc, hương, vị, xúc, huỗng chi 
tật cả ma sự, làm sao phát sinh được! Nếu những tập 
khí đời trước không thể diệt trừ, thầy nên dạy người 
ây hãy nhất tâm trì tụng thân chú vô thượng “Ma Ha 
Tát Đát Đa Bát Đát Ra ”ou, do đức hóa Phật ngồi 
trên tòa sen báu, hiện ra từ ánh sáng trong nhục kế 


46 


trên đỉnh đầu của Như Lai, đã tuyên thuyết trong lúc 
Như Lai nhập định. 

Riêng về thây, trải từ nhiều kiếp trước đã có nhân 
duyên cùng với nàng Ma Đăng Gà, ái ân đã thành 
tập khí, không phải chỉ một đời một kiếp này đâu. 
Thế mà, chỉ một phen Như Lai tuyên dương thân 
chú, Ma Đăng Già liền vĩnh viễn lìa thoát tâm ái 
dục, chứng thành A-la-hán. Khi còn là dâm nữ, nàng 
không có tâm tu hành, chỉ nhờ thần lực không lường 
của thân chú trợ giúp mà mau chóng chứng quả vị 
Vô-học! Huống chi quí thây là hàng Thanh-văn 
tronsg chúng hội, đang hướng tâm cầu đạo Tối 
thượng thừa, thì quyết định sẽ thành Phật, giỗng như 
tung bụi thuận theo chiêu gió, nào có khó khăn øì! 

Trong đời mạt pháp, nêu có người phát tâm tu 
hành, trước hết phải giữ bốn cấm giới căn bản của tì 
kheo thật thanh tịnh. Khi thọ giới, cần chọn lựa vị sa 
môn giới hạnh thanh tịnh bậc nhất để làm thầy mình. 
Nếu không gặp được đại tăng chân thật thanh tịnh, 
chắc chắn giới thê không thành tựu được. 

Sau khi giới đã được thành tựu, vị ây đắp y mới, 
sạch sẽ, thắp hương trong phòng vắng vẻ, tụng thân 
chú do tâm Phật nói ra này, một trăm lẻ tám biến; 
sau đó mới kiết giới, dựng lập đạo tràng, cầu xin các 


47 


đức Như Lai hiện ở các quốc độ khắp mười phương, 
phóng ánh sáng đại bi đến rọi nơi đỉnh đầu mình. 

Này A Nan! Vào đời mạt pháp, nêu có tì kheo, tì 
kheo ni thanh tịnh, hoặc cư sĩ áo trắng, tâm đã dứt 
tham sĩ dâm ái, nghiêm trì tịnh giới của Phật, ở trong 
đạo tràng phát nguyện Bỏ- tát, ra vào tăm rửa, suốt 
ngày hành đạo, tâm ý tỉnh thức; như thế trải qua hai 
mưƯƠI mốt ngày, Như Lai sẽ tự hiện thân đến trước 
người ây, xoa đầu ủy lạo, khiến cho khai ngộ. 

Đại đức A Nan bạch Phật rằng: 

- Bạch đức Thế Tôn! Con nhờ lời dạy bảo từ bi 
vô thượng của đức Thế Tôn mà tâm đã được khai 
nøộ, tự biết con đường tu chứng để thành tựu đạo 
quả Vô-học. Nhưng, những người tu hành trong đời 
mạt pháp, muốn dựng lập đạo tràng, họ phải kết giới 
như thê nào cho phù hợp với pháp tặc thanh tịnh của 
Chư Phật Thế Tôn? 

Đức Phật dạy đại đức A Nan: 

— Nếu người ở đời mạt pháp muốn lập đạo tràng, 
trước tiên hãy tìm loài trâu trắng sức mạnh ở núi 
Tuyết, loài trâu này chỉ ăn cỏ thơm ngon mướt và 
uông nước trong trên núi Tuyết, phân của nó mịn 
màng; nên lây phân â ây trộn với bột hương chiên đản 
để tráng lên mặt đất làm nên. Nếu không phải trâu 
trăng ở núi Tuyết thì phân hôi hám, không thê dùng 


46 


tráng nền được. Riêng ở vùng đồng băng, hãy đào 
sâu xuống đất hơn năm thước, bỏ lớp đất trên mặt 
ây, lấy lớp đất vàng sạch ở phía dưới; lại dùng mười 
thứ hương là chiên đàn, trầm thủy, tô hợp, huân lục, 
uất kim, bạch giao, thanh mộc, linh lăng, cam tùng, 
và kê thiệt, đem rây nhuyễn thành bột, rồi trộn với 
đất vàng ây thành bùn đề đắp nên, kiến tạo đàn tràng 
hình bát giác, mỗi bề dài một trượng sáu. Ở trung 
tâm của đàn tràng, đặt một hoa sen làm bằng vàng, 
bạc, đồng, hay gỗ; giữa hoa đặt một cái bát, trong 
bát đựng nước mù sương tháng Tám, trong nước tùy 
ý căm các hoa lá hiện có. Dùng tám chiếc gương 
tròn, mỗi chiếc để theo mỗi hướng, chung quanh hoa 
sen đựng bát nước. Bên ngoài tám chiếc gương ấy, 
đặt mười sáu hoa sen và mười sáu lư hương xen kẽ 
nhau. Lư hương trang hoàng đẹp để, đốt thuần 
hương trâm thủy, không cho cháy thành ngọn lửa. 
Lấẫy sữa trâu trắng để trong mười sáu cái chén. Nấu 
sữa làm bánh, cùng các thứ đường cát, bánh rán, 
cháo sữa, tô hợp, mứt gừng, bơ, mật, mỗi thứ đều 
mười sáu chén, đặt phía ngoài vòng quanh các hoa 
sen, cúng dường chư Phật và chư đại Bô-tát. Vào giờ 
nøọ và lúc nửa đêm, lây nửa thăng mật hòa với 
thăng rưỡi bơ, đặt một lò lửa nhỏ ở trước đản, dùng 
cỏ thơm nấu lẫy nước thơm để rửa than cho sạch; rôi 


49 


đốt than cho đỏ hừng, bỏ mật bơ vào, đốt cho hết 
khói, cúng dường chư Phật và Bô-tát. 

Bên ngoài đàn tràng, treo phướn, giăng hoa khắp 
bốn phía; trên bốn bức vách phía trong đàn, treo 
hình tượng của các đức Như Lai và Bồ-tát mười 
phương. Ở chánh vị, tôn trí các hình tượng của Phật 
Lô Xá Na, Phật Thích Ca, Phật DI Lặc, Phật A Súc, 
Phật A Di Đà; hai bên tả hữu là các hình tượng đại 
biến hóa của Bộ Tát Quán Thê Âm, và cả Bồ Tát 
Kim Cang Tạng. Hai bên cửa thì treo hình tượng Đế 
Thích, Phạm Vương, Hỏa Đầu Kim Cang, Thanh 
Diện Kim Cang, các thân Kim Cang khác, cùng thần 
Tì Câu Chi, bôn vị Thiên Vương, Trư Đầu Sứ Giả, 
Tượng Tị Sứ Giả. Lại dùng tám chiếc gương treo úp 
trên không rọi xuống, đối chiêu với tám chiếc gương 
đã có sẵn trong đàn tràng, làm cho hình ảnh chư Phật 
và Bôồ-tát lông nhập vào nhau, ảnh hiện trùng trùng 
nhiêu lớp. 

Trong bảy ngày đầu, hành giả chí thành đánh lễ 
danh hiệu chư Phật, chư đại Bồ-tát, chư A-la-hán. 
Thường trong sáu thời, chí tâm hành trì, đi quanh 
đàn tụng chú Lăng Nghiêm, mỗi thời một trăm lẻ 
tám biến/20s.. 

Trong bảy ngày thứ hai, một mực chuyên tâm, 
phát nguyện Bỏ-tát, tâm không gián đoạn. Trong 


30 


Luật Nghi của Như Lai đã có dạy về những hạnh 
nguyện như thế. 

Trong bảy ngày thứ ba, trong cả mười hai giờ, 
chuyên nhất trì tụng thần chú “Bá Đát Ra” của 
Phật. Đến ngày thứ bảy, mười phương Như Lai cùng 
lúc xuất hiện trong đàn tràng, nơi ánh sáng của các 
chiếc gương giao nhau. Hành giả được Phật xoa đâu, 
bèn ở nơi đạo tràng tu pháp chánh định. Tuy ở trong 
đời mạt pháp, mà tu trì được như thế, hành giả vẫn 
được thân tâm thanh tịnh, trong sáng như ngọc lưu 
H1. 

Này A Nan! Vị tì kheo đang tu trì ấy, nếu vị bôn 
sư truyên giới và những vị tì kheo đồng tu, nêu một 
trong các vị ây không thanh tịnh, đạo tràng như thế 
phân nhiều là không thành tựu. 

Ba thất đầu đã mãn, từ đó trở đi, tĩnh tọa an cư, 
trải qua một trăm ngày, người có lợi căn, không rời 
chỗ ngôi mà chứng được quả Tu-đả-hoàn. Dù thân 
tâm vị ây chưa trọn thành thánh quả, nhưng nhất 
định tự biết quả Phật sẽ thành, không còn nghi ngờ 
øì nữal 

Thây hỏi về đạo tràng, thì cách kiến lập là như 
thế. 

Đại đức A Nan đảnh lễ chân Phật, bạch rằng: 


51 


— Bạch đức Thế Tôn! Từ khi con xuất gia, cứ P; 
lại vào lòng thương yêu của đức Thế Tôn; và vì câu 
sự đa văn mà chưa chứng thánh quả Vô-học, phải bị 
tà thuật Phạm-thiên trói giam, tâm tuy vẫn sáng suốt 
nhưng sức chăng tự do, phải nhờ Bỏ Tát Văn Thù 
mà con mới được giải thoát. Tuy con được thân chú 
Như Lai Phật Đảnh ngầm giúp sức, nhưng chính 
mình thì chưa được nghe. Cúi xin đức Đại Từ tuyên 
thuyết trở lại thân chú ây, trước là thương xót cứu độ 
cho bọn đang tu hành chúng con trong pháp hội này; 
sau nữa, các chúng sinh trong kiếp luân hồi ở đời 
mạt pháp sau này, cũng nương nhờ mật âm của Phật 
mà thân tầm được giải thoát. 

Khi ấy, tật cả đại chúng trong pháp hội đều đảnh 
lễ, chờ nghe những câu chú bí mật của Phật. 

Lúc bấy giờ đức Thế Tôn, từ nơi đỉnh nhục kế 
phóng ra ánh sáng trăm báu. Trong ánh sáng hiện ra 
hoa sen ngản cánh, có đức Như Lai hóa thân ngôi 
tronø hoa sen ây, trên đỉnh phóng ra mười vâng sáng 
bách bảo. Trong mỗi vâng sáng đều hiện ra MƯỜI 
Hăng sa thân Kim Cang Mật Tích, nhấc núi cầm xử, 
khắp cõi hư không. Đại chúng ngửa lên xem, vừa sợ 
vừa quí kính, cầu Phật thương xót che chở, một lòng 
chăm chú nghe đức Như Lai hóa thân ở nơi đỉnh 
nhục kế của Phật, tuyên nói thân chú: 


"53 


Nam mô tát đát tha tô già đa da a ra ha để tam 
miệu tam bồ đà tả. Tát đát tha phật đà câu trỉ sắc 
nỉ sam. Nam mô tát bà bột đà bột địa tát đa bệ tệ. 
Nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đà câu tri 
nẫm. Ta xá ra bà ca tăng già nẫm. Nam mô lô kê 
a la hán đa nẫm. Nam mô tô lô đa ba na nẫm. 
Nam mô ta yết rị đà già di nẫm. Nam mô lô kê 
tam miệu già đa nẫm. Tam miệu già ba ra để ba 
đa na nẫm. Nam mô đề bà li sắt nóa. Nam mô tất 
đà da tì địa da đà ra li sắt nỏa. Xá ba noa yết ra 
ha ta ha ta ra ma tha nẫm. Nam mô bạt ra ha ma 
ni. Nam mô nhân đà ra da. Nam mô bà già bà để. 
Lô đà ra da. Ô ma bát đề. Ta hê dạ da. Nam mô 
bà già bà để. Na ra dã noa da. Bàn giá ma ha tam 
mộ đà ra. Nam mô tất yết rị đa da. Nam mô bà 
già bà đề. Ma ha ca ra da. Địa rị bát lạt na già ra. 
Tì đà ra ba noa ca ra da. A địa mục đế. Thi ma xá 
na nê bà tất nê. Ma đát rị già noa. Nam mô tắt yết 
rị đa da. Nam mô bà già bà để. Đa tha già đa câu 
ra da. Nam mô bát đầu ma câu ra da. Nam mô 
bạt xà ra câu ra da. Nam mô ma nỉ câu ra da. 
Nam mô già xà câu ra da. Nam mô bà già bà để. 
Đề rị trà du ra tây na. Ba ra ha ra noa ra xà da. 
Đa tha già đa da. Nam mô bà già bà để. Nam mô 


33 


a di đa bà da. Đa tha già đa da. A ra ha để. Tam 
miệu tam bồ đà da. Nam mô bà già bà đề. A sô bệ 
da. Đa tha già đa da. A ra ha để. Tam miệu tam 
bồ đà da. Nam mô bà già bà để. Bệ sa xà da câu 
lô phệ trụ rị da. Bát ra bà ra xà da. Đa tha già đa 
da. Nam mô bà già bà để. Tam bỗ sư bí đa. Tát 
lân nại ra lạt xà da. Đa tha già đa da. A ra ha để. 
Tam miệu tam bô đà da. Nam mô bà già bà để. 
Xá kê dã mẫu na duệ. Đa tha già đa da. A ra ha 
để. Tam miệu tam bô đà da. Nam mô bà già bà 
để. Lạt đát na kê đô ra xà da. Đa tha già đa da. A 
ra ha để. Tam miệu tam bồ đà da. Đề biêu nam 
mô tát yết rị đa. Ê đàm bà già bà đa. Tát đát tha 
già đô sắt nỉ sam. Tát đát đa bát đát lam. Nam 
mô a bà ra thị đam. Bát ra để dương kì ra. Tát đa 
bà bộ đa yết ra ha. Ni yết ra ha yết ca ra ha nỉ. 
Bạt ra sắt địa da sắt đà nễ. A ca ra mật rị trụ. Bát 
rị đát ra da nảnh yết rị. Tát ra bà bàn đà na mục 
xoa nỉ. Tát ra bà đột sắt tra. Đột tất phạp bát na 
nễ phạt ra nỉ. Giả đô ra thất để nẫm. Yết ra ha ta 
ha tát ra nhã xà. Tì đa băng ta na yết rị. A sắt tra 
băng xá để nẫm. Na xoa sát đát ra nhã xà. Ba ra 
tát đà na yết rị. A sắt tra nẫm. Ma ha yết ra ha 
nhã xà. Tì đa băng tát na yết rị. Tát bà xá đô lô 
nễ bà ra nhã xà. Hô lam đột tất phạp nan giá na 


54 


xá ni. Bí sa xá tất đát ra. A kiết ni ô đà ca ra nhã 
xà. A bát ra thị đa cụ ra. Ma ha bát ra chiến trì. 
Ma ha điệp đa. Ma ha để xà. Ma ha thuế đa xà bà 
ra. Ma ha bạt ra bàn đà ra bà tất nễ. A rị da đa 
ra. Tì rị câu tri. Thệ bà tì xà da. Bạt xà ra ma lễ 
để. Tì xá lô đa. Bột đằng võng ca. Bạt xà ra chế 
hát na a giá. Ma ra chế bà bát ra chất đa. Bạt xà 
ra thiện trì. Tì xá ra giá. Phiến đa xá bệ đề bà bố 
thị đa. Tô ma lô ba. Ma ha thuế đa. A rị da đa ra. 
Ma ha bà ra a bát ra. Bạt xà ra thương yết ra chế 
bà. Bạt xà ra cầu ma rị. Câu lam đà rị. Bạt xà ra 
hát tát đa giá. Tì địa da càn giá na ma rị ca. 
Khuất tô mẫu bà yết ra đá na. Bệ lô giá na câu rị 
da. Dạ ra thố sắt nỉ sam. Tì chiết lam bà ma nỉ 
giá. Bạt xà ra ca na ca ba ra bà. Lô xà na bạt xà 
ra đồn trĩ giá. Thuế đa giá ca ma ra. Sát xa thi ba 
ra bà. Ê đề di để. Mẫu đà ra yết noa. Ta bệ ra 
sám. Quật phạm đô. Ấn thô na mạ mạ tả. 


Ô hồng. Rị sắt yết noa. Bát lạt xá tất đa. Tát 
đát tha già đô sắt ni sam. Hồ hồng. Đô lô ung. 
Chiêm bà na. Hồ hồng. Đô lô ung. Tất đam bà na. 
Hồ hông. Đô lô ung. Ba ra sắt địa da tam bát xoa 
noa yết ra. Hồ hông. Đô lô ung. Tát bà dược xoa 
hát ra sát ta. Yết ra ha nhã xà. Tì đăng băng tát 


SÀj 


na yết ra. Hồ hồng. Đô lô ung. Giả đô ra thi để 
nẫm. Yết ra ha ta ha tát ra nẫm. Tì đằng băng tát 
na ra. Hồ hồng. Đô lô ung. Ra xoa. Bà già phạm. 
Tát đát tha già đô sắt ni sam. Ba ra điểm xà kiết 
rị. Ma ha ta ha tát ra. Bột thọ ta ha tát ra thất rị 
sa. Câu tri ta ha tát nê để lệ. A tệ đề thị bà rị đa. 
Tra tra anh ca. Ma ha bạt xà lô đà ra. Đề rị bồ bà 
na. Mạn trà ra. Ô hồng. Ta tất đề bạc bà đô. Mạ 
mạ. Ân thố na mạ mạ tả. 


Ra xà bà dạ. Chủ ra bạt dạ. A kì ni bà dạ. Ô 
đà ca bà dạ. Tì sa bà dạ. Xá tát đa ra bà dạ. Bà ra 
chước yết ra bà dạ. Đột sắt xoa bà dạ. A xá nễ bà 
dạ. A ca ra mật rị trụ bà dạ. Đà ra ni bộ di kiếm 
ba già ba đà bà dạ. Ô ra ca bà đa bà dạ. Lạt xà 
đàn trà bà dạ. Na già bà dạ. Tì điều đát bà dạ. Tô 
ba ra noa bà dạ. Dược xoa vết ra ha. Ra xoa tư 
yết ra ha. Tất rị đa yết ra ha. Tì xá giá yết ra ha. 
Bộ đa yết ra ha. Cưu bàn trà yết ra ha. Bồ đơn na 
yết ra ha. Ca tra bố đơn na yết ra ha. Tất càn độ 
yết ra ha. A bá tất ma ra yết ra ha. Ô đàn ma đà 
vết ra ha. Xa dạ yết ra ha. Hê rị bà để yết ra ha. 
Xã đa ha rị nẫm. Yết bà ha rị nẫm. Lô địa ra ha 
rị nẵm. Mang ta ha rị nẫm. Mê đà ha rị nẫm. Ma 
xà ha rị nẫm. Xà đa ha rị nữ. Thị tỉ đa ha rị nẫm. 


56 


Tì đa ha rị nẫm. Bà đa ha rị nẫm. A du giá ha rị 
nữ. Chất đa ha rị nữ. Đề sam tát bệ sam. Tát bà 
yết ra ha nẫm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ 
di. Ba rị bạt ra giả ca hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân 
đà dạ di. Kê ra dạ di. Trà diễn ni hất rị đảm. Tì 
đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Ma ha bát du 
bát đát dạ. Lô đà ra hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân 
đà dạ di. Kê ra dạ di. Na ra dạ noa hắt rị đảm. Tì 
đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Đát đỏa già lô 
trà tây hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra 
dạ di. Ma ha ca ra ma đát rị già noa hất rị đảm. 
Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Ca ba rị ca 
hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. 
Xà da yết ra ma độ yết ra. Tát bà ra tha ta đạt na 
hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. 
Giả đốt ra bà kì nễ hắt rị đảm. Tì đà dạ xà sân đà 
dạ di. Kê ra dạ di. Tì rị dương hất rị tri. Nan đà 
kê sa ra già noa bát để. Sách hê dạ hất rị đảm. Tì 
đà dạ xà sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Na yết na xá 
ra bà noa hất rị đảm. Tì đà dạ xà sân đà dạ di. Kê 
ra dạ di. A la hán hất rị đảm tì đà dạ xà sân đà dạ 
di. Kê ra dạ di. Tì đa ra già hất rị đảm. Tì đà dạ 
xà sân đà dạ di. Kê ra đạ di. Bạt xà ra ba nễ cụ hê 
dạ cụ hê dạ. Ca địa bát để hất rị đảm. Tì đà dạ xà 


TP 


sân đà dạ di. Kê ra dạ di. Ra xoa võng. Bà già 
phạm. Ấn thô na mạ mạ tả. 


Bà già phạm. Tát đát đa bát đát ra. Nam mô 
túy đô đề. A tất đa na ra lạt ca. Ba ra bà tất phổ 
tra. Tì ca tát đát đa bát để rị. Thập phật ra thập 
phật ra. Đà ra đà ra. Tần đà ra tần đà ra sân đà 
sân đà. Hồ hồng. Hồ hồng. Phấn tra. Phẫn tra 
phấn tra phấn tra phấn tra. Ta ha. Hê hê phẫn. A 
mâu ca da phấn. A ba ra đề ha đa phẫn. Bà ra ba 
ra đà phấn. A tô ra tì đà ra ba ca phấn. Tát bà đề 
bệ tệ phẫn. Tát bà na già tệ phẫn. Tát bà dược 
xoa tệ phấn. Tát bà càn thát bà tệ phấn. Tát bà 
bố đơn na tệ phẫn. Ca tra bố đơn na tệ phấn. Tát 
bà đột lang chỉ đề tệ phấn. Tát bà đột sáp tỉ lê hất 
sắt để tệ phấn. Tát bà thập bà lê tệ phẫn. Tát bà a 
bá tất ma lê tệ phấn. Tát bà xá ra bà noa tệ phẫn. 
Tát bà địa đề kê tệ phấn. Tát bà đát ma đà kế tệ 
phần. Tát bà tì đà da ra thệ giá lê tệ phần. Xà dạ 
yết. ra ma độ vết ra. Tát bà ra tha ta đà kê tệ 
phấn. Tì địa dạ giá lê tệ phấn. Giả đô ra phược kì 
nễ tệ phấn. Bạt xà ra câu ma rị. Tì đà dạ ra thệ tệ 
phần. Ma ha ba ra đỉnh dương xoa kì rị tệ phấn. 
Bạt xà ra thương yết ra dạ. Ba ra trượng kì ra xà 
da phấn. Ma ha ca ra dạ. Ma ha mạt đát rị ca 


5Ø 


noa. Nam mô ta yết rị đa dạ phấn. Bí sắt noa tì 
duệ phần. Bột ra ha mâu ni duệ phấn. A kì nỉ duệ 
phấn. Ma ha yết rị duệ phấn. Yết ra đàn trì duệ 
phấn. Miệt đát rị duệ phấn. Lạo đát rị duệ phẫn. 
Giá văn trà duệ phẫn. Yết la ra đát rị duệ phấn. 
Ca bát rị duệ phẫn. A địa mục chất đa ca thi ma 
xá na. Bà tư nễ duệ phấn. Diễn kiết chất. Tát đỏa 
bà tả. Mạ mạ ấn thô na mạ mạ tả. 


Đột sắt tra chất đa. A mạt đát rị chất đa. Ô xà 
ha ra. Già bà ha ra. Lô địa ra ha ra. Bà ta ha ra. 
Ma xà ha ra. Xà đa ha ra. Thị bí đa ha ra. Bạt 
lược dạ ha ra. Càn đà ha ra. Bồ sử ba ha ra. Phả 
ra ha ra. Bà tả ha ra. Bát ba chất đa. Đột sắt tra 
chất đa. Lạo đà ra chất đa. Dược xoa yết ra ha. 
Ra sát ta yết ra ha. Bề lệ đa yết ra ha. Tì xá giá 
vết ra ha. Bộ đa yết ra ha. Cưu bàn trà yết ra ha. 
Tất càn đà yết ra ha. Ô đát ma đà yết ra ha. Xa 
dạ yết ra ha. A bá tát ma ra yết ra ha. Trạch khư 
cách trà kì ni yết ra ha. Rị phật để yết ra ha. Xà 
di ca yết ra ha. Xá câu ni yết ra ha. Lạo đà ra nan 
địa ca yết ra ha. A lam bà yết ra ha. Càn độ ba nỉ 
vết ra ha. Thập phạt ra yên ca hê ca. Trụy đề 
dược ca. Đát lệ để dược ca. Giả đột thác ca. Ni đề 
thập phạt ra bí sam ma thập phạt ra. Bạc để ca. 


329 


Tị để ca. Thất lệ sắt mật ca. Ta nễ bát để ca. Tát 
bà thập phạt ra. Thất lô kiết để. Mạt đà bệ đạt lô 
chế kiếm. A ÿ lô kiềm. Mục khê lô kiềm. Yết rị 
đột lô kiềm. Yết ra ha yết lam. Yết noa du lam. 
Đán đa du lam. Ngật rị dạ du lam. Mạt mạ du 
lam. Bạt rị thất bà du lam. Bí lật sắt tra du lam. 
Ô đà ra du lam. Yết tri du lam. Bạt tất đề du lam. 
Ô lô du lam. Thường già du lam. Hát tất đa du 
lam. Bạt đà du lam. Ta phòng áng già bát ra 
trượng øià du lam. Bộ đa bí đa trà. Trà kì ni thập 
bà ra. Đà đột lô ca kiến đốt lô kiết tri bà lộ đa tì. 
Tát bát lô ha lăng già. Du sa đát ra ta na yết ra. 
Tì sa dụ ca. A kì ni ô đà ca. Mạt ra bệ ra kiến đá 
ra. A ca ra mật rị đốt đát liễm bộ ca. Địa lật lạt 
tra. Bí rị sắt chất ca. Tát bà na câu ra. Tứ dẫn già 
tệ yết ra rị dược xoa đát ra sô. Mạt ra thị phệ đề 
sam ta bệ sam. Tất đát đa bát đát ra. Ma ha bạt 
xà lô sắt ni sam. Ma ha bát lặc trượng kì lam. Dạ 
ba đột đà xá du xà na. Biện đát lệ noa. Tì đà da 
bàn đàm ca lô di. Đề thù bàn đàm ca lô di. Bát ra 
fì đà bàn đàm ca lô di. Đát điệt tha. 


Án. A na lệ. Tì xá đề. Bệ ra bạt xà ra đà rị. Bàn 
đà bàn đà nề. Bạt xà ra báng mì phân. Hô hồng đô 


lô ung phân. Ta bà ha. 


ó0 


Này A Nan! Đó là tâm chú “Ma Ha Tát Đát Đa 
Bát Đát Ra”, là những bài tụng bí mật, những 
chương cú nhiệm mâu do đức Hóa Phật từ trong hào 
quang trên đỉnh đầu Như Lai nói ra, có công năng 
sinh ra tật cả chư Phật mười phương. 

Các đức Như Lai trong mười phương nhân nơi 
tâm chú này mà đắc thành Vô Thượng Chánh Biến 
Trị Giác. 

Các đức Như Lai trong mười phương nắm vững 
tâm chú này mà hàng phục chúng ma, chế ngự ngoại 
đạo. 

Các đức Như Lai trong mười phương nương nơi 
tâm chú này mà ngồi tòa sen báu, ứng hiện vào vô số 
CỐI nước. 

Các đức Như Lai trong mười phương ngậm tâm 
chú này mà chuyền đại pháp luân ở vi trần quốc độ. 

Các đức Như Lai trong mười phương gìn giữ tầm 
chú này mà ở khắp mười phương xoa đầu thọ kí, giả 
sử tự mình quả vị chưa thành, cũng ở nơi mười 
phương mong nhờ Phật thọ kí. 

Các đức Như Lai trong mười phương y nơi tâm 
chú này mà có thê ở khắp mười phương, cứu vớt 
mọi thứ khô cho chúng sinh, như các khổ địa ngục, 
nøạ qui, súc sinh, đưi, điếc, ngọng, câm; các khổ oán 


ó1 


thù gặp nhau, thương yêu nhau mà phải chia lìa, cầu 
mong mà không được toại nguyện, năm ấm lẫy lừng: 
các sự ngang trái lớn nhỏ đều được giải thoát; các 
khổ nạn như giặc cướp, đao binh, bạo vương, lao 
ngục, gió bão, hỏa hoạn, nước lụt, đói khát, nghèo 
cùng, đều bị tiêu tan. 

Các đức Như Lai trong mười phương theo tầm 
chú này mà phụng sự thiện tri thức trong mười 
phương: trong tất cả các lúc đi, đứng, ngồi, năm đều 
được các vật cúng dường như ý; trong pháp hội của 
hằng sa Như Lai được tôn xưng là bậc Đại Pháp 
Vương Từ. 

Các đức Như Lai trong mười phương hành trì tâm 
chú này mà nhiếp thọ hộ niệm các hành giả thân cận 
ở khắp mười phương, dù ở trong hàng tiểu thừa cũng 
nghe được tạng bí mật mà không kinh sợ nghi hoặc. 

Các đức Như Lai trong mười phương tụng tầm 
chú này mà chứng thành Vô Thượng Giác, ngôi cội 
Bỏ Đề, vào Đại Niết Bàn. 

Các đức Như Lai trong mười phương truyền tâm 
chú này mà sau khi diệt độ, phó chúc Phật Pháp cửu 
trụ, truyền trì giới luật, thân thê trang nghiêm, tâm ý 
thanh tịnh. 

Thân chú Thử hãng Nghiềm này cũng gọi tên là 
“Như Lai Đảnh”. Về công dụng của nó, nêu Như 


62 


Lai nói từ sáng đến tôi, âm thanh liên tục không 
ngừng, cầu chữ không trùng điệp, như thế trải qua số 
kiếp như cát sông Hăng, cũng không thể nói cho 
cùng tận. 

Quí thầy hàng hữu học, chưa thoát luân hồi, phát 
tâm chí thành cầu quả vị A-la-hán, nêu không hành 
trì thân chú này thì không thể nào ngôi đạo tràng tu 
tập. khiến cho thân tâm xa lìa ma sự. 

Này A Nan! Nếu chúng sinh ở các thê giới, tùy 
theo sản vật có săn ở nước mình, hoặc là vỏ cây 
bạch-hoa, lá bối, lụa bạch-điệp, hay giây trăng, dùng 
những thứ ấy để viết thần chú này, đựng trong túi 
thơm, thì người ấy, dù tâm trí còn tối tăm, chưa nhớ 
để tụng, nhưng đeo túi thơm ấy trên mình, hoặc viết 
thân chú này lên trên vách nhà, trọn đời người này 
không bị tất cả các thứ độc làm hại. 

Này A Nan! Nay Như Lai vì thầy mà tuyên lại 
thân chú này, để cứu hộ thế gian, khiến cho chúng 
sinh được tâm đại vô úy, thành tựu trí tuệ xuất thế 
gian. Sau khi Như Lai diệt độ, ở đời mạt pháp, nếu 
CÓ nĐười nào đôi với thần chú này, hoặc tự mình trì 
tụng, hoặc dạy người khác trì tụng, thì người ấy, lửa 
không thể thiêu đốt, nước không thể nhận chìm, tất 
cả những thứ độc nặng nhẹ đêu không thể làm hại: 
dù cho những loài như trời, rồng, qui thần, hay ma 


6.3 


mị, muốn dùng ác chú để ám hại cũng không làm gì 
được. Tâm người đó đã được chánh định thì tất cả 
bùa chú, trùng độc, thuốc độc, hóa chất độc, cây cỏ 
độc, côn trùng độc, răn độc, tật cả muôn thứ độc như 
thê, khi vào miệng người đó liên trở thành vị cam lô. 
Tất cả ác tinh cùng ác qui, ác thân, thường ôm tâm 
độc ác hại người, nhưng đỗi với người ây thì không 
thể khởi niệm ác được. Các qui vương ác độc như 
Tân-na, Dạ-ca, cùng quyến thuộc của chúng, vì từng 
mong nhờ thâm ân giáo hóa của Phật, nên thường 
ủng hộ, che chở cho người trì tụng thân chú này. 

A Nan! Thầy nên biết, thân chú này thường có 
tám vạn bốn ngàn na-do-tha hằng-sa câu-chi chủng 
tộc Bồ-tát Kim-cang-tạnsg, mỗi mỗi đều có các 
chúng Kim-cang quyến thuộc, ngày đêm theo hộ vệ. 
Giả sử có người chưa vào chánh định, trong lúc tâm 
đang tán loạn mà còn nhớ tụng trì chú này, người đó 
vẫn được các thân Kim-cang tùy tùng ủng hộ; huỗng 
nữa là người đã quyết chí phát tâm bô đề, thì nhất 
định được chư vị Bồ-tát Kim-cang-tạng đem tâm 
tinh thành âm thầm khải phát thân thức, khiến cho 
người này tức thời nhớ lại tám vạn bốn ngàn hằng sa 
kiếp, biết khắp mọi việc, không có gì nghị hoặc. Từ 
kiếp đâu tiên phát tâm cho đến thân sau cùng, đời 
đời không sinh làm các loài như dược-xoa, la-sát, 


64 


phú-đan-na, ca-tra-phú-đan-na, cưu-bàn-trà, tì-xá- 
già, vân vân..., cùng các loài ngạ qui có hình hoặc 
không có hình, có tư tưởng hoặc không có tư tưởng; 
đó toàn là những nơi xâu ác. Người thiện nam ây, 
đôi với thần chú này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc sao 
chép, hoặc đeo, hoặc cất giữ, hoặc dùng nhiều cách 
để cúng dường, thì kiếp kiếp không sinh vào những 
chôn khổ đau, những nơi bân cùng hạ tiện. Những 
người như thế, dù cho chính mình không làm việc 
phước, nhưng nhờ công đức trì chú này, các đức 
Như Lai trong mười phương, có bao nhiêu công đức 
đêu cho họ hết. Do đó, trong vô số hăng sa kiếp 
không thể tính đếm, họ thường được sinh cùng một 
chỗ với chư Phật, vô lượng công đức nhóm tụ, đồng 
chỗ huân tu, như chùm trái ác-xoa, vĩnh viễn không 
phân ha. 

Vì vậy cho nên, thân chú này có thể khiến cho 
người phá giới mà giới căn vẫn thanh tịnh; người 
chưa đặc giới khiến cho đắc giới; người chưa tỉnh 
tân khiến cho tinh tấn; người không có trí tuệ khiến 
được trí tuệ; người không thanh tịnh thì chóng được 
thanh tịnh; người không trì trai giữ giới thì tự thành 
traI ØIỚI. 

Này A Nan! Người thiện nam ấy thọ trì thần chú 
này, giả sử lúc trước chưa thọ trì mà có phạm cấm 


ó5 


giới, thì sau khi đã thọ trì, các câm giới đã phạm, dù 
nặng dù nhẹ, nhất thời đều tiêu diệt; giả sử lúc trước 
đã từng uống rượu, ăn năm loại rau cay hôi, các thứ 
bất tịnh, bây giờ thọ trì chú này, chư Phật và chư 
Bồ-tát, thần Kñm-cang, trời, tiên, qui thần đều không 
coi đó là lỗi lầm; dù mặc y phục rách nát, không 
sạch, thì mỗi cử chỉ đi đứng cũng đều trong sạch; dù 
không lập đàn, không vào đạo tràng, cũng không 
hành đạo, mà thọ trì chú này, vẫn có công đức giống 
như người vào đàn hành đạo. Người tạo trọng tội 
ngũ-nghịch¿øø phải đọa địa ngục vô-gián, tì kheo 
phạm trọng tội tứ-khíoø›, tì kheo ni phạm trọng tội 
bát-khí¿os›, khi tụng trì thần chú này rồi, các nghiệp 
nặng kia đều bị tiêu trừ hết, giống như trận gió mạnh 
thối tan đồng cát, không còn sót lại một chút gì. 

Này A Nan! Giả sử có chúng sinh từ vô lượng 
kiếp đã tạo bao nhiêu tội chướng nặng nhẹ mà trong 
đời trước chưa kịp sám hồi, nễu nay được đọc tụng 
sao chép thần chú này, đeo giữ trên mình, hay để nơi 
chỗ ở như nhà, trại, vườn, quán, thì bao nhiêu nghiệp 
tích chứa lâu đời kia đều bị tiêu sạch, như nước sôi 
làm tan tuyết, chăng bao lâu sẽ chứng ngộ vô sinh 
nhãn. 

Lại nữa, này A Nan! Giả sử có người nữ chưa 
sinh con, nay mong cầu có thai, nếu chí tâm nhớ 


ó6 


nghĩ đến thần chú này, hoặc đeo giữ thần chú này 
trên người, thì sẽ sinh được con trai hoặc con gái có 
đây đủ phước đức trí tuệ. Người cầu sống lâu tức 
được sống lâu; câu phước báo sẽ chóng được viên 
mãn; cho đến câu thân thể kiện khang, hình mạo 
đoan chánh, sức lực cường tráng, cũng đều được 
viên mãn. Sau khi mạng chung, tùy theo ý nguyện, 
sẽ được vãng sinh về các Phật độ trong mười 
phương: chắc chăn không sinh về những nơi biên địa 
hạ tiện, huống nữa là các chốn địa ngục, ngạ qui, 
bàng sinh! 

Này A Nan! Nếu ở quốc độ nào, mà trong đó, các 
châu huyện thôn ấp bị nạn đói khát dịch lệ hoành 
hành, hoặc bị chiến tranh giặc cướp nhiễu hại, nói 
chung là tất cả các nơi nào bị ách nạn, nếu chép thần 
chú này treo trên bốn cửa thành, ở những nơi thờ 
phượng, trên các lá phướn, tất cả dân chúng đều đối 
trước thần chú cung kính lễ bái, nhật tâm cúng 
dường: mỗi người đều đeo thân chú trên mình, hoặc 
treo nơi nhà ở, thì tất cả tai ách đều được tiêu trừ hết. 

Này A Nan! Bất cứ nơi chốn nào có thần chú này 
thì trời rồng hoan hỉ, mưa thuận gió hòa, ngũ cốc 
sung túc, muôn dân an cư lạc nghiệp. Thần chú này 
cũng có công năng trấn áp tất cả ác tinh, dù chúng 
hiện ra các điềm quái dị ở phương nào, cũng không 


67 


thể khởi lên tai chướng được; dân chúng không bị 
chết oan, chết yêu, xiêng xích gông cùm không đụng 
vào thân, giấc ngủ an lành, không có ác mộng. 

Này A Nan! Thế giới Ta-bà này có tám vạn bốn 
ngàn ác tinh tai biến, trong đó có hai mươi tám đại 
ác tỉnh đứng hàng đầu; lại có tám đại ác tinh làm chủ 
toàn thê ác tinh, xuất hiện trong đời bằng nhiêu hình 
trạng, gây nhiêu tai họa dị thường cho chúng sinh. 
Vậy mà, bất cứ TIƠI chôn nào có thân chú này, tất cả 
những tai họa ấy đều bị tiêu diệt, trong vòng rộng 
mười hai do tuân, tất cả các tai ách hung dữ vĩnh 
viễn không thê xâm nhập. 

Vì vậy cho nên Như Lai tuyên dạy thần chú này 
để bảo hộ những người mới phát tâm tu học ở đời vị 
lai, được vào chánh định, thân tâm thư thái, vô cùng 
an ôn, không bị tất cả ma quân qui thần và những 
oan khiên nghiệp họa tích chứa từ lâu đời đến khuấy 
phá làm hại. Thây và những vị hữu học trong pháp 
hội này, cùng những người tu hành ở đời vị lai, hãy 
y theo cách thức lập đàn tràng Như Lai đã dạy, trì 
giới đúng như pháp, thỉnh được thanh tịnh tăng chủ 
trì việc thọ giới, chí thành hành trì tâm chú này, 
không sinh lòng nghi hối. Những người thiện nam tu 
trì đúng như thế, mà ngay nơi cái thân cha mẹ sinh 
ra này, nếu tâm địa không được khai thông, thì 


ó8 


những lời dạy của các đức Như Lai trong mười 
phương đều là vọng ngữ! 

Đức Phật dạy những lời ây rồi, vô lượng trăm 
ngàn thần Kim- -cang trong pháp hội, cùng đứng lên ở 
trước Phật, chắp tay đảnh lễ, bạch răng: “Như đức 
Thế Tôn đã dạy, chúng con sẽ thành tâm bảo hộ 
những người tu hành để đạt đến chánh định như 
thế.” 

Các vị trời Phạm Vương, Đề Thích và Tứ Vương 
cũng đồng đảnh lễ đức Phật, bạch răng: “Nếu thật có 
những người tu học đúng như vậy, chúng con sẽ tận 
tâm chí thành bảo hộ họ, khiến cho trong một đời đạt 
được chí nguyện.” 

Lại có vô lượng đại tướng dược-xoa; vua các loài 
la-sát, phú-đan-na, cưu-bàn-trà, tì-xá-g1à; các đại qui 
vương như tân-na, dạ-ca, cùng các qui soái, cũng ở 
trước Phật, chắp tay đánh lễ, bạch răng: “Chúng con 
cũng xin nguyện hộ trì những người tu hành ây, 
khiên cho họ chóng được viên mãn tâm bô đề.” 

Lại có vô lượng thiên tử nhật, nguyệt, thần mưa, 
thần mây, thần sâm, thần điện, thần tuần tra các việc 
thiện ác hằng năm, chư tinh tú và quyến thuộc, cũng 
đảnh lễ chân Phật, bạch rằng: “Chúng con cũng xin 
bảo hộ những người tu hành như thê, làm cho đạo 


69 


tràng được an ôn, không để xảy ra những điều sợ 
sệt.” 

Lại có vô lượng thân núi, thần biến, thổ địa; các 
thân lội dưới nước, đi trên đất, bay trên không; các 
thân cây, rừng, cỏ, lúa, vân vân.. : thần chủ về gió; 
chư thiên cõi Vô- sắc, cũng cùng Tức cúi đầu trước 
đức Phật, bạch rằng: “Chúng con cũng nguyện bảo 
hộ những người tu hành như thê, cho đến khi thành 
đạo bô đề, không bao giờ gặp phải ma sự.' 

Lúc bây giờ, tám vạn bốn ngàn na-do-tha hằng-sa 
câu-chi Bồ-tát Kim-cang-tạng ở trong pháp hội, đều 
từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, bạch rằng: 
“Bạch đức Thế Tôn! Như bọn chúng con, công 
nghiệp tu tập đã thành đạo Bồ để từ lâu, nhưng 
không nhập niết bàn, mà vẫn thường theo thần chú 
này để cứu hộ những người chân chánh tu hành pháp 
chánh định trong đời mạt pháp. Bạch đức Thế Tôn! 
Những người tu tâm cầu chánh định như thế, dù ngôi 
ở đạo tràng, hay đi kinh hành ở chỗ khác, cho đến 
tán tâm dạo chơi nơi xóm làng, thì đồ chúng của 
chúng con vẫn luôn theo bên cạnh để hộ vệ họ; dù 
cho Ma vương hay trời Đại Tự Tại muốn tìm cách 
khuấy phá họ, cũng không thể được; các loại qui 
thần kém cỏi phải tránh xa họ ngoài mười do tuân, 
trừ phi chúng phát tâm bô đề, muốn thân cận họ để 


70 


tu học. Bạch đức Thế Tôn! Những loài ác ma và 
quyến thuộc của chúng, muốn đến nhiễu hại những 
người tu hành ây, chúng con sẽ dùng chày báu đánh 
chúng nát như tro bụi, khiến cho họ tu hành được 
thành tựu như nguyện.” 

Đại đức A Nan liên từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ 
chân Phật, bạch rằng: 

— Bọn chúng con ngu độn, chỉ ham nghe nhiễu, 
nhưng cái tâm lậu hoặc thì chưa cầu lìa khỏi. Nay 
nhờ đức Thế Tôn từ bi dạy dỗ mà được sự huân tu 
chân chánh, thân tâm thư thái an nhiên, được lợi ích 
lớn lao. 

Bạch đức Thê Tôn! Trên đường tu chứng Chánh 
Định của chư Phật, trước khi đạt đến Niết Bàn, thế 
nào gọi là Càn-tuệ-địa? Đối với bốn mươi bốn 
tâm¿o, thứ lớp đến đâu thì có được đạo-nhãn? Đến 
cấp bậc nào thì gọi là Bồ-tát Đăng-địa? Và thế nào là 
Bồ-tát Đăng-giác? 

Đại đức A Nan bạch mấy lời ấy xong, liền gieo 
năm vóc xuống đất; tất cả đại chúng cũng nhất tâm 
chiêm ngưỡng và chờ lắng nghe từ âm của Phật. 

Lúc bây giờ, đức Phật khen ngợi đại đức A Nan 
rằng: 

— Lành thay! Lành thay! Thây đã được sự huân tu 
chân chánh, lại phát lòng vị tha vì đại chúng và tất 


7] 


cả chúng sinh đời mạt pháp, thỉnh cầu Như Lai chỉ 
bày con đường tu hành chân chánh tối thượng cho 
người tu Lăng Nghiêm Chánh Định, từ địa vị phàm- 
phu cho đến Đại Niết Bàn theo Bô-tát thừa; bây giờ 
Như Lai sẽ nói rõ, thầy và đại chúng hãy lắng nghe! 

Đại đức A Nan cùng khắp đại chúng đều chắp 
tay, lắng đọng tâm tư, yên lặng thọ giáo. Đức Phật 
dạy: 

— A Nan! Thây nên biết, diệu tánh Chân-như vốn 
tròn đầy sáng chiêu, xa lìa mọi danh tướng, bản lai 
không từng có thê giới và chúng sinh. Nhân một 
niệm tối sơ vô minh vọng động mà thấy có sinh, rồi 
nhân sinh mà thây có diệt, cho nên cả sinh và diệt 
đều gọi là vọng: diệt vọng gọi là chân. Đó tức là Vô 
Thượng Bỏ Đề và Đại Niết Bàn, là hai quả chuyền- 
Vo10) của chư Phật vậy. 

Này A Nan! Nay thầy muốn tu pháp chân tam- 
ma-đề để đến thăng Đại Niết Bàn của chư Phật, thì 
trước hết phải biết rõ hai nguyên nhân điên đảo về 
thể giới và chúng sinh. Nêu điên đảo không sinh thì 
đó là chân tam-ma-đề của chư Phật vậy. 

Thế nào là điên đảo về chúng sinh? Này A Nan! 
Bản tánh của chân tâm vốn tự sáng. Cái bản tánh 
vốn tự sáng ấy chiếu khắp viên mãn; nhưng bởi một 
niệm vọng động mà phát sinh ra vọng thức, từ đó mà 


22 


39 


vọng kiến sinh ra; rốt cuộc, từ chỗ “rốt ráo không 
đã trở thành “6£ ráo có”! Cái có và các pháp được 
cho là có này, nguyên nhân của chúng là không tự 
thể; cho nên các tướng năng trụ và sở trụ hoàn toàn 
không có gốc rễ. Chỉ có cái chân tâm vô trụ là cội 
sốc kiến lập thế giới và chúng sinh. Vì mê muội 
không nhận ra tánh viên minh vốn sẵn có, nên sinh 
ra hư vọng. Nhưng tánh hư vọng không có tự thể, 
không có chỗ nương tựa; cho nên muốn lìa vọng để 
trở vê chân, thì cái chân đó đã trở thành hư vọng, 
không phải là tánh chân như chân thật. Đối với cái 
không phải chân mà mong cầu trở về lại, thì tất cả 
đêu hiện thành tướng hư vọng: không phải sinh mà 
øọI là sinh, không phải trụ mà gọi là trụ, không phải 
tâm mà gọi là tâm, không phải pháp mà gọi là pháp; 
vọng vọng xoay vân phát sinh, sinh lực ngày càng 
phát huy rõ rệt, huân tập thành nghiệp; đồng nghiệp 
thì cảm nhau. Nhân có nghiệp cảm mà sinh diệt nối 
tiếp không ngừng. Đó gọi là “điên đảo vê chúng 
sinh ”. 

Thế nào là điên đảo về thê giới? Này A Nan! Đã 
cho là có pháp sở hữu thì những khái niệm hư vọng 
về phân, về đoạn, về gIỚI vức phát sinh; vì thế mà 
khái niệm “khống gian” được thành lập. Do cái 
nhân không phải là nhân chân thật, nên không có 


73 


năng trụ và sở trụ, mọi hiện tượng đều trôi chảy dời 
đối, không bao giờ đứng yên; vì thế mà khái niệm 
“thời gian ” được thành lập. Bốn phương và ba đời 
giao hòa tác động lẫn nhau mà biên hóa, hình thành 
mười hai loài chúng sinh. Cho nên trong thế ĐIỚI, 
nhân động mà có tiếng, nhân tiếng có sắc, nhân sắc 
có mùi, nhân mùi có xúc, nhân xúc có vị, nhân vị 
biết pháp; sáu vọng tưởng quay lộn rỗi ren kết thành 
nghiệp tánh, khu biệt thành mười hai loài, cứ thê mà 
luân chuyền. Bởi vậy trong thế gian, sáu trần sắc 
thanh hương vị xúc pháp, biến đổi cùng tột đến 
mười hai lần là giáp một vòng, bèn xoay trở lại. Dựa 
theo các tướng điên đảo xoay vần đó mà hữu tình thế 
giới có các loài noãn sinh, thai sinh, thập sinh, hóa 
sinh; các loài có hình sắc, không hình sắc, có tư 
tưởng, không tư tưởng: hoặc các loài chăng phải có 
hình sắc, chăng phải không hình sắc, chăng phải có 
tư tưởng, chăng phải không tư tưởng. 

Này A Nan! Do vì trong thế giới có tưởng hư 
vọng luân chuyên, thiên nặng về động, hòa hợp với 
khí mà thành tám vạn bốn ngàn loạn tưởng, loại bay 
loại lặn; vì vậy mà có mâm trứng lưu chuyển trong 
các quốc độ, sinh ra đây dẫy các loài cá, chim, rùa, 
răn, vân vân... 


74 


Do vì trong thế giới có tình tạp nhiễm luân 
chuyển, thiên nặng về dục, hòa hợp với tỉnh mà 
thành tám vạn bốn ngàn loạn tưởng, loại đứng thắng 
loại năm ngang; vì vậy mà có ảo fhar lưu chuyển 
trong các quôc độ, sinh ra đây dẫy các loài người, 
súc vật, rông, tiên, vân vân... 

Do vì trong thế giới có tánh chấp trước luân 
chuyền, thiên nặng về thú hướng, hòa hợp với hơi 
âm mà thành tám vạn bốn ngàn loạn tướng, loại 
nghiêng loại ngửa; vì vậy mà có giống tế bào thịt 
mêm ướt lưu chuyên trong các quốc độ, sinh ra đầy 
dãy các loài ngo ngoe lúc nhúc cựa quậy. 

Do vì trong thế ĐIỚI CÓ tánh biến dịch luân 
chuyền, thiên nặng vê giả, hòa hợp với xúc mà 
thành tắm vạn bốn ngàn loạn tưởng thay cũ đối mới; 
vì vậy mà có giống tế bào thị cứng lưu chuyển 
trong các quốc. độ, sinh ra đây dẫy các loài lột vỏ, 
thoát xác, chuyền bò thành bay, vân vân... 

Do vì trong thế giới có tánh chất ngại luân 
chuyền, thiên nặng về chướng, hòa hợp với hiển trứ 
mà thành tám vạn bốn ngàn loạn tưởng tinh diệu; vì 
vậy mà có giống tế bào sắc tướng lưu chuyền trong 
các quốc độ, sinh ra đầy dẫy các thiện thân, ác thân, 
tinh hoa của trời trăng, vẻ sáng rực rỡ của tinh tú, 


VÁ) 


hoặc lửa nơi đom đóm, ngọc trai nơi động vật, vân 
vân... 

Do vì trong thể giới có tánh tiêu tán luân 
chuyền, thiên nặng về hoặc, hòa hợp với ám độn mà 
thành tám vạn bốn ngàn loạn tưởng thầm ấn; vì vậy 
mà có giống tế bào vô sắc lưu chuyên trong các 
quốc độ, sinh ra đầy dẫy các loài trời Không xứ, 
Thức xứ, Võ sở hữu xứ, Phi phi tưởng xứ, cùng các 
loại thân hư không, thân gió, thân hạn hán, vân vân.. 

Do vì trong thế giới có ảo tượng luân chúyển, 
thiên nặng vê ảnh tượng, hòa hợp với nhớ tưởng 
mà thành tám vạn bốn ngàn loạn tưởng tiêm kết; vì 
vậy mà có giống tễ bào hữu tưởng lưu chuyền trong 
các quốc độ, sinh ra đây dẫy các loài thần, qui, tinh 
linh. 

Do vì trong thể giới có tánh ngu độn luân 
chuyền, thiên nặng về sỉ, hòa hợp với ương ngạnh 
mà thành tám vạn bốn ngàn loạn tưởng khô căn; vì 
vậy mà có giống tế bào vô tưởng lưu chuyền trong 
các quốc độ, tinh thần hóa thành đây dẫy các loại 
đất, cây, vàng, đá, vân vân... 

Do vì trong thế giới có tánh đối đãi nhau luân 
chuyền, thiên nặng về giả ngụy. hòa hợp với đắm 
nhiễm mà thành tám vạn bốn ngàn loạn tưởng 
nương y; vì vậy mà có giống tế bào không phải hữu 


Z6 


sắc mà thành hữu sắc lưu chuyên trong các quốc 
độ, sinh ra đầy dẫy các loài như sửa ở dưới biên, lẫy 
bọt nước làm thân, nhờ tôm làm mắt, vân vân... 

Do vì trong thê giới có tánh hấp dẫn nhau luân 
chuyền, thiên nặng về tánh, hòa hợp với chú thuật 
mà thành tám vạn bốn ngàn loạn tưởng hú gọi; vì 
vậy mà có giống tế bào không phải vô sắc mà 
thành vô sắc lưu chuyền trong các quốc độ, sinh ra 
đây dẫy các loại bùa chú trù êm. 

Do vì trong thế giới có tánh hợp vọng luân 
chuyền, thiên nặng về hôn muội, hòa hợp với dị loại 
mà thành tám vạn bốn ngàn loạn tưởng tráo trở; vì 
vậy mà có giống tế bào không phải có tưởng mà 
thành có tưởng lưu chuyên trong các quốc độ, sinh 
ra đây dẫy những loài như tò vò, mượn chất khác 
làm thành thân mình. 

Do vì trong thế giới có tánh kết oán mưu hại 
luân chuyên, thiên nặng về sát, hòa hợp với quái dị 
mà thành tám vạn bốn ngàn loạn tưởng ăn thịt cha 
mẹ; vì vậy mà có giống tế bào không phải vô tưởng 
mà thành vô tưởng lưu chuyên trong các quốc độ, 
sinh ra đầy dẫy những loài như chim cú ấp đất cục 
làm con, hay chim phá-kính ấp trái cây độc làm con, 
con lớn lên trở lại ăn thịt cha mẹ. 

Đó là mười hai loài chúng sinh. 


Vấu 


KINH _ 
ĐẠI PHẬT ĐÁNH 
THỦ LẶNG NGHIÊM 


Quyền 8 
- Các Địa VỊ Tu Chứng 
- Nguyên Nhân và Quả Báo 
của Chúng Sinh Ba Cði 


— Này A Nan! Mười hai loài chúng sinh đó, trong 
mỗi loài cũng đều đây đủ mười hai thứ điên đảo, 
cũng như dụi con mắt thì thấy đủ thứ hoa đồm phát 
sinh ra. Chân tâm vốn trong sạch, sáng suốt, tròn 
đây, mâu nhiệm, nhưng bởi một niệm vọng động 
điên đảo mà đây đủ những loạn tưởng hư vọng như 
thê. Nay thầy muốn tu chứng chánh định thành Phật, 
đối với cái nguyên nhân gốc rễ làm phát sinh bao 
loạn tưởng điên đảo, phải lập ra ba bước tiệm thứ, 
y theo đó mà tu hành, mới diệt trừ được; cũng như 
chiếc bình đựng nước, phải trừ bỏ những bợn dơ 
chất độc ở trong, dùng nước nóng, tro và chất thơm 
rửa thật sạch, rồi mới đựng nước cam lô. 


78 


Thế nào là ba bước tiệm thứ? Một là tu tập, dứt 
trừ “ợ nhân”; hai là chân tu, nạo sạch “chánh 
tảnh ”; ba là TT tiên, ngược dòng “hiện nghiệp ””. 

Thế nào #rợ nhân? Này A Nan! Mười hai loài 
chúng sinh trong thể giới không thể tự bảo toàn 
mạng SÔng, mà phải nhờ bốn loại thức ăn để được 
sinh tôn; đó là đoàn thực, xúc thực, tư thực và thức 
thực. Vì vậy Như Lai nói: Tất cả chúng sinh nhờ ăn 
mà sông còn. A Nan! Chúng sinh ăn các thứ bồ ích 
cho thân tâm thì sông: ăn các thứ độc hại cho thân 
tâm thì chết. Cho nên những chúng sinh câu chánh 
định thì phải trừ bỏ năm loại rau cay nông ở thế 
gian. Năm loại rau cay nông này, ăn chín thì khởi 
lòng dâm, ăn sống thì tăng lòng giận. Ở thê giới này, 
những người ăn rau cay nông ây, dù có tài giảng 
thuyết mười hai bộ kinh, chư thiên trong mười 
phương cũng chê là hôi hám, không muốn tới gần; 
những loài qui đói thây người ăn những thứ đó thì 
đến liễm môi liễm mép, thành ra người đó thường ở 
chung với qui, phước đức ngày càng hao tốn, lâu 
ngày không còn chút lợi ích gì. Người tu chánh định 
mà ăn năm thứ rau cay nông ấy, chư vị Bô-tát, thiên 
tiên, thiện thần trong mười phương không đến ủng 
hộ; thiên ma Ba-tuân lại được thế, hiện ra thân Phật 
đến thuyết pháp cho họ nghe, hủy báng sự chấp trì 


7-0, 


câm giới, tán thán ba nghiệp độc dầm dục, sân hận, 
si mê, khi chết tự trở thành quyến thuộc của ma 
vương, hưởng hết phước ma thì đọa địa ngục vô 
gián. Này A Nan! Người tu đạo Bỏ đê, hãy vĩnh viễn 
trừ bỏ năm loại rau cay nồng. Đó là bước tiệm thứ tu 
hành tăng tiến thứ nhất. 

Thế nào là chánh tánh? Này A Nan! Chúng sinh 
muốn vào chánh định, trước tiên cần phải nghiêm trì 
giới luật thanh tịnh, vĩnh viễn đoạn trừ tâm dâm, 
không ăn thịt uống rượu, chỉ ăn thức ăn trong sạch 
nấu chín, không ăn đô sống. Này A Nan! Người tu 
hành đó, nếu không đoạn trừ dầm dục và sát sinh mà 
giải thoát khỏi ba cõi, là điều không thể có được. 
Phải quán sát sự dâm dục như là răn độc, như Sặp 
giặc thù. Trước hết phải giữ giới “? khí, bát khí” 
thuộc giới luật Thanh-văn, giữ thân miệng vững 
vàng, không lay động; sau đó hành trì luật nghĩ 
thanh tịnh của hàng Bỏ-tát, giữ tâm vững vàng, 
không khởi vọng niệm. Câm giới đã thành tựu thì ở 
thê gian không còn nghiệp sinh nhau, giết nhau. Đã 
không trộm cắp thì không còn mắc nợ nhau, và cũng 
khỏi phải trả nợ đời trước ở thế gian. Người thanh 
tịnh ấy tu pháp chánh định, thì chính ngay nơi nhục 
thân do cha mẹ sinh ra, không cần thiên nhãn mà tự 
nhiên nhìn thấy mười phương thế giới, thây Phật 


80 


nghe pháp, chính mình vâng lãnh ý chỉ của Phật, 
được thân thông lớn, du hành mười phương thê giới, 
túc mạng thanh tịnh, không đọa vào các nơi g1an nan 
hiểm trở. Đó là bước tiệm thứ tu hành tăng tiên thứ 
nhì. 

Thế nào là biện nghiệp? Này A Nan! Người trì 
giới thanh tịnh như thê, tâm không tham dâm, không 
buông lung øiong ruồi theo sáu trân ở bên ngoài. Do 
không buông lung giong ruôi nên tự quay về tánh 
bản nguyên. Trân đã không duyên thì căn không có 
đối tượng, ngược dòng về lại chỗ toàn-nhất, cả sáu 
công dụng thấy nghe ngửi nếm xúc biết đều không 
hiện hành. Mười phương quốc độ rỗng suốt trong 
sạch, như mặt trăng sáng treo trong đèn lưu li. Thần 
tâm thư thái, diệu viên, bình đăng, vô cùng tự tại; tật 
cả cảnh giới bí áo, viên dung, thanh tịnh, nhiệm mâu 
của chư Phật đêu hiến hiện trong đó. Người đó liền 
chứng vô sinh pháp nhẫn; từ đó lần lữa tu tập, tùy 
mức độ giác ngộ mà an lập địa vị thánh nhân. Đó là 
bước tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ ba. 

Này A Nan! Vị hành giả ấy ái dục đã cạn khô, 
cán cảnh không còn phối hợp, hiện tiên là thân tối 
hậu. không còn tiếp tục thọ thân quả báo ở đời sau. 
VỊ ây trụ tâm Ở nƠI Tổng sáng, thuân là trí tuệ; tuệ 
tánh sáng suốt tròn đây, soi tỏ mười phương thê giới. 


Gi 


Nhưng ở giai đoạn này, vị ấy mới khô cạn các tập 
khí tham dục, chưa tiếp thông được với dòng nước 
pháp của Phật; vì chỉ mới có thứ trí tuệ khô khan ấy, 
nên gọi là Càn-tuệ-địa. 

Từ địa vị Càn-tuệ ấy, dùng diệu trí trung tâm 
quán diệu lí trung đạo mà vào biển diệu giác, diệu 
tánh viên thông mở bày. Lánh chân viên diệu từ đây 
lại càng phát triển chân viên diệu, tất cả vọng tưởng 
diệt hết không còn, lòng tin kiên cô hướng về lí 
trung đạo chân thuân; gọi là 7Tín-fâm-trụ. 

Đã có lòng tin chân thật, trí tuệ sáng rõ, cho nên 
tật cả đều viên thông, ba thứ ấm, xứ, giới không còn 
làm chướng ngại. Đối với những việc bỏ thân, thọ 
thân, những tập khí phải đoạn trừ, trong vô số kiếp 
quá khứ vị lai, vị hành giả này nhớ rõ hết, tất cả đều 
như hiện ra trước mắt, không quên mất việc gì; gọi 
là Niệm-tâm-frụ. 

Từ chân diệu viên và trung đạo thuần chân, mà 
chân tinh phát hóa ra. Các tập khí từ vô thi đến đây 
đêu bị đồng hóa vào trí thê tinh minh; giữ vững tánh 
tinh minh này mà tiễn đến khế hợp với lí thể chân 
tịnh; gọi là Tinh-tấn-tâm. 

Tâm tinh minh thường xuyên hiện tiền, thuân 
dùng trí tuệ trong đời sông: gọi là Tuệ-tâm-trụ. 


82 


Duy trì trí tuệ tinh minh, lặng trong cùng khắp, 
thường trực lắng đọng trong cảnh giới tịch diệu; gọi 
là Định-tâm-frụ. 

Định lực phát ra trí sáng, trí càng sáng thì định 
càng sâu, chỉ có tiên tới chứ không thối lui; gọi là 
Bất-thôi-tâm. 

Tâm an nhiên tiên tỚiI, gIỮ gìn mạng mạch của 
chư Phật không để mất, giao tiếp từng phân với pháp 
thân Như Lai mười phương; gọi là Hộ-pháp-tâm. 

Giữ gìn tánh giác sáng suốt, có thể dùng diệu lực 
xoay từ quang của Phật hướng về an trụ trong ánh 
sáng của Phật nơi mình, giống như hai tâm gương 
sáng đối nhau, trong đó các hình ảnh nhiệm mâu lớp 
lớp lồng vào nhau; gọi là Hồi-hướng-tâm. 

Tâm sáng của mình và trí sáng của Phật kín 
nhiệm thông ứng, được an trụ nơi cảnh giới lắng 
đọng, vô vi, vô thượng diệu tịnh của Phật, không 
một niệm hữu vi còn mất; øọI là Grới-tâm-trụ. 

Đã an trụ nơi giới một cách tự tại, hành giả có thê 
du hóa mười phương, đến đâu tùy nguyện; gọi là 
Nguyện-tâm-trụ. 

Này A Nan! VỊ hành giả kia dùng phương tiện 
chân thật phát mười tín tâm ấy, tâm tinh thuần trong 
sáng phát huy, mười công dụng hòa nhập lẫn nhau, 
thành một tâm viên mãn; gọi là Pháï-tâm-trụ. 


83 


Trong tâm kia phát ra ánh sáng, như trong khối 
ngọc lưu l¡ trong sạch chói màu vàng ròng. Dùng 
mười tâm mâu nhiệm trước kia mà trải làm nên tảng 
vững vàng như đất; gọi là 7rị-địa-tâm. 

Tâm địa biết khắp, tất cả đều tỏ rõ, du hóa mười 
phương không bị ngăn ngại; gọi là 7u-hành-rrụ. 

Hạnh đồng với Phật, được thọ nhận từng phân khí 
lực của Phật, như thân trung ấm tự tìm cha mẹ. Âm 
tín đã thầm thông nhập vào dòng giống Như Lai; gọi 
là Sinh-quí-trụ. 

Đã vào đạo thai thì chính mình được tánh giác 
nuôi dưỡng, như bào thai đã tượng thành hình người 
đây đủ; gọi là Phương-tiện-cụ-túc-trụ. 

Dung mạo như Phật, tâm tướng cũng đồng: gọi là 
Chánh-tâm-trụ. 

Thân tâm như nhất, đạo thai ngày càng tăng 
trưởng: gọi là Bár-thối-trụ. 

Mười thânoii cùng lúc đầy đủ; gọi là Đồng- 
chân-trụ. 

Ví như hình vóc đã thành và đã ra khỏi bào thaI, 
chính mình đã trở thành con của đẳng Pháp-vương: 
øọI là Pháp-vương-t-trụ. 

Như vị thái tử đã trưởng thành, được nhà vua 
dùng nghi lễ Quán-đảnh để phân nhiệm trao cho một 
số việc nước; sọI là Quán-đảnh-trụ. 


84 


Này A Nan! VỊ hành giả kia đã trở thành Phật tử, 
có đầy đủ vô lượng đức tánh nhiệm mâu của Như 
Lai, có thể tùy thuận mười phương chúng sinh; gọi 
là Hoan-hi-hạnh. 

Khéo biết làm lợi ích cho tất cả chúng sinh; gọi là 
Nhiêu-ích-hạnh. 

Tự mình đã giác ngộ, lại giáo hóa cho người được 
giác ngộ, thường tu pháp nhãn, được đức không 
chông trái; gọi là Vô-sân-hận-hạnh. 

Tùy loại chúng sinh mà ứng thân hóa độ, ba đời 
bình đăng, mười phương thông suốt, cho đến cùng 
tột đời vị laI; gọi là Vô-án-hạnh. 

Nhận biết tất cả các pháp môn đêu dung hợp, 
đồng là một thể tánh, cho nên tùy cơ dạy bảo, không 
có sai lầm; gọi là L7-si-loạn-hạnh. 

Ở trong cái lí thể đông nhất hiễn hiện vô vàn sự 
tướng dị biệt; ở nơi môi mỗi sự tướng dị biệt đều 
thây rõ cái lí thể đồng nhất; øỌI là Thiện-hiện-hạnh. 

Như thế, cho đến mười phương hư không đây dẫy 
vi trân, trong mỗi mỗi vi trần đều hiển hiện mười 
phương thê giới; thế giới hiện vi trần, vi trân hiện 
thế giới, đều không ngăn ngại nhau; gọi là Vô-#ước- 
hạnh. 

Tất cả mọi sự vật hiện tượng ở trước mắt đều là 
đệ nhất ba-la-mật; øỌI là Tôn-frong-hạnh. 


85 


Đã viên dung vô ngại như thế, thì một lời nói một 
việc làm đều phù hợp với qui phạm phép tắc của chư 
Phật mười phương; gọi là Thiện-pháp-hạnh. 

Tất cả các hạnh đều là thanh tịnh vô lậu, nhất 
chân vô vi, vì tánh bản nhiên là như thế; øọI là 
Chân-thát-hạnh. 

Này A Nan! Vị hành giả ây đã xa hết lỗi lầm, tinh 
chân thuần khiết, đầy đủ thân thông, thành tựu Phật 
sự, bây giờ, trong lúc hóa độ chúng sinh thì diệt trừ 
cả ý niệm năng độ sở độ, xoay tâm vô vi hướng về 
con đường niết bàn; gọi là Cứu hộ nhất thiết chúng 
sinh, lỉ chúng sinh tướng hôi-hướng. 

Hoại diệt cái đáng hoại diệt, dứt bỏ cả các ý niệm 
năng-]I sở-lI; gọi là Bất hoại hồi-hướng. 

Tánh bản giác lặng trong sáng tỏ ngang bằng như 
Phật: gọi là Đăng nhất thiết Phật hôi-hướng. 

Tình chân phát sáng tỏ rõ, tâm địa như tâm Phật, 
bao hàm vô biên cõi nước; gọi là Chí nhất thiết xứ 
hồi-hướng. 

Thế giới và Như Lai dung hợp lẫn nhau không 
chướng ngại; gọi là Vô tận công đức tạng hồi- 
hướng. 

Tâm địa đồng với Phật, trong đó sinh ra các nhân 
thanh tịnh, nương nhân đó mà phát huy để thủ đắc 


đó 


niết bàn; gọi là Tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi- 
hướng. 

Chân căn đã thành, mười phương chúng sinh đều 
là bản tánh của mình. Bản tánh thành tựu viên mãn, 
không bỏ mất một chúng sinh nào; gọi là Tày fhuận 
đẳng quán nhất thiết chúng sinh hồi-hướng. 

Tức tất cả pháp, l¡ tất cả tướng, cả Zức và j¡ đều 
không dính mắc; gọi là Chân như tướng hồi-hướng. 

Thể nhập chân như, mười phương không chướng 
ngại; gọi là Vô phược giải thoát hồi-hướng. 

Tánh đức thành tựu viên mãn, pháp giới không 
còn ranh giới cách ngăn; gọi là Pháp giới võ lượng 
hồi-hướng. 

Này A Nan! Vị hành giả ấy đã tu tập trải qua hết 
bốn mươi mốt tâm thanh tịnh như trên rồi, tiếp đến 
phải thành tựu bốn bậc Gia-hạnh diệu viên: 

Lấy tánh giác của Phật dùng làm tâm mình, 
nhưng chỉ mới gần như hiển lộ chứ chưa hiển lộ; ví 
như giùi gỗ cho ra lửa mà đốt gỗ; gọi là Noãn-địa. 

Lại lẫy tâm mình làm chỗ nương để phát huy tuệ 
giác Phật; nhưng nương mà không phải nương, 
giông như lên núi cao, tuy thân đã nhập vào hư 
không mà chân vẫn còn bám vào đỉnh núi; gọi là 
Đảnh-địa. 


SZ 


Tâm mình và tâm Phật, cả hai đồng nhất, thấy 
được lí trung đạo; ví như người biết nhẫn nhịn, 
không phải ôm giữ mà cũng không phải nói ra; gọi 
là Nhân-đia. 

Một hay nhiêu, tất cả số lượng đều tiêu vong: mê 
trunø đạo hay giác trung đạo, cả hai đều không có øì; 
øọI là Thế- đệ-nhất-địa. 

Này A Nan! Vị hành giả ấy từng phân thân chứng 
đạo Vô thượng Bỏ đề, tuệ giác cùng với Phật dung 
thông, suốt cùng cảnh giới chư Phật; gọi là Hoan-hỉ- 
địa. 

Chủng tánh khác nhau của muôn loài chúng sinh 
đều nhập vào đồng một tánh bình đăng, và ngay cả 
cái tánh đông này cũng tiêu mất; gọi là L/-cẩu-địa. 

Tâm thanh tịnh đến tột cùng thì tuệ giác tự nhiên 
phát sáng; gọi là Pháf-qguang-địa. 

Sáng suốt tột cùng, tuệ giác viên mãn; gọi là 
Diễm-tuệ-địa. 

Tất cả những ý niệm đồng dị đối đãi đêu không 
còn nữa; gọi là Nan-thẳng-địa. 

Bản tánh chân như vô vi thanh tịnh hiển lộ tỏ rõ; 
øọI là Hiện-tiên-địa. 

Đạt đến tột cùng bờ cõi chân như; gọi là Viễn- 
hành-äïa. 

Một tâm chân như; gọi là Bát-động-địa. 


8Š 


Vận dụng chân như phát sinh diệu dụng; gọi là 
Thiện-tuệ-äï1a. 

Này A Nan! Vị Bô-tát ấy, tới đây thì công hạnh 
tu tập đã xong, công đức viên mãn, nên đến địa này 
thì được gọi là Tưw-£fập-vị. 

Bóng từ mây diệu trùm biển niết bàn; gọi là 
Pháp-vân-đJa. 

Như Lai ngược dòng trở lại, còn vị Bô-tát ấy thì 
thuận dòng tiên tới, giới tuyên của hai dòng tuệ giác 
giao hòa; gọi là Đăng-giác. 

Này A Nan! Tu tập từ sơ tâm Càn-tuệ cho đến 
bậc Đăng-giác, thì chính ở bậc Đăng-giác này đây, 
vị Bô-tát ấy mới đạt được bậc .Sơ-càn-fuệ-địa trong 
Tâm Kim Cương. Công phu tu tập như vậy, trải qua 
lớp lớp mười hai tầng bậc vừa đơn vừa képø2I2), mới 
đạt đến quả vị tột cùng ĐDiệu-giác, thành tựu Đựo 
Vô-thượng. 

Các địa vị ây đều dùng trí kim cương quán sát 
mười thí dụøi› như huyễn sâu xa, ở trong chánh 
định, dùng trí quán của chư Phật mà thanh tịnh tu 
chứng, lần lượt thâm nhập. 

Này A Nan! Như thê đều dựa vào ba tiệm thứ mà 
tu hành tăng tiên, trải qua năm mươi lăm địa vịo14) 
ây để cuối cùng thành tựu con đường Bồ đề Vô 


89 


thượng. Quán như thế gọi là chánh quán; còn quán 
theo cách nào khác đều là tà quán. 

Lúc bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, ở trong đại 
chúng, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, 
bạch rằng: 

— Kinh này gọi tên là gì? Con và chúng sinh phải 
phụng trì như thế nào? 

Đức Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: 

— Kinh này tên là “Đại Phật Đánh Tát Đát Đa 
Bát Đát Ra Vô Thượng Bảo Ấn Thập Phương Như 
Lai Thanh Tịnh Hải Nhấn”; hoặc gọi tên là “Cứu 
Hộ Thán Nhán Đó na. Nan Cáp Thứ Hội Trung 
Tánh Tì Kheo Ni Đắc Bồ Đề Tâm Nhập Biến Tri 
Hải”, hoặc gọi là “Như Lai Mát Nhân Tu Chứng 
Liêu Nghĩa ”; hoặc gọi là “Đại Phương Quảng Diệu 
Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni 
Chú ”: cũng gọi là “Quán Đảnh Chương Cú Chư Bồ 
Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm ”. Ông nên theo đó 
mà phụng trì. 

Đức Phật dạy lời ây xong, tức thì, đại đức A Nan 
cùng cả đại chúng, nhờ được Phật khai thị cho ý 
nghĩa mật ấn “Đại Bạch Tán Cái”, lại nghe được 
các tên gọi liễu nghĩa của kinh này, liên đốn ngộ lí 
thể huyễn diệu thù thắng, tu chứng tiến lên Thánh vị 
trong cảnh giới định tuệ. Tâm rỗng không, lắng 


90 


đọng, đoạn trừ sáu phẩm vi tế phiên não thuộc tư 
hoặc ba cõioIs). Đại đức từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh 
lễ chân Phật, chắp tay cung kính bạch răng: 

— Bạch đức Thê Tôn, đâng đại uy đức, từ âm bình 
đăng, khéo dùng phương tiện khai ngộ những lỗi 
lầm vi tế lâu đời của chúng sinh, khiến cho con hôm 
nay thân tâm thư thái an nhiên, được lợi ích lớn. 

Bạch Thế Tôn! Theo lời dạy của đức Thế Tôn, 
cái chân tâm trong sạch sáng suốt nhiệm mẫu này 
xưa nay vốn viên mãn biến khắp, cho đến đất đá cỏ 
cây, các loài động vật hữu tình, cũng vốn đủ bản 
tánh chân như, tức là chân thể thành Phật của các 
đức Như Lai; Phật thể vốn đã chân thật như thế, tại 
sao lại có các nẻo ĐỊa-ngục, Nsạ-qui, Súc-sinh, A- 
tu-la, Trời, và Người? Bạch Thế Tôn! Các nẻo đó là 
bản lai tự có, hay do tập khí hư vọng của chúng sinh 
mà phát sinh ra? Bạch Thê Tôn! Như tì kheo ni Bảo 
Liên Hương hành trì giới Bồ-tát mà lén lút làm việc 
dâm dục, rồi lại lí luận sai lầm rằng, hành dâm chắng 
phải sát sinh, chăng phải trộm cắp, nên không có 
nghiệp báo! Nói lời ấy xong thì trước hết nơi nữ căn 
phát ra ngọn lửa lớn, rồi từ từ lửa đốt đến từng đốt 
xương, và đọa địa ngục vô gián! Còn như vua Lưu 
Lli¿iø› và tì kheo Thiện Tĩnhai, Lưu L1 thì tận diệt 
tộc Cô-đàm, Thiện Tỉnh thì vì tà kiến mà nói càn 


9] 


rằng tất cả các pháp đều không có; vì vậy mà cả hai 
đều phải đọa địa ngục vô gián ngay lúc còn sinh tiên. 
Các địa ngục như thê là có chỗ nơi nhất định, hay 
một cách tự nhiên, khi mỗi người kia tạo nghiệp thì 
mỗi người riêng chịu quả báo? Xin đức Thê Tôn rủ 
lòng đại từ, khai mở tri kiến cho kẻ non dại mê mờ, 
khiến cho tất cả những người hành trì giới luật, nghe 
được nghĩa lí chắc thật mà tâm sinh vui mừng, đội 
giới trên đâu, cân trọng giữ gìn không để sai phạm. 

Phật dạy đại đức A Nan: 

— Câu hỏi của thầy thật sâu sắc, khiến cho chúng 
sinh không rơi vào tà kiến. Như Lai sẽ giải bày sau 
đây, thây hãy lăng nghe! 

Này A Nan! Tất cả chúng sinh vốn thật chân tịnh, 
nhân vì vọng kiến mà có tập khí hư vọng phát sinh; 
rôi lại nhân đó mà phân chia ra có frong phận và 
ngoài phán. 

Này A Nan! Trong phận tức là ở bên trong thân 
phận con người. Nhân vì ái nhiễm mà phát khởi 
vọng tình; tình tích chứa mãi không ngừng mà tụ 
thành dòng nước tham ái. Vì thế, hễ tâm nhớ tới thức 
ăn ngon thì trong miệng chảy nước miếng: tâm nhớ 
đến người xưa, hoặc thương hoặc giận, thì nước mắt 
trào tuôn; tham câu của báu thì nước đãi thèm khát 


92 


tiết ra, toàn thân trơn sáng; tầm nghĩ tới sự hành dâm 
thì hai căn nam nữ tự nhiên tiết ra dịch khí. 

Này A Nan! Tâm ái tuy là khác nhau ở sáu căn, 
nhưng sự lưu xuất ra ngoài hay kết tụ bên trong thì 
giỗng nhau, đêu đồng một tánh nhuận ướt. Nhuận 
ướt thì không thê chảy lên, tự nhiên phải theo chỗ 
thập mà chảy xuống. Đó gọi là rong phận. 

Này A Nan! Ngoài phận tức là ở bên ngoài thân 
phận con người. Do tâm khát ngưỡng mong câu mà 
phát sinh các niệm tưởng thanh hư, tưởng tích chứa 
mãi không ngừng thì sinh ra khí lực thù thắng. Vì 
thê chúng sinh, hễ tâm giữ giới hạnh thì toàn thân 
thanh tịnh nhẹ nhàng; tâm trì ân chú thì mắt ngó 
sáng ngời nghị lực; tâm muốn sinh lên cõi trời thì 
tronø chiêm bao thây mình bay bồng nhẹ nhàng: tâm 
hướng về cõi Phật thì thánh cảnh kín đáo hiện bày; 
tâm phụng sự thiện tri thức thì coi nhẹ thân mạng 
mình. 

Này A Nan! Các loại niệm tưởng tuy khác nhau, 
nhưng sự nhẹ nhàng và cất bồng lên thì giống nhau, 
đêu đồng một tánh bay lên. Bay lên thì không chìm 
xuống, tự nhiên phải vượt lên cao. Đó gọi là ngoài 
phán. 

Này A Nan! Tất cả thê gian, sống chết nối tiếp 
nhau không dứt. Sông thì thuận theo tập khí mà tạo 


93 


nghiệp; chết thì theo dòng biên đổi mà thọ báo. Lúc 
gân mạng chung, chỉ còn chút hơi âm mong manh, 
bao nhiêu việc thiện việc ác đã làm trong suốt một 
đời, đều vụt hiện ra; trốn chết và cầu sông, hai tập 
khí ấy cùng lúc tranh giành. 

Nếu thuân là £ớng thì bay lên, ắt sinh lên các cõi 
Trời. Nếu trong cái tâm bay lên đó mà có bao gồm 
phước đức, trí tuệ và chí nguyện thanh tịnh, thì tự 
nhiên tâm được sáng suốt, thấy được tật cả cõi Phật 
thanh tịnh khắp mười phương, tôi tùy ý nguyện 
muốn về cõi nào thì được vãng sinh về cõi đó. 

Nếu Øưởớng nhiều mà fnh ít, thì cũng bay lên 
được, nhưng không xa, thành các loài như tiên, đại 
lực qui vương, qui dạ xoa bay trên hư không, qui la 
sát đi trên mặt đât; họ có thê đi khắp CỐI trời Tứ- 
vương, không sặp trở ngại. Trong số đó, nêu có ai có 
thiện tâm và phát nguyện lành, hộ trì Phật pháp, 
hoặc hộ trì giới cấm và bảo vệ người trì giới, hoặc 
hộ trì thân chú và bảo vệ người trì chú, hoặc hộ trì 
người tu thiền định, giữ yên pháp nhẫn, thì những vị 
ây, chính mình được ở dưới pháp tòa của Như Lai. 

Nếu tưởng và tình bằng nhau, không bay lên cũng 
không đọa xuống, mà sinh vào cõi nhân gian; vì có 
tưởng nên có phân thông minh, và vì có tình nên 
cũng có lẫn phân ngu độn. 


94 


Nếu tình nhiều tưởng ít thì sinh vào cối bàng 
sinh, thân thể nặng nẻ thì vào các giống thú có lông 
mao, thân thê nhẹ nhàng thì vào các loài cầm có lông 
vũ. 

Bảy phân tình ba phần tưởng thì chìm dưới thủy- 
luân, sinh nơi mé hỏa-luân, chịu hơi nóng của lửa 
mạnh, làm thân ngạ qui, thường bị thiêu đốt; thấy 
nước thì thành lửa, lửa cháy hại mình, nên trải trăm 
ngàn kiếp không ăn uống được. 

Chín phân tình một phân tưởng thì sa xuống suốt 
tầng hỏa- luân, đến tận vùng ranh giới giữa hỏa-luân 
và phong-luân; nhẹ thì sinh vào hữu-gián, nặng thì 
sinh vào vô-gián, đó là hai loại địa ngục. 

Thuân là tình thì sa vào địa ngục A-ñ01s). Nếu có 
thêm cái tâm hủy báng đại thừa, phá hoại cẩm giới 
của Phật, nói pháp cuồng vọng để tham câu của tín 
thí, lạm nhận sự cung kính, hoặc phạm các trọng tội 
ngũ nghịch, thập ác, thì sẽ bị luân chuyên đọa vào từ 
địa ngục A-fì này sang địa ngục A-tì khác ở khắp 
mười phương. 

Tùy theo ác nghiệp đã tạo mà mỗi chúng sinh tự 
chịu lẫy quả báo của riêng mình. Tuy nhiên, vì 
chúng sinh tạo ác nghiệp có giống nhau, nên cùng 
chịu quả báo địa ngục. giống nhau, tuông như địa 
ngục vốn có chỗ nơi nhất định sẵn. 


95 


Này A Nan! Tất cả các quả báo như thế đều do 
nghiệp của chúng sinh chiêu cảm; vì tạo mười tập- 
nhânø¡o› bất thiện mà nhận chịu sáu giao-báo¿220› 
đau khổ. 

Thế nào là mười tập nhân bắt thiện ? 

Một là thói quen dâm dục. Nam nữ giao tiếp, cọ 
xát nhau tìm cầu dục lạc. Cọ xát không ngừng, tâm 
dâm tích tụ, ngọn lửa lớn mạnh từ đó mà phát động 
lên; ví như người dùng hai bàn tay xoa mạnh vào 
nhau thì phát sinh cảm giác nóng. Tập khí chủng tử 
vẫn còn mà lại chồng thêm tập khí hiện tại, làm cho 
lửa dâm dục càng mạnh, cho nên mới có những quả 
báo giường sắt nóng, cột đồng nung ở địa ngục. Vì 
vậy, tất cả các đức Như Lai trong mười phương, 
xem thây sự hành dâm của chúng sinh, đêu gọi đó là 
lửa dục; còn chư vị Bỗ-tát thì tránh cảnh dâm dục 
như tránh xa hâm lửa. 

Hai là thói quen tham lam, so đo tính toán, phát 
sinh nơi sự thu hút lẫn nhau. Tham câu không ngừng 
nghỉ, tích tụ hơi lạnh, đóng cứng thành băng; ví như 
người hút hơi gió vào miệng thì sinh cảm giác lạnh. 
Tập khí chủng tử vẫn còn mà lại chồng thêm tập khí 
hiện tại, làm cho tâm tham cầu thu hút càng mạnh, 
cho nên mới có quả báo ở các cảnh địa ngục lạnh giá 
như Tra-tra, Ba-ba, La-la, Thanh-liên, Xích-liên, 


9% 


Bạch-liên. Vì vậy, tất cả các đức Như Lai trong 
mười phương, xem thấy sự tham câu của chúng sinh, 
đều gọi đó là nước tham; còn chư vị Bồ-tát thì tránh 
lòng tham như tránh xa biên độc. 

Ba là thói quen kiêu mạn, lấn lướt lẫn nhau, phát 
sinh từ tâm trọng mình khinh người. Tâm cao ngạo 
dâng lên không ngừng, vì thế mà sôi nỗi phóng túng, 
chứa sóng thành nước; ví như miệng lưỡi chạm vị 
thì nước miếng tự chảy ra. Tập khí chủng tử vẫn còn 
mà lại chồng thêm tập khí hiện tại, làm cho tâm kiêu 
mạn càng mạnh, cho nên mới có quả báo ở các địa 
ngục sông máu, sông tro, cát nóng, biên độc, nước 
đông sôi rót vào miệng. Vì vậy, tất cả các đức Như 
Lai trong mười phương, xem thấy tâm kiêu mạn của 
chúng sinh, đều gọi đó là uống nước si; còn chư vị 
Bồ-tát thì tránh lòng kiêu mạn như tránh xa vực 
thăm. 

Bốn là thói quen nóng giận, xung đột, phát sinh 
từ sự chống đối lẫn nhau. Chống đối không ngừng 
nghỉ, tâm nóng phát ra lửa, nung nấu khí lực thành 
ra kim khí, cho nên mới có núi dao, gậy sắt, kiếm 
dài, kiễm tròn, búa, rìu, thương, cưa; ví như người bị 
hàm oan thì sát khí nối đùng đùng. Tập khí chủng tử 
vẫn còn mà lại chồng thêm tập khí hiện tại, làm cho 
tâm nóng giận càng mạnh, cho nên mới có các quả 


97 


báo thiến, cắt, chém, chặt, dùi, đâm, đập, đánh. Vì 
vậy, tất cả các đức Như Lai trong mười phương, 
xem thây tâm nóng giận của chúng sinh, đều gọi đó 
là dao kiếm bén; còn chư VỊ Bỏ-tát thì tránh lòng 
nóng giận như tránh xa chỗ chém giết. 

Năm là thói quen dối trá, gạt gẫm, phát sinh từ 
tâm dụ hoặc lẫn nhau. Giả dỗi mãi không ngừng, cho 
nên có dây thòng lọng, trụ căng nọc; ví như nước 
thâm vào ruộng đât thì cỏ cây sinh trướng. Tập khí 
chủng tử vân còn mà lại chồng thêm tập khí hiện tại, 
làm cho tâm dỗi trá càng mạnh, cho nên mới có các 
quả báo còng, xiềng, gông, cùm, roi, gậy, mác, bồng. 
Vì vậy, tất cả các đức Như Lai trong mười phương, 
xem thấy sự dối ngụy của chúng sinh, đều gọi đó là 
giặc lừa dối; còn chư vị Bô-tát thì tránh sự dối trá 
như tránh xa beo sói. 

Sáu là thói quen lừa đảo, bịp bợm, phát sinh từ 
tâm vu khống lẫn nhau. Lừa đảo vu khống không 
ngừng nghỉ, tâm luôn tự đắc bày nhiêu gian kế, cho 
nên trong tâm hiện khởi những thứ ô uê bắt tịnh, như 
bụi, đất, phân, nước tiểu; như 1Ó cuỗn bụi mịt mù 
trời đất, khiến người đôi diện không thấy được nhau. 
Tập khí chủng tử vẫn còn mà lại chồng thêm tập khí 
hiện tại, làm cho tâm lừa đảo vu khống càng mạnh, 
cho nên mới bị nhận chìm trong địa ngục phân tiểu, 


98 


bị quảng ném trong địa ngục cát đen, bị gió thối bay 
lên rớt xuống, bị nước trôi dập lúc nổi lúc chìm. Vì 
vậy, tật cả các đức Như Lai trong mười phương, 
xem thấy tâm lừa đảo gian dối của chúng sinh, đều 
gọi đó là kẻ cướp của giết người; còn chư vị Bỏ-tát 
thì coI sự lừa đảo như giâm lên răn độc. 

Bảy là thói quen thù oán, hiểm khích, phát sinh 
nơi tâm ôm ấp hận thù, cho nên mới có các hình ảnh 
quăng đá, ném gạch, cũi giam, xe tù, lu nhốt, bịch 
bao; như người hiểm độc ôm giữ điều ác. Tập khí 
chủng tử vẫn còn mà lại chồng thêm tập khí hiện tại, 
làm cho tầm hận thù càng mạnh, cho nên mới có các 
quả báo ném đá, quăng gạch, bắt bớ giam cầm, đánh, 
băn, ném, trói. Vì vậy, tật cả các đức Như Lai trong 
mười phương, xem thấy người ôm lòng thù hận, đều 
gọi đó là qui trái đạo hại người; còn chư vị Bô-tát thì 
coI lòng hận thù như rượu độc. 

Tám là thói quen ác kiến, chấp thủ ý kiến của 
mình, như các nghiệp ngã kiến, kiến thủ kiến, giới 
cấm thủ kiến, tà kiến, sinh ra chồng. đối, phản kích 
nhau, cho nên có quan lại chứng chấp giây tờ; như 
người đi đường, kẻ qua người lại ai cũng trông thấy 
nhau. Tập khí chủng tử vẫn còn mà lại chồng thêm 
tập khí hiện tại, làm cho nghiệp ác kiến càng mạnh, 
cho nên mới có các nghiệp quả như bị xét hỏi, mưu 


99 


trá, tra khảo, vặn vẹo, gạn hỏi, cứu xét lí lịch đôi 
chiếu rõ ràng; bấy giờ có đồng tử cầm số sách giấy 
tờ, những lời biện bạch được ghi chép đây đủ. Vì 
vậy, tất cả các đức Như Lai trong mười phương, 
xem thấy nghiệp ác kiến của chúng sinh, đều gọi đó 
là hố sâu kiến chấp; còn chư vị Bồ-tát nhìn các thiên 
chấp hư vọng như nhìn xuống hồ độc. 

Chín là thói quen vu vạ, phát sinh từ tâm vu oan 
giá họa để hại nhau, cảm ra các cảnh tượng ghê rợn 
như núi khép, đá kẹp, bánh xe sắt cán, cối xay 
nghiên, cày lưỡi; như kẻ gièềm pha độc hại, vu cáo áp 
bức người lương thiện. Tập khí chủng tử vẫn còn mà 
lại chồng thêm tập khí hiện tại, làm cho tâm vu hại 
tiếp nôi không ngừng, cho nên mới có các quả báo 
đau khổ như bắt nhốt, đè ép, vồ đập. ép máu, lóc 
thịt. Vì vậy, tất cả các đức Như Lai trong mười 
phương, xem thấy tâm vu vạ của chúng sinh, đều gọi 
đó là cọp độc hại; còn chư vị Bồ-tát thì sợ sự vu vạ 
như sợ bị sâm sét. 

Mười là thói quen tranh tụng, tố cáo lẫn nhau, 
phát sinh từ sự che giấu lỗi mình, cho nên mới có 
gương soi đuộc chiêu; như ở giữa ban ngày không 
thể giâu bóng được. Tập khí chủng tử vẫn còn mà lại 
chồng thêm tập khí hiện tại, làm cho nghiệp tranh 
tụng, che giâu càng mạnh, cho nên mới có nhân sự 


100 


và các dụng cụ đối nghiệm như bạn ác, gương soI 
nghiệp, ngọc rọi tâm để phơi bày rõ những nghiệp 
đời trước. Vì vậy, tt cả các đức Như Lai trong mười 
phương, xem thây tâm che giấu lỗi của chúng sinh, 
đều gọI đó là giặc ngâm; còn chư vị Bỏ-tát thì coi Sự 
che giầu lỗi như đội núi cao lội trong biến lớn. 

Thế nào là sáu giao báo? Này A Nan! Tất cả 
chúng sinh, sáu thức tạo nghiệp mà phải nhận chịu 
ác báo, đều do từ sáu căn mà ra. Thể nào là ác báo 
do từ sáu căn ra? 

Một là quả báo của mắt thấy. Vì nhãn thức tạo 
nghiệp nên chiêu dẫn ác quả. Nghiệp thây này cùng 
với các nghiệp khác (nghe, ngửi, nếm, chạm XúC, SUY 
nghĩ) giao tác, cho nên trong lúc lâm chung, trước 
hết thây lửa mạnh cháy rực đây khắp mười phương: 
thân thức người chết bay lên rơi xuống, theo khói 
mà vào thăng địa ngục vô gián. Tại đây chỉ có hai 
cảnh tượng: một là thấy sáng, thì thây khắp nơi toàn 
là vật dữ, sinh ra khiếp đảm vô cùng; hai là thây tôi, 
thì khắp nơi hoàn toàn tôi tăm, không thây gì, sinh ra 
sợ hãi vô hạn. Lửa của cái thây như thê, giờ đây 
thiêu đột cái thây, khiên cho trong mắt chỉ thấy toàn 
hình sắc của giường sắt nóng, cột đồng nung: thiêu 
đốt cái nghe, khiến cho trong tai chỉ nghe âm thanh 
của vạc dầu sôi, nước đồng chảy; thiêu đốt cái ngửi, 


10I 


khiến cho trong mũi chỉ ngửi mùi của khói đen, lửa 
nóng; thiêu đốt cái nếm, khiến cho trong lưỡi chỉ 
nêm vị của viên nóng, cơm sắt; thiêu đốt cái xúc, 
khiến cho trong thân chỉ nhận cảm giác của tro nóng, 
lò than; thiêu đốt cái suy nghĩ, khiến cho trong ý 
sinh ra lửa đóm như sao, bắn tung tóe khắp cõi hư 
không. 

Hai là quả báo của tai nghe. Vì nhĩ thức tạo 
nghiệp nên chiêu dẫn ác quả. Nghiệp nghe này cùng 
với các nghiệp khác (0háấy, ngửi, nếm, chạm xúc, suy 
nghĩ) giao tác, cho nên trong lúc lâm chung, trước 
hết thấy sóng cuộn ngập chìm trời đất; thần thức 
người chết bị cuốn trôi theo dòng nước mà vào thắng 
địa ngục vô gián. Tại đây chỉ có hai cảnh tượng: một 
là nghe rõ, thì nghe hết mọi thứ náo động, làm cho 
tinh thần hôn loạn; hai là nghe điếc, thì hoàn toàn 
lặng lẽ, không nghe gì, tỉnh thần chìm lịm. Sóng của 
cái nghe như thế, giờ đây ụp vào cái nghe, khiến tạo 
thành những lời trách mắng, tra hỏi; ụp vào cái thây, 
khiến tạo thành sắm sét, miệng rỗng, khói hơi độc; 
ụp vào mũi thở, khiến thành mưa, thành mù, phì hơi 
độc khắp toàn thần thể; ụp vào cái nếm, khiến cho 
trong lưỡi chỉ nễm toàn mủ, máu, đủ thứ dơ bẵn; ụp 
vào cái xúc, khiến cho trong thân đụng chạm toàn 


102 


VỚI SÚC sinh, ác quỉ, phân, nước tiểu; ụp vào ý nghĩ 
thì hóa thành sâm chớp, mưa đá, đập nát tâm thân. 

Ba là quả báo của mũi ngửi. Vì tỊ thức tạo nghiệp 
nên chiêu dẫn ác quả. Nghiệp ngửi này cùng với các 
nghiệp khác (/hấy, nghe, nếm, chạm xúc, suy nghỉ) 
giao tác, cho nên trong lúc lâm chung, trước hết thấy 
hơi độc đây nghẹt gân xa; thần thức người chết tự 
thây mình từ dưới đất vọt lên, rồi lại rớt thăng vàO 
địa ngục vô gián. Tại đây chỉ có hai cảnh tượng: một 
là ngửi thông, thì bị hơi độc xông lên tột bực, làm 
cho tâm thân rồi loạn; hai là nghẹt thở, hơi thở bị tắt 
nghẽn, năm chết giấc trên mặt đất. Hơi của cái ngửi 
như thế, giờ đây xông vào hơi thở, làm thành thông, 
thành nghẹt; xông vào cái thây thì thành lửa, thành 
đuốc; xông vào cái nghe thì làm ra chìm ngập nơi 
biển lớn, chết thảm trong nước sôi; xông vào cái 
nếm, khiên cho vị thành thiu, thành ươn thối; xông 
vào cái xúc thì thành nứt nẻ, rách nát, thành núi thịt 
lớn có trăm ngàn con mắt, vô số giòi bọ rúc ăn; xông 
vào ý nghĩ, khiến thành ra tro, chướng khí, gạch đá 
bay nhảy đánh đập thân thê nát nhừ. 

Bồn là quả báo của lưỡi nêm. Vì thiệt thức tạo 
nghiệp nên chiêu dẫn ác quả. Nghiệp nếm này cùng 
với các nghiệp khác (/háy, nghe, ngửi, chạm xúc, suy 
nghĩ) giao tác, cho nên trong lúc lâm chung, trước 


105 


hết thây lưới sắt cháy đỏ rực bao trùm thế giới; thân 
thức người chết muốn chui xuyên qua, nhưng bị mặc 
vào lưới, đầu lộn ngược xuống, rơi thắng xuống địa 
ngục vô gián. Tại đây chỉ có hai cảnh tượng: một là 
nuốt hơi vào, thì hơi đóng thành băng lạnh, làm nứt 
nẻ thân thể; hai là nhả hơi ra, thì hơi bay lên thành 
lửa dữ, đốt rụi xương tủy. Nếm vị như thế, giờ đây 
trải qua cái nếm, thì lưỡi tự thú nhận, chịu tội; trải 
qua cái thấy, thì mặt chỉ thấy toàn đá gạch, kim khí 
đang nung cháy; trải qua cái nghe, thì tai chỉ nghe 
âm thanh của binh đao sắc bén; trải qua cái ngửi, thì 
mũi chỉ ngửi toàn hơi của lông sắt nung nóng trùm 
khắp cõi nước; trải qua cái xúc, thì thân chỉ đụng 
chạm với cung tên nỏ bắn; trải qua ý nghĩ, thì sinh ra 
sắt nóng bay, từ trên không rơi xuông như mưa. 

Năm là quả báo của thân chạm xúc. Vì thân thức 
tạo nghiệp nên chiêu dẫn ác quả. Nghiệp chạm xúc 
này cùng với các nghiệp khác (/hấy, nghe, ngửi, 
nếm, suy nghĩ) giao tác, cho nên trong lúc lâm 
chung, trước hết thấy núi lớn từ bốn phía áp lại, 
không có lỗi ra; thân thức người chết thây thành sắt 
lớn, răn lửa, chó lửa, CỌP, SÓI, Sư tỬ, Ccal ngục đầu 
trâu, la sát đâu ngựa, tay câm đao thương lùa vô 
công thành, hướng thắng vào địa ngục vô gián. Tại 
đây chỉ có hai cảnh tượng: một là cảm xúc hợp vào, 


104 


thì thây núi ép thân thể, xương thịt nát nhừ trộn máu; 
hai là cảm xúc lìa ra, thì thây gươm dao đâm mình, 
tim øan bị cắt lìa. Cảm xúc như thế, giờ đây trải qua 
cái xúc, khiến cho thân chỉ xúc chạm với xô, đập. 
đâm, bắn; trải qua cái thây, thì mặt thây toàn cảnh 
tượng nóng, đốt; trải qua cái nghe, thì tai chỉ nghe 
tiếng kêu khổ ở hai bên đường, tiếng hô hoán của 
chủ ngục, tiếng xử phạt nơi sảnh đường, tiếng hài tội 
nơi tÒa án; trải qua hơi thở, thì các thứ như vải trùm 
kín, đấy nhốt cột chặt, tra khảo, trói buộc làm ngộp 
thở; trải qua cái nêm, thì lưỡi bị cào, bị kẹp, bị giật, 
bị cắt; trải qua ý nghĩ, thì vụt lên, vụt xuống, lúc 
nấu, lúc nướng. 

Sáu là quả báo của ý nghĩ. Vì ý thức tạo nghiệp 
nên chiêu dẫn ác quả. Nghiệp suy nghĩ này cùng với 
các nghiệp khác (/hấy, nghe, ngửi, nếm, chạm xúc) 
giao tác, cho nên trong lúc lâm chung, trước hết thấy 
gió dữ thôi tan tành quốc độ: thân thức người chết bị 
thối bay lên hư không, rồi lại bị xoáy theo lốc mà rơi 
xuống, vào thắng địa ngục vô gián. Tại đây chỉ có 
hai cảnh tượng: một là không biết, mê sảng tột cùng, 
thì hoang mang kinh sợ, rong chạy không dừng; hai 
là tỉnh biết, thì bị cảnh khổ nung đốt không cùng, 
đau đớn không chịu nối. Quả báo của ý nghĩ tà vạy 
như thế, giờ đây kết nơi ý căn, thành ra nơi nơi chốn 


105 


chôn thọ tội; kết nơi nhãn căn, thành ra gương soi 
nghiệp, bạn ác làm chứng để xác nhận tội; kết nơi 
nhĩ căn, thành ra tảng đá to, thành băng, thành 
sương, thành đất, thành hơi mù; kết nơi tị căn, thành 
ra xe lửa, thuyên lửa, lồng lửa; kết nơi thiệt căn, 
thành ra tiêng kêu la, gào khóc; kết nơi thân căn, 
thành ra thân lớn, thân nhỏ, té sắp, té ngửa, trong 
một ngày trải qua vạn lần sông vạn lần chết. 

Này A Nan! Đó là mười tập nhân và sáu quả báo 
của địa ngục. Nhân quả như thế, đều do chúng sinh 
mê vọng tạo ra. Nếu các chúng sinh, cả sáu căn đồng 
thời tạo hết các nghiệp ác như thế, sẽ đọa vào địa 
ngục A-t, chịu đau khổ cùng cực, trải vô lượng kiếp. 
Nếu mỗi căn tạo đủ mười nghiệp nhân nhưng không 
đồng thời với các căn khác, lại gồm thêm mười 
nghiệp nhân của các căn khác, người đó sẽ đọa vào 
tám địa ngục vô gián. Nếu thân, khẩu, ý tạo ba 
nghiệp sát, đạo, dâm, người đó sẽ đọa vào mười tám 
địa ngục. Nêu không tạo đủ ba nghiệp, trong đó chỉ 
có hoặc một nghiệp sát một nghiệp đạo, hoặc một 
nghiệp sát một nghiệp dâm, vân vân, người ấy sẽ 
đọa vào ba mươi sáu địa ngục. Nếu chỉ một căn tạo 
một nghiệp, người ây sẽ đọa vào một trăm lẻ tám địa 
ngục. Do đó chúng sinh, mỗi mỗi tự mình tạo nghiệp 
riêng biệt, nhưng ở trong thế giới, những tội danh và 


106 


tội trạng trùng hợp giống nhau, nên chịu quả báo thì 
đồng phận với nhau ở một chỗ. Thật ra thì cảnh giới 
ây chỉ do vọng tưởng phát sinh, không phải bản lai 
tự có. 

Lại nữa, này ÀA Nan! Những người phá hủy luật 
nghị, phạm giới Bồ-tát, hủy báng niết bàn Phật quả, 
thì vĩnh viên sông trong địa ngục; còn chỉ phạm các 
tạp nghiệp khác. sau nhiêu kiếp chịu khổ thiêu đốt ở 
địa ngục mãn rÔi, SẼ tiếp tục chịu khổ báo nhẹ hơn 
nơi chỗn nga quỉ. Nếu nơi nghiệp nhân căn bản, do 
tham vật mà gây tội, sau khi thọ tội ở địa ngục xong, 
người đó gặp vật thì gá theo mà thành hình, gọi là 
Quái-qui; nêu tham sắc mà gây tội, sau khi thọ tội ở 
địa ngục xong, người đó gặp gió thì gá theo mà 
thành hình, gọi là Øg-gu; nễu tham dối trá mà gây 
tội, sau khi thọ tội ở địa ngục xong, người đó gặp 
súc vật thì gá theo mà thành hình, gọi là M⁄/-zu7; nếu 
tham sân hận mà gây tội, sau khi thọ tội ở địa ngục 
xong, người đó gặp sâu bọ thì gá theo mà thành 
hình, gọi là Cổ-độc-gu; nếu tham nhớ oán thù mà 
gây tội, sau khi thọ tội ở địa ngục xong, người đó 
øặp sự suy bại của kẻ thù thì gá theo mà thành hình, 
gọi là Lệ-guỉ; nêu tham ngạo mạn mà gây tội, sau 
khi thọ tội ở địa ngục xong, người đó gặp hơi thì gá 
theo mà thành hình, gọi là Wgạ-gu; nếu tham lừa 


107 


đảo mà gây tội, sau khi thọ tội ở địa ngục xong, 
người đó gặp điêu u ấn ám muội thì gá theo mà 
thành hình, gọi là Yểm-gu; nếu tham tà kiến mà gây 
tội, sau khi thọ tội ở địa ngục xong, người đó gặp 
tinh hoa thì gá theo mà thành hình, gọi là Vọng- 
lượng-quï; nêu tham vu vạ mà gây tội, sau khi thọ 
tội ở địa ngục xong, người đó gặp chú thuật thì gá 
theo mà thành hình, gọi là D2jch-sử-gu; nêu tham bè 
đảng mà gây tội, sau khi thọ tội ở địa ngục xong, 
người đó gặp người thì gá theo mà thành hình, gọi là 
Truyền- tống qui. Này A Nan! Những người đó đều 
do thuần tình mà đọa lạc, khi lửa nghiệp thiêu đốt 
khô hết ở địa ngục rồi, thì lên làm qui. Tât cả những 
cảnh đau khổ đó đều do nghiệp vọng tưởng của tự 
mình chiêu dẫn. Nếu được duyên lành tỏ ngộ bồ đê, 
thì trong cái tánh sáng tròn vẹn nhiệm mâu, vốn 
không hề có những cảnh khô ấy. 

Lại nữa, này A Nan! Khi nghiệp qui đã hết thì hai 
thứ tình và tưởng thành không, mới ở thế gian, cùng 
với người mình từng mang nợ khi xưa, oan gia đối 
đâu, thân phải làm súc sinh để đền trả nợ cũ. Loài 
Quái-qui gá theo vật mà thành hình, nay vật đã tiêu, 
báo đã hết, sinh nơi thể gian, phần nhiều làm loài 
chìm cú vọ; loài Bạt-qui gá theo gió mà thành hình, 
nay gió đã tiêu, báo đã hết, sinh nơi thế gian, phần 


108 


nhiêu làm loài báo điềm hung dữ, hoặc các loài cầm 
thú kì dị khác; loài MI-quỉ gá theo súc vật mà thành 
hình, nay súc vật đã tiêu, báo đã hết, sinh nơi thế 
gian, phân nhiều làm loài chôn; loài Cổ-độc-qui gá 
theo sâu bọ mà thành hình, nay sâu bọ đã tiêu, báo 
đã hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm các loài có 
nọc độc; loài Lệ-qui gá theo vận suy mà thành hình, 
nay vận suy đã cùng, báo đã hết, sinh nơi thế gian, 
phân nhiều làm loài giun; loài Ngạ-qui gá theo hơi 
mà thành hình, nay hơi đã tiêu, báo đã hết, sinh nơi 
thê gian, phần nhiêu làm các loài cho người ta ăn 
thịt; loài Yêm-qui gá theo u ấn ám muội mà thành 
hình, nay u ấn ám muội đã tiêu, báo đã hết, sinh nơi 
thê gian, phần nhiêu làm các loài để người ta lấy da 
hoặc lông làm y phục; loài Vọng-lượng-qui gá theo 
tinh hoa mà thành hình, nay tinh hoa đã tiêu, báo đã 
hết, sinh nơi thê gian, phân nhiều làm các loài chim 
xuất hiện theo mùa; loài Dịch-sử-qui gá theo chú 
thuật mà thành hình, nay chú thuật đã mất, báo đã 
hết, sinh nơi thế gian, phần nhiêu làm loài báo điềm 
lành, hoặc các loài tinh khôn khác; loài Truyền-tông- 
quỉ gá theo người mà thành hình, nay người đã chết, 
báo đã hết, sinh nơi thế gian, phần nhiêu làm các loài 
gia súc quấn quít bên người. Này A Nan! Những loài 
như thế đều là lửa nghiệp đốt xong, sinh vào các loài 


109 


bàng sinh để trả nợ cũ. Những cảnh khô đó cũng đều 
do từ nghiệp hư vọng của chính mình chiêu dẫn, nếu 
được duyên lành tỏ ngộ bô đê, thì những vọng duyên 
ây vốn không tự có. 

Này A Nan! Như lời thây nói về các nghiệp ác 
của tì kheo mì Bảo Liên Hương, vua Tì Lưu L¡ và tì 
kheo Thiện Tinh, đều vốn do họ tự tạo ra, không 
phải do từ trên trời sa xuông, không phải do từ dưới 
đất phát lên, cũng không phải do người nào đem 
cho, mà chính do vọng tưởng của họ chiêu dẫn, rồi 
tự nhận chịu quả báo. Đối với tâm bô đề, chúng đều 
là phù vân hư huyễn, chỉ là sự kết đọng của vọng 
tưởng mà thôi. 

Lại nữa, này A Nan! Các loài súc sinh đền trả nợ 
trước; nhưng trong lúc trả nợ mà trả quá mức, thì 
những chúng sinh ây sẽ trở lại làm người để đòi lại 
chỗ dư thừa. Nếu người bị đòi kia có nghiệp lành và 
có phước đức thì vân ở trong loài người, không cần 
phải bỏ thân người mà trả lại chỗ dư thừa đó; còn 
nếu không có phước đức thì phải làm thân súc sinh 
để đền trả chỗ dư thừa. 

A Nan! Thây nên biết, dù đang làm người mà 
dùng tiền vật trả nợ, hoặc làm thân súc sinh dùng 
sức trả nợ, thì khi trả đủ là xong: còn như ở trong ấy 
có giết thân mạng, hoặc ăn thịt chúng sinh, như vậy 


110 


phải trải qua nhiều kiếp giết nhau, ăn thịt nhau, 
giỗng như bánh xe xoay vòng, chỗ cao chỗ thấp thay 
đối nhau, không hề ngừng nghỉ; trừ ra tu được pháp 
xa-ma-tha, hay gặp được Phật ra đời, nếu không thì 
không có cách nào châm dứt được. 

Thây nên biết: Loài cú vọ kia khi trả nợ đã đủ thì 
được trở lại thân người, sinh vào nhân đạo, nhập 
bọn với hạng người ngoan có; loài báo điềm hung dữ 
kia, khi trả nợ đã đủ thì được trở lại thân người, sinh 
vào nhân đạo, nhập bọn với hạng người quái dị; loài 
chồn khi trả nợ đã đủ thì được trở lại thân nØưƯỜi, 
sinh vào nhân đạo, nhập bọn với hạng người tâm 
thường; những loài có độc kia khi trả nợ đã đủ thì 
được trở lại thân người, sinh vào nhân đạo, nhập bọn 
với hạng người hiểm độc; loài giun khi trả nợ đã đủ 
thì được trở lại thân người, sinh vào nhân đạo, nhập 
bọn với hạng người thấp hèn; những loài cung cấp 
thịt ăn, khi trả nợ đã đủ thì được trở lại thân người, 
sinh vào nhân đạo, nhập bọn với hạng người nhu 
nhược; những loài cung cấp da hoặc lông làm đỗ 
mặc kia, khi trả nợ đã đủ thì được trở lại thân người, 
sinh vào nhân đạo, nhập bọn với hạng người lao khô 
không ngừng: loài chim mùa kia khi trả nợ đã đủ thì 
được trở lại thân người, sinh vào nhân đạo, nhập bọn 
với hạng người có chút ít văn hóa; những loài báo 


TII 


trước điềm lành, khi trả nợ đã đủ thì được trở lại 
thân người, sinh vào nhân đạo, nhập bọn với hạng 
người thông minh; những loài gia súc, khi trả nợ đã 
đủ thì được trở lại thân người, sinh vào nhân đạo, 
nhập bọn với hạng người hiểu biết việc đời. Này A 
Nan! Các chúng sinh đó đều do trả hết nợ cũ, được 
trở lại thân người trong nhân đạo. Họ từ vô thi đến 
nay, điên đảo tạo nghiệp, sinh sát lẫn nhau, không 
gặp Phật, không nghe chánh pháp, mãi mãi xoay vân 
trong chốn trần lao, thật là đáng thương xót! 

Này A Nan! Lại trong nhân đạo, có những người 
không nương theo chánh giác để tu tập chánh định, 
mà đi vào rừng núi thâm u hẻo lánh, chỗ không có 
người tới lui, tu theo vọng niệm riêng, tư tưởng 
chuyên chú, kiên cố hình hài, cốt để thành tiên, sồm 
mười hạng như sau: Hạng người chuyên tìm các thứ 
bồ dưỡng để ăn, bên bỉ luyện như thế mãi, cho đến 
khi đao ăn thành tựu, gọi là ĐỊa-hành tiên; hạng 
người chuyên ăn các thứ cỏ cây, bên bỉ luyện như 
thê mãi, cho đến khi đạo thuốc thành tựu, gọi là Phi- 
hành tiên; hạng người chuyên luyện vàng, đá, bền bỉ 
luyện như thế mãi, cho đến khi đạo hóa chất thành 
tựu, gọi là Du-hành tiên; hạng người chuyên vận khí 
dưỡng tinh, bên bỉ luyện như thế mãi, cho đến khi 
đạo khí tính thành tựu, gọi là Không-hành tiên; hạng 


1Ị2 


người chuyên nhai nuốt nước miếng, bên bỉ luyện 
như thế mãi, cho đến khi nhuận đức thành tựu, gọi là 
Thiên-hành tiên; hạng người chuyên hút tính hoa 
nhật nguyệt, bên bỉ luyện như thế mãi, cho đến khi 
hút khí tinh tfáy thành tựu, gọi là Thông-hành tiên; 
hạng người chuyên luyện bùa chú, bên bỉ luyện như 
thế mãi, cho đến khi /huật pháp thành tựu, gọi là 
Đạo-hành tiên; hạng người chuyên luyện về trầm tư 
tĩnh niệm, bên bỉ luyện như thê mãi, cho đến khi 
công phu tư niệm thành tựu, gọi là Chiêu-hành tiên; 
hạng người chuyên luyện về thủy hỏa giao cấu, bên 
bỉ luyện như thế mãi, cho đến khi đạo cảm ứng 
thành tựu, gọi là Tình-hành tiên; hạng người chuyên 
luyện về biên hóa, bền bỉ luyện như thế mãi, cho đến 
khi /đm tĩnh giác thành tựu, gọi là Tuyệt-hành tiên. 
Này A Nan! Những hạng tiên nhân đó đều ở trong 
nhần đạo mà tu vọng niệm, chắng tu chánh giác, chỉ 
đạt công hiệu vê sức sông, thọ ngàn vạn tuôi, ở ấn 
trong núi rừng sâu thăm, hoặc trên đảo giữa biến 
khơi, cách tuyệt với người đời. Tuy vậy, vì không tu 
chánh định, vẫn đầy dẫy vọng tưởng, họ vẫn trôi lăn 
trong luân hôi, khi quả báo hết rôi, lại lưu lạc vào 
các nẻo. 

Này A Nan! Những người ở thế gian không câu 
đạo quả thường trụ, chưa có thể bỏ sự ân ái vợ 





113 


chồng, nhưng không buông lung phạm giới tà dâm, 
tâm được chút ít định tĩnh, sáng suốt, sau khi mạng 
chung sinh về một cõi ở gân mặt trời mặt trăng, gọI 
là cối trời 7-vương. Những người, trong đời sông 
vợ chông, tâm dâm ái ít ỏi, nhưng trong những lúc 
tính cư, thỉnh thoảng niệm dâm dục còn sinh khởi, 
chưa hoàn toàn thanh tịnh, thì sau khi mạng chung, 
vượt khỏi ánh sáng mặt trời mặt trăng, sinh trên đỉnh 
cao tột của cõi nhân gian, gọi là cối trời Đo-lØg1221). 
Những người gặp cảnh dâm dục thì tạm thời thuận 
theo, nhưng qua rồi thì không nghĩ tới nữa; ở trong 
nhân gian mà tâm không bị đắm nhiễm sâu nặng, thì 
sau khi mạng chung, sáng rỡ an trú một cối trên hư 
không, ánh sáng mặt trời mặt trăng không chiếu đến 
được; những chúng sinh ây tự có ánh sáng, đó là cõi 
trời 7-điệm-mao22) Những người luôn luôn tĩnh 
lặng, nhưng có khi vẫn bị những cảm xúc bức ép, 
chưa có thể chỗng cự hăn được, thì sau khi mạng 
chung, sinh lên cõi tinh vi, không tiếp xúc với các 
CỐI trời, người ở dưới; cho đến thời kiếp Hoại, tam 
tai cũng không hủy hoại tới cõi này, đó là cõi trời 
Đâu-suất-đào2›. Những người không có tâm dâm 
dục, nhưng có lúc, chỉ vì đáp ứng người khác mà 
hành sự, và trong lúc hành sự thì cảm thây vô vị như 
nhai sáp, thì sau khi mạng chung, sinh vượt lền trên 


114 


nữa, vào cõi biến hóa, đó là cõi trời Lạc-biến- 
hóaø22. Những người không có tâm thế gian, chỉ 
hòa đồng với thê gian mà hành sự dục lạc, và ngay 
trong lúc hành sự, tâm hoàn toàn siêu thoát, không 
có mảy may ý tưởng dục lạc, thì sau khi mạng 
chung, sinh vượt lên trên nữa, khỏi tất cả cõi Lạc- 
biến-hóa và bốn cõi trời ở dưới, gọi là cõi trời 7ha- 
hóa-tự-taia2s. Này A Nan! Sáu cõi trời đó, về thân 
xác tuy có tiết chế dần dần hành động dầm dục, 
nhưng tâm ý vẫn chưa hoàn toàn dứt hết ái dục, cho 
nên, từ sáu cõi trời này cho đến hết các cõi dưới, đều 
gọi chung là DỤC GIỚI. 


115 


KINH _ 
ĐẠI PHẬT ĐÁNH 
THỦ LẶNG NGHIÊM 


Quyên 9 
Ma Chướng trên Đường Tu Tập 


— Này A Nan! Những người tu tâm trong thế 
gian, vì không tu thiền định vô lậu nên không có 
được trí tuệ xuất thê gian. Họ chỉ giữ thân thanh 
tịnh, không hành động dâm dục, đi đứng ngồi nằm 
đều không nghĩ tưởng tới dâm dục. Niệm ái nhiễm 
không sinh thì họ vượt thoát lên khỏi cõi Dục; bản 
thân họ đã là bạn bè của hàng phạm hạnh, gọi đó là 
trời Phạm-chúng. 

Trời Phạm-chúng, khi đã dứt trừ tập khí ngũ dục, 
tâm li dục hiên hiện, đôi với các luật nghi đều vui vẻ 
tùy thuận; ngay lúc đó họ vượt khỏi trời Phạm- 
chúng, hoăng dương tịnh đức phạm hạnh, gọi đó là 
trời Phạm-phụ. 

Trời Phạm-phụ, khi thân tâm viên mãn vi diệu, 
bốn oai nghi đi đứng ngôi năm không còn khiếm 
khuyết, các câm giới hoàn toàn thanh tịnh, lại có trí 


116 


tuỆ sáng suốt, thì liền lúc đó, họ có đây đủ tư cách 
của một vị đại phạm vương, có khả năng thống lãnh 
toàn thê phạm chúng, gọi đó là trời Đại-phạm. 

Này A Nan! Ba hạng thiên chúng vượt trội trên 
đây không còn bị mọi thứ khổ não bức nhiễu; tuy họ 
không tu tập theo chánh định của Phật pháp, nhưng 
trong tâm đã giữ giới trong sạch, các lậu hoặc của 
cõi Dục không lay động được, nên gọi đó là trời Sơ- 
thiên/226;. 

Này A Nan! Thứ đến, trời Đại-phạm khi thống 
lãnh phạm chúng, được phạm hạnh viên mãn, lắng 
tâm không giao động; do sự lặng trong mà bắt đầu 
phát ra ánh sáng, gọi đó là trời Thiểu-guang. 

Ánh sáng nơi thân và ánh sáng nơi tâm cùng 
chiếu rọi nhau, rực rỡ vô tận, soi thâu mười phương 
thê giới; nội thân ngoại cảnh trong suốt, khắp nơi trở 
thành lưu li, gọi đó là trời Vô-lưzợng-quang. 

Giữ lấy ánh sáng toàn vẹn, lây đó làm âm thanh 
thanh tịnh để giáo hóa thiên chúng, ứng dụng không 
cùng, gọi đó là trời Quang-âm. 

Này A Nan! Ba hạng thiên chúng vượt trội trên 
đây không còn bị các thứ lo buôn bức nhiễu; tuy họ 
không tu tập theo chánh định của Phật pháp, nhưng 
trong tâm đã thanh tịnh, các lậu hoặc thô trọng đã 
được điều phục, nên gọi đó là trời Nhị-thiênaz:.. 


l7 


Này A Nan! Thiên nhân cõi trời Quang-ầm kia 
phát huy ánh sáng viên mãn để thành tựu âm thanh 
làm phương tiện giáo hóa, hiên lộ diệu lí mà phát ra 
hạnh tinh thuân, xa lìa cái động của nỗi mừng mà bắt 
đâu hòa nhập vào niềm vui tĩnh lặng, gọi đó là trời 
Thiểu-tịnh. 

Tịnh cảnh bây giờ cũng trống không, dẫn phát 
bao la không bờ bến, thân tâm nhẹ nhàng trong niêm 
vul fĩnh lặng, gọi đó là trời Vô-lượng-tịnh. 

Thế giới và thân tâm, tất cả đều hoàn toàn thanh 
tịnh; đức tánh thuần tịnh thành tựu viên mãn, chỗ 
qui thác thù thăng hiện tiên, trở về cõi vui tĩnh lặng, 
gọi đó là trời Biển-tịnh. 

Này A Nan! Ba hạng thiên chúng vượt trội trên 
đây, đây đủ công năng tùy thuận, thân tâm an ôn, 
được niềm vui cực diệu vô lượng; tuy không có 
được chánh định của Phật pháp, nhưng trong tâm an 
ồn, hoan hỉ trọn vẹn, nên gọi đó là trời Tam- 
thiềno2s›. 

Lại nữa, này A Nan! Thiên chúng ở cõi Tam- 
thiền kia, thân tâm không còn bị bức nhiễu, không 
còn những nguyên nhân gây đau khổ thì cái vui phát 
sinh; nhưng họ xét thấy cái vui cũng không thường 
còn vĩnh viễn, lâu rồi cũng phải hoại diệt, cho nên 
liền xả bỏ cùng lúc cả hai tâm vui khô. Các tướng 


118 


thô trọng đã diệt thì tánh phúc đức thanh tịnh phát 
sinh, gọi là trời Phúc-sinh. 

Khi tâm xả bỏ đi đến chỗ viên dung, cái thấy về 
năng-xả sở-xả cũng không còn, hoàn toàn thanh 
tịnh; ở trong cái tịnh phúc không giới hạn đó, họ 
được tâm tùy thuận nhiệm mâu, cho đến cùng tột đời 
vỊị lai, gọi đó là trời Phúc-ái. 

Này A Nan! Từ cõi trời Phúc-ái đi tiếp lên nữa thì 
có hai ngã Tế: Nếu ở nơi cái tâm tùy thuận nhiệm 
mâu trước kia, nay nhờ sức thiên định thâm sâu mà 
phát ra ánh sáng thanh tịnh vô lượng, lại tiếp tục 
huân tu phúc đức cho đến chỗ tròn đây sáng suốt, và 
an trụ nơi đó, gọi là trời Quảng-guả. Nếu ở nơi cái 
tâm nhàm chán cả khô vui trước kia, nay lại nghiền 
ngẫm tăng tiến tu tâm phóng xả, liên tục không gián 
đoạn, cho đến lúc tròn vẹn cùng tột sự buông bỏ, 
thân tâm đều diệt, dứt bặt tư duy, trải 500 kiếp. 
Thiên nhân này đã lây cái sinh diệt làm nhân tu tập, 
nên không thê phát minh cái tánh không sinh diệt, vì 
vậy, trong nửa kiếp đầu thì tu tập đề đạt được sự diệt 
tư tưởng, đến nửa kiếp chót, lúc thọ mạng sắp hết, 
thì tâm tưởng tự sinh trở lại. Đó là trời Vô-fưởng. 

Này A Nan! Bồn hạng thiên chúng vượt trội trên 
đây, tật cả các cảnh khổ vui trong thế gian đều 
không lay động được; tuy không phải là địa vị bất 


119 


động vô vi chân thật của Phật pháp, nhưng trong tâm 
cũng đã có chỗ sở đắc về định buông xả, công dụng 
đã đến mức thuần thục, cho nên øỌI là trời ÏŸứ- 
thiên/22o). 

Này A Nan! Ở trong tầng trời Tứ-thiên này, lại 
còn có năm cõi trời Báï-hoàn. Các vị thánh ở năm 
cõi trời này, trước kia ở Dục giới đã đoạn trừ hết 
chín phâm tập khí tư hoặc, cái khô ở cõi Dục đã tiêu, 
mà cái vui ở các cõi Sơ, Nhị và Tam-thiền cũng 
không hưởng thọ; những cõi dưới đó không phải là 
chỗ ở của quí vị ây nữa, nên an lập chỗ ở nơi đây, 
đồng phận trong tâm xả với thiên chúng Tứ-thiên. 

Này A Nan! Khổ vui đều đoạn diệt, tâm chán khổ 
và tâm thích vui không còn giao tranh nhau, đó là 
trời Vô-phiễn. 

Phóng ra hay thu vào, cũng chỉ duy nhất một 
niệm xả; và niệm xả ây cực kì vi tế, không thể nào 
suy cứu hay giao tiếp được, đó là trời Vô-nhiệt. 

Chứng đắc thiên nhãn thông, thấy rõ trọn vẹn 
mười phương thế giới, không bị ngoại cảnh chướng 
ngại; tâm niệm lãng trong, không còn tì vết của cầu 
nhiễm, đó là trời Thiện-kiển. 

Cái thây tỉnh diệu đã hiện tiền, sức định tuệ tùy 
tâm vận dụng vô ngại, đó là trời 7Thiện-hiện. 


120 


Suy cứu cùng cực, từ nhiều niệm tiễn đến chỉ còn 
một niệm; từ sắc thể thô trọng tiễn đến chỗ cực vi tế, 
nhập vào cảnh giới toàn không, giáp giới cõi Không- 
vô-biên-xứ, đó là trời Sắc-cứu-cánh. 

Này A Nan! Năm cõi trời Bất-hoàn.s này, chỉ 
riêng bốn vị thiên vương của bốn cõi trời Tứ-thiền 
ngay phía dưới được nghe tên và kính ngưỡng, 
nhưng không thể biết sự thọ dụng thế nào, không thê 
thây y chánh báo ra sao; cũng như hiện tại ở thế 
gian, đạo tràng của thánh nhân ở những chốn rừng 
sâu núi thăm, đều là nơi các bậc A-la-hán trụ trì, mà 
người phàm phu thô lậu đâu có thê thấy biết được! 

Này A Nan! Mười tám cõi trời trên đây, sống 
trong thiền định thanh tịnh tĩnh lặng, không giao tiếp 
bạn bè như ở nhân gian, nhưng vẫn chưa thoát khỏi 
hết cái hệ lụy của thân hình. Từ cõi trời Sắc-cứu- 
cánh đây, xuống cho đến cõi trời Phạm-chúng, gọi là 
cõi SÁC GIỚI. 

Lại nữa, này A Nan! Từ cõi trời cao nhất của Sắc 
giới này đi lên, trong khoảng giữa sắc và vô sắc, lại 
có hai đường tế: 

Nếu ở nơi tâm xả mà phát huy trí tuệ vô lậu đến 
mức sáng suốt viên mãn, thì vượt thoát trân gian, 
thành A-la-hán, tiễn vào Bồ-tát thừa, đó øọI là bậc 
Hôồi-tâm Đại A-la-hán. 


12I 


Nêu ở nơi tâm xả mà thành tựu niệm chán bỏ, 
biết rằng còn có thân là còn có chướng ngại, bèn tiêu 
trừ cái sắc thân chướng ngại ấy để nhập vào hư 
không, đó gọi là cõi trời Không-xư. 

Các chướng ngại đã tiêu trừ, mà cái hư không vô 
ngại cũng diệt, chỉ lưu lại thức a-lại-da và phân vi tế 
của thức mạt-na, đó là cõi trời 7c-xứ. 

Sắc không đã tiêu mắt, phân vi tế của thức mạt-na 
cũng tiềm phục không hiện hành, mười phương vắng 
lặng, hoàn toàn không có chỗ đi về, đó là cõi trời 
Vô-sở-hữu-xư. 

Thức tánh vốn bất động, dùng sức diệt tận định 
để nghiệm xét cùng cực. Ở trong cái thức tánh vô tận 
mà miên cưỡng tuyên bày cái tánh tận, cho nên hình 
như còn mà không phải còn, giống như hết mà 
không phải hết, đó là cõi Phi-wưởng-phi-phi-tưởng 
xử. 

Bốn cõi trời Không đó, muốn khiến cho tâm cảnh 
đều không, nhưng không hoàn toàn đạt được lí 
không. Nếu từ năm cõi trời Bất-hoàn lên đây mà tu 
tập thánh đạo, đến chỗ chứng nhập lí ngã không, gọi 
đó là bậc Bár-hồi-tâm độn A-la-hán. Nếu từ các cõi 
trời Vô-tưởng và Quảng-quả lên đây mà tu tập thiền 
định hữu lậu, mê trời hữu lậu, không nghe biết 
chánh pháp, cái đạt được chỉ là không tưởng, không 


31222 


có chỗ quay về, cho nên phải vào lại trong vòng lưu 
chuyển luân hồi. Này A Nan! Bốn cõi trời Không 
đó, thân tâm diệt hết, chỉ có định tánh hiện tiền, 
không có các nghiệp quả bằng sắc pháp: từ cõi 
Không-xứ cho đến cõi Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ, 
gọi là cõi VÔ SẮC GIỚI. 

Này A Nan! Thiên chúng ở các cõi trời trên đây 
(ngoại trừ ở năm cối Bất-hoàn), đều là người phầm 
phu được hưởng thọ phước báo; khi hưởng phước 
hết rôi thì trở lại luân hồi. Riêng các vị thiên vương 
của các cõi trời kia thì đều là Bô-tát, luôn trụ trong 
chánh định, dân dà tiến lên trên đường tu tập hướng 
tới Phật đạo. 

Tất cả thiên chúng đó đều do không rõ biết tánh 
giác sáng suốt nhiệm mâu vốn có nơi mình, cho nên 
vọng niệm tích tụ, rôi vọng sinh ba cõi; trong đó, các 
loài hữu tình, mỗi mỗi lại tùy theo vọng nghiệp mà 
chìm đắm trong bảy nẻo, thọ báo theo loại của mình. 

Lại nữa, này A Nan! Trong ba cõi ấy còn có bốn 
loài A-fu-la: Có loài nguyên từ loài Quỉ, do phước 
lực hộ trì Phật pháp mà có được thần thông, nhập 
vào hư không; loài A-tu-la này sinh ra từ trứng, 
thuộc về loài @. Có loài nguyên từ loài Trời, vì 
kém phước đức mà bị đọa lạc, ở gân mặt trời mặt 
trăng; loài A-tu-la này sinh ra từ bào thal, thuộc về 


123 


loài Người. Có A-tu-la vương năm gIữ thế giới, sức 
mạnh suốt khắp chư thiên, không hề sợ ai, hay tranh 
quyên mà gây chiến với các trời Phạm Vương, Để 
Thích và Tứ Thiên Vương: loại A-tu-la này do biến 
hóa mà sinh ra, thuộc về loài 7rởời. Này A Nan! Lại 
có loài A-tu-la thấp kém, sinh trong lòng biến cả, lặn 
dưới vực sâu, ban ngày dạo đi trên hư không, tôi về 
ngủ dưới nước; loại A-tu-la này do thấp khí sinh ra, 
thuộc về loài Sức-sinh. 

Này A Nan! Xét cho cùng thì cả bảy nẻo: Địa- 
ngục, Ngạ-qui, Súc-sinh, Người, Tiên, A-tu-la, và 
Trời, đều là những tướng hữu vi, chìm đăm trong 
các cảnh giới tôi tăm, do vọng tưởng mà thọ sinh, rồi 
cũng theo vọng tưởng mà tạo nghiệp; ở trong bản 
tâm vô tác, mầu nhiệm, sáng suốt, tròn đây, chúng 
đêu như hoa đốm giữa hư không, chắng có chút gì 
dính dáng, tuyệt không gốc rễ mối manh, chỉ thuân 
là hư vọng. 

Này A Nan! Các loài chúng sinh đó, vì không 
nhận rõ bản tâm mà phải thọ khổ trong bảy nẻo luân 
hồi này. Trải vô lượng kiếp, chúng không hệ có 
được sự thanh tịnh chân thật, cũng bởi do buông 
lung theo các nghiệp sát, đạo, dâm, hoặc ngược lại 
ba nghiệp trên thì sinh ra không-sát, không-đạo, 
không-dâm; có sát đạo dâm thì đọa vào ba đường ác, 


124 


không sát đạo dâm thì vào bốn cõi lành; có và không 
cứ đắp đôi thay nhau, khởi tánh luân hồi không dứt. 

Nếu khéo phát huy được đại định thì tầm tánh trở 
nên thường hăng, tĩnh lặng, nhiệm mâu, có và không 
đêu không, không-có và không-không cũng diệt; lúc 
đó, niệm không-sát, không-đạo, không-dâm còn 
không có, thì lây gì mà buông lung theo các việc sát, 
đạo, dâm? 

Này A Nan! Vì không đoạn dứt ba ác nghiệp nên 
mỗi mỗi chúng sinh đều tự mình tạo nghiệp riêng. 
Từ những nghiệp riêng ấy nhóm chung lại thành 
nghiệp đông phận, cho nên nơi thọ báo không phải 
là không có chỗ nhất định. Tất cả đều do một niệm 
vọng động phát sinh; mà vọng tánh thì không có thật 
thể, không thê truy tìm nguôn gốc từ đâu được. 

Người tu hành, muỗn đạt đạo Vô-thượng Bỏ-đè, 
cần phải dứt trừ ba hoặc‹¿231). Ba hoặc chưa trừ hết thì 
dù có được thân thông, cũng chỉ là những công dụng 
hữu vi của thế gian. Tập khí mê lầm chắng tận diệt 
thì cuỗi cùng cũng rơi vào đường ma; tuy muốn trừ 
cái vọng, nhưng lại chồng chất cái vọng nhiêu thêm. 
Như Lai nói đó là người rất đáng thương xót! 

Cái vọng đó là do tự tâm mình tạo ra, không phải 
là lỗi ở tánh bố đề. Nói như thể tức là lời nói chân 


125 


chánh; nễu nói khác đi thì đó là lời nói của ma 
VƯƠNE. 

Lúc đó đức Phật sắp chấm dứt thời pháp, ở nơi 
tòa sư tử, Ngài vịn ghế thất bảo, xoay thân sắc vàng 
sáng rỡ, không đợi thỉnh hỏi, Ngài bảo khắp đại 
chúng và đại đức A Nan răng: 

— Quí thây là hàng hữu học Thanh-văn, Duyên- 
giác, đã hồi tâm hướng về quả Vô-thượng Diệu-giác 
Đại-bô-đề. Nay Như Lai đã vì quí thầy mà chỉ dạy 
pháp tu hành chân thật; nhưng vẫn còn một việc mà 
quí thầy chưa biết, đó là những ma sự phức tạp có 
thể gặp phải trong lúc tu tập thiền định. Nêu cảnh 
ma hiện ra mà không nhận biết, thì việc tây trừ tâm 
cầu nhiễm sẽ không làm đúng cách, lại còn rơi vào 
tà kiến. Hoặc là ma ngũ âm nơi chính mình, hoặc là 
thiên ma, hoặc là các loại qui thần, li mị, những thứ 
ây hiện khởi mà trong tâm nêu không biết rõ ràng, 
thì chắc chắn sẽ nhận giặc làm con. Mặt khác, trong 
lúc tu tập, mới được chút ít đã cho là đầy đủ. Như tì 
kheo Vô Văn, vừa được định Tứ-thiển bèn nói dôi là 
chứng Thánh quả. Đến khi phước báo chư thiên hết 
rôi, tướng suy hiện ra, lại hủy báng rằng: “Đã chứng 
quả A-la-hán mà còn thọ thán sau!”, liên bị đọa 
xuống địa ngục A-t. Vậy giờ đây quí thầy hãy lắng 


126 


nghe cho kĩ, Như Lai sẽ vì quí thầy mà phân biệt 
rành rẽ. 

Đại đức A Nan cùng hàng hữu học trong chúng 
hội đồng đứng dậy, vui mừng đảnh lễ, thành tâm 
kính nghe Phật từ bị chỉ dạy. 

Đức Phật bảo đại đức A Nan cùng đại chúng: 

— Quí thây nên biết, mười hai loài chúng sinh 
trong thê giới hữu lậu, tâm thể vốn tròn đây, sáng 
suốt nhiệm mâu, cùng với chư Phật mười phương 
không hai, không khác. Do vì vọng tưởng mà mê 
muội chân lí, rồi thành ra lỗi lầm, sĩ ái phát sinh, đối 
với chân tầm bản giác hoàn toàn mê vọng, không 
thây chân giác mà chỉ thây có hư không. Mê vọng 
biến hóa không ngừng, nên từ hư không mà có thê 
giới sinh ra. Vậy thì các quốc độ nhiều như vi trần 
trong mười phương này đêu không phải là vô lậu, 
mà đêu do vọng tưởng mê lâm kiến lập. 

Quí thây nên biết, hư không vô biên sinh từ trong 
tâm quí thây, chỉ như một làn mây mỏng điểm trên 
bầu trời xanh bao la, huông chi là các thế giới ở 
trong hư không ây! Nếu trong số quí thây,. một vị 
nào đó tâm bỗng bừng sáng, quay về cội nguôn chân 
thật, thì mười phương hư không kia thảy đêu tiêu 
mất; làm sao các quốc độ trong cõi hư không ấ ấy lại 
được bảo toàn mà không bị rung đồ? Quí thây tu 


127 


thiền, tập định, ngay trong sự đi đứng ngôi năm mà 
tâm thường tinh tường trong lặng, thì được cùng 
thông hợp với chư vị Bỏ-tát và vô lậu đại A-la-hán 
trong mười phương. Trong khi đó thì tất cả ma 
vương, qui thân, chư thiên phàm phu, đều thấy cung 
điện của mình không có cớ gì, bỗng nhiên bị sụp đồ: 
đại địa rung động: các loài bay trên không, đi trên 
đất, bơi lội dưới nước, đều hoảng kinh sợ sệt; hạng 
người phàm phu hôn muội không biết có người tu 
hành sắp chứng quả, thấy vô cớ mà cảnh vật rung 
chuyển xê dịch thì nói ngoa răng: do âm dương mất 
điều hòa. 

Những loài thiên ma, qui thần kia đều có được 
năm thứ thân thông (chỉ trừ lậu tận thông là không 
có), còn luyên tiếc chốn trần lao này, đâu chịu để 
cho chỗ ở của họ bị phá đô! Vì vậy, trong lúc quí 
thây đang ở trong định thì qui thần, thiên ma, vọng 
lượng, yêu tinh, đến quấy phá. Nhưng các loài ma 
mỊị kia, dù có giận dữ thế nào đi nữa, chúng vẫn ở 
trong chốn trần lao sinh diệt, còn quí thây thì ở trong 
cảnh giới diệu giác chân thường: cái sinh diệt muốn 
phá hoại cái chân thường thì cũng giống như gió thôi 
ánh sáng, như dao chém nước, chăng hề hấn øì. 
Người tu chánh định như nước sôi, bọn tà ma như 
cục nước đá; nước đá gần hơi nóng thì chăng mấy 


125 


chốc liên tiêu tan. Các loài qui thân yêu ma kia tuy 
cậy có sức thần thông, nhưng cũng chỉ như khách trọ 
qua đêm. Chúng quây phá được chăng, chính là do 
người chủ năm âm ở trong tâm quí thây; người chủ 
nếu mất chánh niệm thì khách mới được dịp quấy 
phá. 

Lúc đang nhập định, nếu trí tuệ sáng tỏ, không 
chút mê lầm, thì các ma chướng kia không làm gì 
được. Năm ấm tiêu tan, nhập vào kho tàng ánh sáng, 
thì bọn tà ma kia đêu phải chịu phận tối tăm. Lây trí 
tuệ sáng suốt để phá trừ u tối, ánh sáng đi tới đâu thì 
bóng tối tự tiêu mất tới đó. Như thế thì yêu ma làm 
sao dám ở lại để quấy nhiễu người tu thiên định? 

Nếu bị năm âm mê hoặc, không thấy rõ cảnh ma, 
thì, này A Nan, ngay chính thầy là con của ma, và 
kết quả tu tập cũng chỉ trở thành ma quân mà thôi! 
Như cô Ma Đăng Già, sức hãy còn yếu ớt, nhưng chỉ 
dùng một câu chú mà bắt thầy phải phá luật nghi của 
Phật, trong tám muôn hạnh chỉ phá một giới; may 
mà tâm thây còn thanh tịnh nên chưa bị chìm đắm. 
Còn bọn ma năm ấm đây, chúng muốn phá hoại 
pháp thân huệ mạng của thây, như ông quan tế 
tướng, một hôm phạm tội, nhà cửa gl1a sản liên bị 
tịch biên, long đong phiêu bạt, không ai thương xót 
cứu giúp được. 


129 


Này A Nan! Thây nên biết, thây ngôi nơi đạo 
tràng, các niệm đều tiêu mật. Các niệm đã tiêu hết, 
thì trong tâm li-niệm, tất cả đều thuân nhất sáng tỏ, 
động tĩnh không đối dời, nhớ quên như một. Ngay ở 
trạng thái đó mà nhập vào chánh định thì như người 
sáng mắt ngôi ở chỗ tôi tăm, tánh tinh thuân tuy vẫn 
thanh tịnh nhiệm mâu, nhưng tâm chưa phát sáng: 
đó là bởi vì căn tánh vẫn còn bị sắc ẩm hạn chế ngăn 
che. Khi nào con mắt sáng tỏ, mười phương rỗng 
SUỐT, không còn tối tăm, thì đó là lúc sắc âm đã hết, 
người tu hành bây giờ mới đạt được kết quả đầu tiên 
là vượt khỏi kiếp frược. Như vậy, xét kĩ lại nguyên 
do của sắc ấm, thì gốc rễ chính là vọng tưởng kiên 
cô. 

Này A Nan! Đang trong lúc tu định mà sắc ấm 
chưa phá trừ, suy xét tỉnh tường tánh sáng suốt 
nhiệm mâu, trong khoảnh khắc thấy thân này như 
bóng, ngoại cảnh như mây, bốn đại không còn kết 
hợp, không có gì ngăn ngại; đó gọi là tâm tính diệu 
sáng suốt tuôn tràn trước mắt. Nhưng đó chỉ là do 
dụng công tư duy mà tạm được kết quả như thê, 
không phải đã chứng bậc thánh. Nếu hành giả gặp 
cảnh giới này mà không bám chặt, không cho là 
mình đã chứng bậc thánh, thì đó là cảnh giới thiện 


130 


tường: nếu tự đắc mà cho là mình đã chứng bậc 
thánh, liên rơi vào tà kiến. 

Này A Nan! Cũng ở trong tâm định này, suy cứu 
tinh tường tánh sáng suốt nhiệm mẫu, tự thấy thân 
mình rỗng suốt, hành giả bỗng nhiên từ trong thân 
mình, nhặt ra những con sán lãi, mà thân vẫn bình 
thường, không bị thương tốn; đó gọi là tâm tinh diệu 
sáng suốt tuôn tràn nơi hình thể. Nhưng đó chỉ là do 
tu tập tĩnh tiễn mà tạm được kết quả như thế, không 
phải đã chứng bậc thánh. Nếu hành giả gặp cảnh giới 
này mà không bám chặt, không cho là mình đã 
chứng bậc thánh, thì đó là cảnh giới thiện tường: nếu 
tự đắc mà cho là mình đã chứng bậc thánh, liên rơi 
vào tà kiến. 

Cũng ở trong tầm định này, tĩnh tường suy cứu 
trong thân ngoài cảnh, khi ấy thì hồn phách, ý chí, 
tỉnh thân, ngoài cái thân ra, đều xen nhập vào nhau, 
đặp đối làm chủ, làm khách của nhau. Bây giờ, hành 
giả bỗng nghe tiếng nói pháp ở trên không, hoặc 
nghe khắp mười phương đồng diễn bày diệu nghĩa bí 
mật; đó gọi là tinh thân hồn phách đắp đôi khi lìa khi 
hợp. Nhưng đó chỉ là do nhân lành bao đời tích tập, 
bây giờ tự phát huy mà tạm được kết quả như thế, 
không phải đã chứng bậc thánh. Nếu hành giả gặp 
cảnh giới này mà không bám chặt, không cho là 


3Ì 


mình đã chứng bậc thánh, thì đó là cảnh giới thiện 
tường: nếu tự đắc mà cho là mình đã chứng bậc 
thánh, liên rơi vào tà kiến. 

Cũng ở trong tâm định này, lắng trong thâu suốt, 
ánh sáng từ bên trong hiển hiện, chợt thây mọi vật 
trong khắp mười phương đều biến thành màu vàng 
kim, tất cả các loài đêu hóa thành chư Phật; lại thấy 
đức Phật Tì Lô Giá Na ngồi trên đài thiên quang, có 
hàng ngàn đức Phật vây quanh; trăm ức quôc độ 
cùng với hoa sen cùng lúc xuất hiện. Ấy gọi là tâm 
thức linh ngộ; nhưng đó chỉ là sự huân tập do từng 
được nghe kinh pháp từ bao đời, bây giờ tâm sáng 
phát ra chiếu soi khắp các thế giới; chỉ tạm nói là 
như thế, chứ không phải đã chứng bậc thánh. Nếu 
hành giả gặp cảnh giới này mà không bám chặt, 
không cho là mình đã chứng bậc thánh, thì đó là 
cảnh giới thiện tường: nếu tự đắc mà cho là mình đã 
chứng bậc thánh, liền rơi vào tà kiến. 

Cũng ở trong tầm định này, suy cứu tĩnh tường 
tánh sáng suốt nhiệm mâu, quán sát không ngừng, 
ức chế hàng phục tự tâm; cố gắng thái quá, bỗng 
thây mười phương hư không đêu thành màu bảy báu, 
hoặc màu trăm báu, tất cả đông thời đây khắp mà 
không chướng ngại nhau; các màu xanh vàng đỏ 
trăng, mỗi mỗi hiện ra tinh thuần, không hỗn tạp. Đó 


132 


chỉ là do dụng công ức chế thái quá, khiến cho định 
lực vượt hơn tuệ lực mà tạm có kết quả như thế, 
không phải đã chứng bậc thánh. Nếu hành giả gặp 
cảnh giới này mà không bám chặt, không cho là 
mình đã chứng bậc thánh, thì đó là cảnh giới thiện 
tường: nêu tự đắc mà cho là mình đã chứng bậc 
thánh, liên rơi vào tà kiến. 

Cũng ở trong tâm định này, tĩnh lặng rỗng suốt, 
phát sinh ánh sáng tinh thuần, không loạn động, 
bỗng nhiên nửa đêm, ở trong nhà tôi mà hành giả 
trông thây mọi vật tỏ rõ như giữa ban ngày, mà 
những vật trong nhà tôi ấy vẫn y nhiên, không chút 
gì thay đối. Đó là tâm tinh tế kín nhiệm làm lắng 
trong cái thấy, nên thây rõ suốt chỗ tối tăm mà tạm 
được như thế, không phải là đã chứng bậc thánh. 
Nếu hành giả gặp cảnh giới này mà không bám chặt, 
không cho là mình đã chứng bậc thánh, thì đó là 
cảnh giới thiện tường: nếu tự đắc mà cho là mình đã 
chứng bậc thánh, liền rơi vào tà kiến. 

Cũng ở trong tâm định này, trọn vẹn dung thông 
với hư không, bỗng nhiên hành giả thấy tứ chi đông 
như cây cỏ, dù lửa đốt hay dao cắt cũng không có 
cảm giác gì; thậm chí ngọn lửa hực không thể làm 
cho nóng, dù cắt thịt cũng giống như chẻ cây. Đó là 
các trân đêu tiêu, bốn đại giải trừ, tiên thắng vào chỗ 


133 


thuần nhất, mà tạm được kết quả như thế, không 
phải đã chứng bậc thánh. Nếu hành giả gặp cảnh giới 
này mà không bám chặt, không cho là mình đã 
chứng bậc thánh, thì đó là cảnh giới thiện tường: nếu 
tự đắc mà cho là mình đã chứng bậc thánh, liên rơi 
vào tà kiến. 

Cũng ở trong tâm định này, thành tựu tâm thanh 
tịnh; dụng công làm trong sạch tâm đến cùng cực, 
hành giả bỗng thấy mười phương sơn hà đại địa đều 
biến thành Phật độ, đây đủ bảy báu, chói sáng cùng 
khắp; lại thây hăng sa chư Phật đây khắp cõi hư 
không, lầu các đại điện trang nghiêm hoa lệ; nhìn 
xuống thấy địa ngục, nhìn lên thấy thiên cung, rõ 
ràng không chướng ngại. Đó là ngày thường nghe 
kinh pháp mà khởi tâm ưa thích cảnh thanh tịnh và 
chán ghét cảnh uế nhiễm, quán tưởng huân tập lâu 
ngày mà hóa thành như thế, chứ không phải là đã 
chứng bậc thánh. Nếu hành giả gặp cảnh giới này mà 
không bám chặt, không cho là mình đã chứng bậc 
thánh, thì đó là cảnh giới thiện tường; nêu tự đắc mà 
cho là mình đã chứng bậc thánh, liên rơi vào tà kiến. 

Cũng ở trong tâm định này, suy cứu đến những 
cảnh sâu xa, bỗng ở giữa đêm, hành giả thấy những 
cảnh tượng ở phương xa, nào chợ búa, giêng nước, 
đường lớn, hẻm nhỏ, nào bà con quy 7 thuộc; và 


134 


nghe cả lời nói ở những nơi ấy. Đó là do tâm bị định 
lực dồn nén, dồn ép đến cùng khiến ánh sáng bay ra 
mà thấy được chỗ xa cách, chứ không phải là đã 
chứng bậc thánh. Nếu hành giả gặp cảnh giới này mà 
không bám chặt, không cho là mình đã chứng bậc 
thánh, thì đó là cảnh giới thiện tường; nêu tự đặc mà 
cho là mình đã chứng bậc thánh, liền rơi vào tà kiến. 
Cũng ở trong tâm định này, suy cứu đến chỗ tinh 
thuân cùng cực, hành giả tự thấy mình là một vị 
thiện tri thức, rôi thây hình thê biến cải, chốc chốc 
lại thay đối hình này dáng nọ một cách vô cớ. Đó là 
tà tâm. Hành giả phòng hộ tâm không cần mật, để 
cho các giông li mị, thiên ma ám nhập, không duyên 
cớ mà nói pháp, tuồng như thông đạt diệu nghĩa: 
nhưng đó chỉ là ma lực sai sử, không phải thật đã 
chứng bậc thánh. Nếu hành giả gặp cảnh giới này mà 
không bám chặt, không cho là mình đã chứng bậc 
thánh, thì đó là cảnh giới thiện tường; nêu tự đặc mà 
cho là mình đã chứng bậc thánh, liền rơi vào tà kiến. 
Này A Nan! Mười cảnh tượng như thế thường 
hiện ra trong lúc thiền định, đều do hành giả đôi với 
sắc ấm chưa thấu triệt lí tánh, chỉ biết dùng thiền 
quán dôn nén vọng tưởng, nên hiện ra các việc đó. 
Chúng sinh mê muội, không tự xét tự lượng, gặp 
những cảnh tượng ây thì nhằm lẫn không biết rõ, cho 


135 


mình đã chứng quả thánh, thành ra mắc tội đại vọng 
ngữ, phải đọa địa ngục Vô-gián! Sau khi Như Lai 
diệt độ, quí thầy nên y theo lời dạy này, tuyên bày 
nghĩa lí cho chúng sinh trong đời mạt pháp; không 
để cho thiên ma có dịp quấy phá; đó là cách giữ gìn 
chánh pháp, che chở cho người tu hành thành đạo 
Vô-thượng. 

Này A Nan! Hành giả tu thiền kia, ở trong tâm 
định, khi các chướng ngại về sắc ấm đã hết rồi, thấy 
rõ tâm Phật như hình tượng hiện ra trong ương. 
Như thế là, trí tuệ thì dường như đã có, nhưng công 
dụng cụ thể thì chưa được phát huy; giống như 
người ngủ bị bóng đè, tay chân y nguyên, thây nghe 
không nhằm, vì tâm bị khách tà mà không thê cử 
động được. Đó là trạng thái trong lúc hành giả tu 
thiền mà còn bị £ø ẩm hạn chế ngăn che. Khi bóng 
hết đẻ thì tâm rời thân, trở lại xem mặt mình, đi ở tự 
do, không bị ngăn ngại. Đó là lúc thọ âm đã hết, 
người tu hành bấy giờ mới có thể vượt khỏi kiến 
frược. Như vậy, xét kĩ lại nguyên do của thọ ấm, thì 
gốc rễ chính là vọng tưởng hư minh. 

Này A Nan! Hành giả kia đang ở trong định, sắc 
âm đã hết, tâm rất sáng SuỐt, thây rõ tâm Phật; và do 
đè nén vọng tâm thái quá, bỗng nhiên ở nơi có 
chúng sinh ở, phát sinh tâm bi vô hạn, xem tất cả các 


136 


loài, cho đến muỗi mòng, như con đỏ của mình, lòng 
sinh thương xót, bất giác chảy nước mặt. Đó là do 
dụng công đè nén quá mức mà thành tâm bi vậy thôi, 
chứ không phải là đã chứng thánh; biết rõ thì không 
có lỗi gì, từ đó luôn giác tỉnh, không mê nữa, lâu dần 
tự nó sẽ tiêu mất. Nếu lầm tưởng cho răng mình đã 
chứng thánh, liền bị giống ma sẩu bỉ xâm nhập vào 
lòng, thấy người thì thương xót, khóc lóc thảm thiết. 
Như thế là mất chánh định, sẽ bị chìm đắm. 

Lại nữa, này A Nan! Hành giả kia ở trong định, 
thây sắc ấm đã hết, thọ ấm tỏ rõ, các hình tướng đẹp 
đẽ hiện ra trước mắt, cảm kích thái quá, bỗng nhiên 
từ trong trạng thái đó sinh lòng dũng mãnh vô hạn. 
Tâm mạnh mẽ nhạy bén, chí ngang băng chư Phật, 
vị ấy nghĩ răng, mình chỉ trong một niệm có thê vượt 
qua ba a-tăng-kì kiếp. Đó là công dụng quá mẫn 
nhuệ, ý chí vượt lướt quá mức mà thành ra thể, chứ 
không phải là đã chứng thánh; biết rõ thì không có 
lỗi gì, từ đó luôn giác tỉnh không mê nữa, lâu dân tự 
nó sẽ tiêu mật. Nếu lâm tưởng cho răng mình đã 
chứng thánh, liền bị giống ma s¡ cuồng xâm nhập 
vào lòng, thây người thì khoe, ngã mạn không cho ai 
băng mình; đến nỗi trên thì không thây có Phật, dưới 
thì không thấy có người. Như thê là mất chánh định, 
sẽ bị chìm đắm. 


137 


Lại nữa, hành giả kia ở trong định, thấy sắc ấm đã 
hết, thọ ấm tỏ rõ, hướng tới trước thì chưa có chỗ 
chứng mới, quay lui lại thì chỗ y cứ cũ đã mất, trí 
lực suy kém, rơi vào trạng thái lửng lơ, không có gì 
để nương tựa. Bỗng nhiên tâm sinh vô cùng khô 
khát, lúc nào cũng chìm lắng nghĩ nhớ cái trạng thái 
lửng lơ ấy không nguôi, rồi cho như thế là cái đức 
chuyên cân tinh tấn. Đó là tu hành mà không có trí 
tuệ, lỗi lâm tự phát sinh, chứ không phải là đã chứng 
thánh. Nếu lâm tưởng cho răng mình đã chứng 
thánh, liền bị giỗng ma øgh7 nhớ xâm nhập vào lòng, 
ngày đêm cột cái tâm treo vào một chỗ. Như thê là 
mất chánh định, sẽ bị chìm đăm. 

Lại nữa, hành giả kia ở trong định, thấy sắc ấm đã 
hết, thọ âm tỏ rõ, tuệ lực mạnh mẽ nhạy bén, vượt 
quá định lực, cho đó là tánh Phật bản lai thù thăng, 
rôi ôm giữ trong tâm, đến nỗi tưởng mình là Phật Tì 
Lô Giá Na, mới được chút ít đã cho là đủ. Đó là kết 
quả của sự dụng tâm thái quá, đăm vào tri kiến mà 
quên suy xét, chứ không phải là đã chứng thánh; biết 
rõ thì không có lỗi øì. Nêu lầm tưởng cho răng mình 
đã chứng thánh, liên bị giỗng ma hèn kém để biết đủ 
xâm nhập vào lòng, thấy người thì tự xưng là mình 
đã chứng được đệ nhất nghĩa để vô thượng. Như thế 
là mất chánh định, sẽ bị chìm đăm. 


138 


Lại nữa, hành giả kia ở trong định, thấy sắc ấm đã 
hết, thọ ẫm tỏ rõ, chỗ chứng mới thì chưa được mà 
tâm cũ thì đã mất, xem xét hai khoảng trước sau, tự 
cho mình đã sa vào chỗ nguy hiểm; tâm bỗng sinh ra 
lo buôn vô hạn, cảm thấy như ngồi g1ường sắt, như 
uống thuốc độc, chán nản không còn muốn sống, chỉ 
mong người khác sát hại mạng mình để sớm được 
giải thoát. Đó là tu hành mà mất trí tuệ quán chiếu 
nên thành ra thê, chứ không phải là đã chứng thánh; 
biết rõ thì không có lỗi gì. Nếu lầm tưởng cho rằng 
mình đã chứng thánh, liền bị giỗng ma /hường ưu 
sầu xâm nhập vào lòng, tay cầm dao kiếm tự cắt thịt 
mình, thích được bỏ mạng; hoặc thường lo buôn, 
không muốn thây người nên đi vào ở chỗn núi rừng. 
Như thế là mất chánh định, sẽ bị chìm đắm. 

Lại nữa, hành giả kia ở trong định, thấy sắc ấm đã 
hết, thọ âm tỏ rõ, ở trong cảnh giới thanh tịnh, tâm 
được yên ôn, bỗng nhiên niềm vui vô hạn sinh ra, 
trone tâm mừng rỡ không thể tự dừng. Đó là trạng 
thái khinh an nhưng không đủ trí tuệ để tự chế tâm 
mình, chứ không phải là đã chứng thánh; biết rõ thì 
không có lỗi gì. Nếu lâm tưởng cho răng mình đã 
chứng thánh, liền bị giống ma rhích vui mừng xâm 
nhập vào lòng, thây người thì cười, đứng bên đường 
ca múa hát xướng, tự bảo rằng mình đã chứng đặc 


139 


g1ải thoát vô ngại. Như thế là mất chánh định, sẽ bị 
chìm đắm. 

Lại nữa, hành giả kia ở trong định, thấy sắc ấm đã 
hết, thọ ấm tỏ rõ, bèn cho như thế là đủ, bỗng nhiên 
vô cớ mà tâm đại ngã mạn khởi lên, biêu lộ ra đây 
đủ nào là mạn, quá mạn, mạn quá mạn, tăng thượng 
mạn, tà mạn, ngã mạn, và tI liệt mạn. Trong tầm 
người này còn coI thường cả mười phương chư Phật, 
huống øì là đối với các hàng Thanh-văn, Duyên- 
giác! Đó là tự thấy mình tôi thắng mà không có đủ 
trí tuệ để tự kềm chế, chứ không phải là đã chứng 
thánh; biết rõ thì không có lỗi gì. Nếu lầm tưởng cho 
răng mình đã chứng thánh, liên bị giỗng ma đại ngã 
mạn xâm nhập vào lòng, không lễ bái chùa tháp, hủy 
hoại kinh tượng, rôi bảo chúng đàn-việt răng: 
“Tượng Phật chỉ là vàng, đồng, đất, gố; kinh điển 
chỉ là lá cây hay da mỏng. Nhục thân đây mới chính 
là Phật sông chân thường, sao không cung kính lễ 
bái, mà lại tôn sùng gỗ, đất? Thật là điên đảo!” 
Những người đàn-việt tin tưởng mãnh liệt vào lời 
nói ây, bèn theo gương hành giả kia, đem kinh xé 
rách, đem tượng đập nát, rồi moi đất chôn bỏ, gây 
nghi ngờ cho mọi người, phải đọa địa ngục Vô-gián. 
Như thể là vị hành giả kia đã mất chánh định, sẽ bị 
chìm đắm. 


140 


Lại nữa, hành giả kia ở trong định, thấy sắc ấm đã 
hết, thọ âm tỏ rõ, tự tâm tinh thuân sáng suốt, tỏ ngộ 
tinh lí, mọi sự đều tùy tâm thuận ý, bỗng nhiên trong 
tâm cảm thấy vô cùng khinh an, rồi tự bảo mình đã 
thành bậc thánh, được đại tự tại. Đó là do trí tuệ mà 
có được trạng thái khinh an thanh tịnh, chứ không 
phải là đã chứng thánh; biết rõ thì không có lỗi gì. 
Nếu lâm tưởng cho rằng mình đã chứng thánh, liền 
bị giỗng ma /hích khinh an thanh tịnh xâm nhập vào 
lòng, tự cho mình công hạnh đã đây đủ, không câu 
tu tiến. Hạng này phần nhiều không khác gì Vô Văn 
tì kheo, gây nghi ngờ cho chúng sinh đề phải đọa địa 
ngục A-t. Như thế là vị hành giả kia đã mất chánh 
định, sẽ bị chìm đắm. 

Lại nữa, hành giả kia ở trong định, thấy sắc ấm đã 
hết, thọ ấm tỏ rõ, tâm tỏ ngộ được tánh rỗng rang 
sáng suốt của vạn pháp, bỗng nhiên từ trong trạng 
thái đó, sinh khởi niệm vĩnh viễn đoạn diệt, bác bỏ 
không có nhân quả, chủ trương ngoan không, cho 
rẵng mọi sự vật không có gì hết, rơi vào chỗ đoạn 
diệt. Đó là vì chưa chứng thánh nên mới như thế: 
biết rõ thì không có lỗi gì. Nếu lâm tưởng cho rằng 
mình đã chứng thánh, liền bị giỗng ma ngoan không 
xâm nhập vào lòng, thấy người giữ giới thì hủy 
báng, gọi đó là tiểu thừa, chứ Bô-tát đã liễu ngộ tánh 


1AI 


không thì cần gì giữ giới! Hành giả ây thường ở 
trước đàn việt mà ăn thịt uống rượu, làm điều dâm 
uế; nhưng vì có sức ma giúp nhiếp phục, khiến cho 
kẻ đàn việt kia không sinh tâm nghĩ hoặc hủy báng. 
Thậm chí, tâm ma thâm nhập lâu ngày, hành giả ây 
còn ấn cả phân tiêu, coi phân tiêu cũng như rượu 
thịt, tất cả đêu không: phá hoại luật nghi của Phật, 
làm cho người khác lầm lạc gây tội. Như thế là hành 
giả đã mật chánh định, sẽ bị chìm đắm. 

Lại nữa, hành giả kia ở trong định, thấy sắc ấm đã 
hết, thọ âm tỏ rõ, do đăm trước cái thê tánh sáng 
suốt rỗng rang, ăn sâu vào xương tủy, bỗng nhiên 
phát sinh tâm ái vô hạn. Tâm ái cực mạnh thì phát 
điên, trở thành kẻ tham dục. Đó là do cảnh giới định 
thâm sâu mà không có trí tuệ để tự giữ gìn, nên lầm 
nẻo sa vào đường dục, chứ không phải là đã chứng 
thánh; biết rõ thì không có lỗi gì. Nếu lầm tưởng cho 
răng mình đã chứng thánh, liên bị giống ma /hưm 
dục xâm nhập vào lòng, một mực bảo rằng tham dục 
chính là đạo Bồ-đê; lại dạy hàng cư sĩ đồng đều 
hành dục, gọi những người hành dâm là pháp tử nối 
dòng. Hạng hành giả như vậy, ở trong đời mạt pháp, 
nhờ có sức qui thần tà ma mà nhiếp phục được 
những kẻ phàm phu ngu muội, con số đến một trăm, 
hai trăm, hoặc năm, sáu trăm, thậm chí nhiêu đến 


142 


ngàn, vạn; khi tà ma đã chán, rời bỏ thân thể, thì uy 
đức liên mắt, bèn sa vào lưới pháp luật của quốc gia, 
còn tội gây nghi ngờ mê lầm cho chúng sinh thì sẽ bị 
đọa vào địa ngục Vô-gián. Như thế là hành giả đã 
mất chánh định, sẽ bị chìm đăm. 

Này A Nan! Mười cảnh tượng như thế thường 
hiện ra trong lúc thiền định, đều do vì thọ âm chưa 
trừ, dụng tâm chưa đúng mức, để cho lí tính và dục 
tính giao chiến, tranh nhau hơn thua, nên hiện ra các 
việc đó. Chúng sinh mê muội, không tự xét tự lượng, 
gặp những cảnh tượng ấy thì nhầm lẫn không biết rõ, 
cho mình đã chứng quả thánh, thành ra mắc tội đại 
vọng ngữ, phải đọa địa ngục Vô-gián! Sau khi Như 
Lai diệt độ, quí thầy nên y theo lời dạy này, tuyên 
bày nghĩa lí cho chúng sinh trong đời mạt pháp được 
tỏ ngộ; không để cho thiên ma có dịp quây phá; đó 
là cách giữ gìn chánh pháp, che chở cho người tu 
hành thành đạo Vô-thượng. 

Này A Nan! Hành giả kia tu định, khi thọ âm đã 
hết rồi, tuy chưa trừ sạch các lậu hoặc, nhưng tâm có 
thể rời khỏi hình hài, như chim ra khỏi lông. Giai 
đoạn này đã thành tựu rồi, từ thân phàm phu đây tiến 
lên, trải qua sáu mươi thánh vị Bô-tát, được ý-sinh- 
thânøa2›, tùy ý đến đi, không còn ngăn ngại. Ví như 
có người ngủ mê nói mớ, người ây tuy không biết gì, 


143 


nhưng lời nói đã thành âm vận thứ tự, những người 
đang thức đều hiểu được. Ty nhiên, trong trường 
hợp này, hành giả dù được “ý-sinh-thân”, nhưng thật 
sự vân chưa thân chứng, vì vân còn bị #ø#ởng đm hạn 
chế ngăn che. 

Nếu hết động niệm, vọng tưởng tiêu trừ, thì nơi 
tâm giác ngộ sáng suốt như được quét sạch bụi dơ; 
cả một dòng sinh tử, từ đầu chí cuối đều chiêu soi rõ 
ràng. Đó là lúc tưởng âm đã hết, người tu hành bấy 
giờ mới có thê vượt khỏi phiên não trược. Như vậy, 
xét kĩ lại nguyên do của tưởng âm, thì gốc rễ chính 
là vọng tưởng dung thông, đan dệt nhau vọng thành. 

Này A Nan! Hành giả kia ở trong cảnh giới đã hết 
thọ âm, không còn mắc phải tà lự, diệu định viên 
thông phát sáng; bỗng nhiên ở trong tâm định khởi 
lên niệm tưởng, yêu thích sự sáng suốt tròn đây, tư 
duy tinh nhạy, tham cầu thiện xảo. Thiên ma chỉ chờ 
có được cơ hội này để khuấy phá, bèn gá tinh thần 
vào thân một người nào đó, miệng nói kinh pháp. 
Người này không biết mình bị ma nhập, tự cho răng 
mình đã chứng được niết bàn vô thượng, liên đi đên 
chỗ vị hành giả cầu thiện xảo kia, trải pháp tọa ngôi 
thuyết pháp. Trong chốc lát, người ây biên hóa nhiều 
hình dạng cho vị hành giả kia thấy: lúc thì hiện thân 
tì kheo, lúc thì hiện thân Đề Thích, lúc thì thân phụ 


144 


nữ, lúc thì thân tì kheo ni, lúc thì ở trong nhà tối mà 
thân có hào quang sáng ngời. Hành giả kia mê dại, 
lầm cho đó là Bô-tát, tín cân nghe lời dạy bảo, chánh 
tâm bị lay chuyên, phá hủy luật nghi của Phật, trong 
tối tăm làm chuyện tham dục. Miệng người ma ưa 
nói những chuyện cát hung quái đản: lúc thì nói có 
đức Như Lai ra đời chỗ nọ chỗ kia, lúc thì nói sắp có 
nạn đao binh xảy ra, cốt làm cho người ta sợ hãi, 
khiến cho gla sản vô cớ mà hao tán. Đó là giỗng 
quái quỉ sông lâu năm thành ma, quây phá người tu 
hành; khi quấy phá chán rôi, bèn rời khỏi thân người 
bỏ đi, thì cả thầy lẫn đệ tử đều bị rơi vào lưới pháp 
luật của quốc gia. Hành giả nếu biết trước đó là ma 
để không bị mê hoặc, thì không bị rơi vào vòng luân 
hồi; nễu mê muội không biết, nhất định sẽ bị đọa 
vào địa ngục Vô-gián. 

Lại nữa, này A Nan! Hành giả kia ở trong cảnh 
giới đã hết thọ ấm, không còn mặc phải tà lự, diệu 
định viên thông phát sáng; bỗng nhiên ở trong tâm 
định khởi lên niệm tưởng yêu thích thần thông du hí 
tự tại, phân chắn tinh thân, tư duy nghiên cứu, tham 
cầu kinh lịch các quốc độ. Thiên ma chỉ chờ có được 
cơ hội này để khuấy phá, bèn gá tinh thần vào thân 
một người nào đó, miệng nói kinh pháp. Người này 
không biết mình bị ma nhập, tự cho răng mình đã 


145 


chứng được niết bàn vô thượng, liền đi đến chỗ vị 
hành giả cầu du hí kia, trải pháp tọa ngồi thuyết 
pháp. Người ấy thân hình không biến đối, nhưng vị 
hành giả nghe pháp kia bỗng nhiên thấy mình ngồi 
trên hoa sen báu, toàn thân hóa thành sắc vàng tía 
sáng chói; tất cả thính chúng, mỗi mỗi cũng thấy 
như vậy, đều cho là việc chưa từng có. Hành giả mê 
dại, lâm tưởng người ma kia là Bồ-tát, bèn tín cần 
nghe lời dạy bảo, tâm buông lung øgiong ruối, phá 
hủy luật nghi của Phật, trong tối tăm làm chuyện 
tham dục. Miệng người ma ưa nói những chuyện 
quái đản, như nói chư Phật sẽ ứng hiện ra đời, hoặc 
nói người đó ở chỗ đó là hóa thân của đức Phật đó, 
người kia sắp đến đây tức là vị Bô-tát kia đến để 
giáo hóa nhân gian. Hành giả nghe thê thì sinh lòng 
khát ngưỡng, tà kiến kín đáo nôi lên, trí tuệ tiêu mắt. 
Đó là giống bạ gui sống lâu năm thành ma, quấy 
phá người tu hành; khi quây phá chán rồi, bèn rời 
khỏi thân người bỏ đi, thì cả thây lẫn đệ tử đều bị rơi 
vào lưới pháp luật của quốc gia. Hành giả nêu biết 
trước đó là ma để không bị mê hoặc, thì không bị rơi 
vào vòng luân hồi; nếu mê muội không biết, nhất 
định sẽ bị đọa vào địa ngục Vô-gián. 

Lại nữa, hành giả kia ở trong cảnh giới đã hết thọ 
âm, không còn mắc phải tà lự, diệu định viên thông 


146 


phát sáng; bỗng nhiên ở trong tâm định khởi lên 
niệm tưởng yêu thích khế hợp kín đáo, bèn lắng 
đọng tinh thần, dứt bặt tư duy, tham câu khế hợp. 
Thiên ma chỉ chờ có được cơ hội này để khuấy phá, 
bèn gá tinh thân vào thân một người nào đó, miệng 
nói kinh pháp. Người này không biết mình bị ma 
nhập, tự cho răng mình đã chứng được niết bàn vô 
thượng, liền đi đên chỗ vị hành giả câu khế hợp kia, 
trải pháp tọa ngôi thuyết pháp. Thân hình người ấy 
cùng với những người nghe pháp, bề ngoài không có 
gì biến đối, nhưng lại khiến cho thính giả, trước khi 
nghe pháp, tâm tự nhiên khai ngộ, niệm niệm đời 
đôi: hoặc được túc mạng thông, hoặc được tha tâm 
thông, hoặc thây cảnh địa ngục, hoặc biết rõ các việc 
tốt xâu ở nhân ø1an, hoặc miệng nói kệ, hoặc tự tụng 
kinh, mỗi mỗi đều vui vẻ, được điều chưa từng có. 
Hành giả kia mê dại, lầm tưởng đó là Bô-tát, tâm 
sinh luyến ái triền miên, tín cân nghe lời dạy bảo, 
phá hủy luật nghi của Phật, trong tăm tối làm chuyện 
tham dục. Miệng người ma ưa nói những chuyện 
quái đản: như nói Phật có lớn có nhỏ, hay Phật này 
là Phật trước, Phật kia là Phật sau, rồi lại có Phật 
thật Phật giả, Phật nam Phật nữ; Bồ-tát cũng vậy. 
Hành giả kia thấy thế thì rất tín mộ, bỏ mất bản tâm 
tu tập, rơi vào tà kiến. Đó là giống mị qui sông lâu 


147 


năm thành ma, quấy phá người tu hành; khi quấy 
phá chán rồi, bèn rời khỏi thân người bỏ đi, thì cả 
thây lẫn đệ tử đều bị rơi vào lưới pháp luật của quốc 
gia. Hành giả nếu biết trước đó là ma để không bị 
mê hoặc, thì không bị rơi vào vòng luân hồi; nễu mê 
muội không biết, nhất định sẽ bị đọa vào địa ngục 
Vô-gián. 

Lại nữa, hành giả kia ở trong cảnh giới đã hết thọ 
âm, không còn mắc phải tà lự, diệu định viên thông 
phát sáng; bỗng nhiên ở trong tâm định khởi lên 
niệm tưởng muôn biết tận tường gốc TỄ, muốn xét rõ 
thi chung của sự biến hóa nơi sự vật, bèn phấn chân 
tỉnh thần, đem hết tâm lực tham câu phân tích biện 
biệt. Thiên ma chỉ chờ có được cơ hội này để khuấy 
phá, bèn gá tinh thần vào thân một người nào đó, 
miệng nói kinh pháp. Người này không biết mình bị 
ma nhập, tự cho răng mình đã chứng được niết bàn 
vô thượng, liền đi đến chỗ vị hành giả cầu biết 
nguôn cội kia, trải pháp tọa ngôi thuyết pháp. Người 
này có uy thần, khuất phục ngay những người cầu 
nghe pháp, khiến cho họ, tuy chưa nghe pháp mà tự 
nhiên tâm đã kính phục. Người đó bảo răng: “Bồ đẻ, 
niết bàn và pháp thân Phật chính là nhục thân của 
chúng ta đây; cha cha con con đời đời sinh nhau 
không dứt, đó chính là pháp thân thường trú; cảnh 


148 


giới hiện tại trước mặt đây chính là Phật quốc, chứ 
không có cõi tịnh cư hay tướng sắc vàng nào khác ở 
đâu cả.”. Hành giả kia tín thọ lời dạy của ma, bỏ mất 
bản tâm tu tập, đem thần mạng qui y tà ma, cho là 
được điều chưa từng có. Cả bọn đó đều mê dại, lâm 
tưởng ma là Bô-tát, suy xét tâm mình để thuận theo 
lời dạy bảo, phá hủy luật nghi của Phật, trong tăm 
tối làm chuyện tham dục. Miệng người ma ưa nói 
những lời quái đản, như nói mắt tai mũi lưỡi đều là 
tịnh độ; hai căn nam nữ là nơi chân thật của bô đề 
niết bàn. Nhưng hành giả kia không biết đó là những 
lời nói dơ dáy, cứ một mực tin theo. Đó là giông có 
độc và yếm thắng ác qui sông lâu năm thành ma, 
quây phá người tu hành; khi quấy phá chán rôi, bèn 
rời khỏi thân người bỏ đi, thì cả thầy lẫn đệ tử đều bị 
rơi vào lưới pháp luật của quốc gia. Hành giả nếu 
biết trước đó là ma để không bị mê hoặc, thì không 
bị rơi vào vòng luân hồi; nêu mê muội không biết, 
nhất định sẽ bị đọa vào địa ngục Vô-gián. 

Lại nữa, hành giả kia ở trong cảnh giới đã hết thọ 
âm, không còn mắc phải tà lự, diệu định viên thông 
phát sáng; bỗng nhiên ở trong tâm định khởi lên 
niệm tưởng yêu thích sự cảm ứng huyền nhiệm, bèn 
để hết tâm lực nghiên cứu tinh tế biến khắp mọi hiện 
tượng, mong câu thánh duyên cảm ứng. Thiên ma 


149 


chỉ chờ có được cơ hội này để khuấy phá, bèn gá 
tinh thân vào thân một người nào đó, miệng nói kinh 
pháp. Người này không biết mình bị ma nhập, tự cho 
ráng mình đã chứng được niết bàn vô thượng, liên đi 
đến chỗ vị hành giả cầu cảm ứng kia, trải pháp tọa 
ngôi thuyết pháp; khiến cho thính chúng nhật thời 
thấy thần ông ta như từng sông lâu đến trăm ngàn 
tuổi, tâm sinh yêu mến không thể rời xa; nguyện 
đem thân mình làm nô bộc cho ông ta, cúng dường 
đây đủ các thứ cần dùng mà không biết mệt mỏi. 
Người ấy lại khiến cho tâm mỗi người nghe pháp 
đều biết ông ta là bậc tiên sư, là vị thiện tri thức của 
họ, yêu quí lời dạy bảo, khắng khít như keo sơn, 
được điều chưa từng có. Hành giả kia mê dại, lầm 
tưởng đó là Bồ-tát, gần gũi tâm ma, phá hủy luật 
nghi của Phật, trong tăm tôi làm chuyện tham dục. 
Miệng người ma ưa nói những chuyện cát hung quái 
đản, như nói: ““Fa kiếp trước sinh ở chỗ đó, trước độ 
cho người đó, đương thời là thê thiếp anh em của ta. 
Nay ta cùng các ngươi cũng vốn có túc duyên, nên 
đặc biệt đến đây độ cho nhau; ta sẽ cùng các ngươi 
đi về thế giới kia, cúng dường đức Phật kia.” Hoặc 
người ma đó nói răng, đặc biệt có cõi trời Đại- 
quans-minh, là nơi cư trú nghỉ ngơi của chư Phật. 
Hành giả kia không biết gì, cứ tin vào những lời nói 


150 


dôi gạt ây, bỏ mất bản tâm tu tập của mình. Đó là 
giỗng lệ qui sông lâu năm thành ma, quây phá người 
tu hành; khi quây phá chán rôi, bèn rời khỏi thân 
người bỏ đi, thì cả thầy lẫn đệ tử đều bị rơi vào lưới 
pháp luật của quốc gia. Hành giả nếu biết trước đó là 
ma đề không bị mê hoặc, thì không bị rơi vào vòng 
luân hồi; nếu mê muội không biết, nhất định sẽ bị 
đọa vào địa ngục Vô-gián. 

Lại nữa, hành giả kia ở trong cảnh giới đã hết thọ 
âm, không còn mắc phải tà lự, diệu định viên thông 
phát sáng; bỗng nhiên ở trong tâm định khởi lên 
niệm tưởng yêu thích sự khế nhập sâu xa, bèn ép 
mình khắc khô, thích ở chỗ u tịch, tham cầu sự tĩnh 
mịch. Thiên ma chỉ chờ có được cơ hội này để 
khuây phá, bèn gá tinh thần vào thân một người nào 
đó, miệng nói kinh pháp. Người này không biết 
mình bị ma nhập, tự cho rằng mình đã chứng được 
niết bàn vô thượng, liên đi đến chỗ vị hành giả câu 
tĩnh mịch kia, trải pháp tọa ngôi thuyết pháp: khiến 
cho những người nghe, mỗi người đều tự biết nghiệp 
đời trước của mình, rôi bảo một người ở ngay nơi đó 
răng: “Ngươi nay chưa chết mà đã làm súc sinh!” 
Nói thế xong, lại bảo một người khác đạp lên cái 
đuôi ở đẳng sau người này, khiến cho người này 
đứng dậy không được. Thấy vậy, cả thính chúng đều 


Jủ? 


hết lòng khâm phục; ai vừa khởi tâm gì, người ma ây 
biết ngay. Nó dối hiện như người tu hành nghiêm 
cần, ngoài luật nghi của Phật, còn tỏ ra rất tinh cân 
khắc khổ; rồi chê bai chư vị tì kheo, mắng chửi đô 
chúng, phô bày việc xâu của người khác, không 
tránh hiểm khích. Miệng ma ưa nói những việc họa 
phúc chưa xảy ra, và đến khi xảy ra thì mảy may 
không sai. Đó là giống đại lực qui sống lâu năm 
thành ma, quây phá người tu hành; khi quấy phá 
chán rôi, bèn rời khỏi thân người bỏ đi, thì cả thây 
lẫn đệ tử đêu bị rơi vào lưới pháp luật của quốc gia. 
Hành giả nếu biết trước đó là ma để không bị mê 
hoặc, thì không bị rơi vào vòng luân hồi; nễu mê 
muội không biết, nhất định sẽ bị đọa vào địa ngục 
Vô-gián. 

Lại nữa, hành giả kia ở trong cảnh giới đã hết thọ 
âm, không còn mắc phải tà lự, diệu định viên thông 
phát sáng; bỗng nhiên ở trong tâm định khởi lên 
niệm tưởng yêu thích sự thấy biết sâu rộng, bèn ra 
sức nghiên cứu tìm tòi, câu biết túc mạng. Thiên ma 
chỉ chờ có được cơ hội này để khuấy phá, bèn gá 
tinh thân vào thân một người nào đó, miệng nói kinh 
pháp. Người này không biết mình bị ma nhập, tự cho 
răng mình đã chứng được niết bàn vô thượng, liên đi 
đến chỗ vị hành giả câu biết túc mạng kia, trải pháp 


l2 


tọa ngôi thuyết pháp. Ở nơi thuyết pháp đó, bỗng 
nhiên người ma ấy có được viên ngọc báu lớn; rỗi 
biến hóa làm súc sinh, miệng ngậm viên ngọc kia 
cùng các thứ như châu báu đủ màu, tín phù, sách viết 
trên thanh tre hay thanh gỗ, và nhiều vật kì lạ khác; 
trước đem trao cho vị hành giả kia, sau thì đeo nơi 
mình. Người ma ấy lại khoe với thính chúng, có hạt 
châu minh nguyệt chôn ở dưới đất, đang chiêu sáng 
chỗ đó; thính chúng cho là điều chưa từng có. Ma 
thường ăn dược thảo, không ăn cơm, có lúc mỗi 
ngày chỉ ăn một hạt mè hoặc một hạt lúa, nhưng nhờ 
sức ma duy trì mà thân hình vẫn béo tốt. Ma lại chê 
bai chư vị tì kheo, mắng chửi đô chúng, không tránh 
hiềm khích. Miệng người ma ưa nói những chuyện 
quái đản như có nhiều kho báu ở các phương khác, 
hoặc chốn ấn cư của các bậc hiển thánh mười 
phương. Những người đi theo sau ma, thường thây 
nhiêu người kì lạ. Đó là những loại gw7 thân ở sông 
núi, hay thổ địa thành hoàng nơi núi rửng, sông lâu 
năm thành ma, khi thì cỗ võ cho sự dâm dục, phá 
giới luật của Phật, trong tăm tối cùng kẻ thừa sự 
cùng vui hưởng ngũ dục; có lúc lại chuyên cần tinh 
tấn, ăn thuân cỏ lá, hành sự không nhất định, cốt 
quây phá người tu hành; khi quấy phá chán rôi, bèn 
rời khỏi thân người bỏ đi, thì cả thầy lẫn đệ tử đều bị 


153 


rơi vào lưới pháp luật của quốc gia. Hành giả nếu 
biết trước đó là ma để không bị mê hoặc, thì không 
bị rơi vào vòng luân hồi; nêu mê muội không biết, 
nhất định sẽ bị đọa vào địa ngục Vô-gián. 

Lại nữa, hành giả kia ở trong cảnh giới đã hết thọ 
âm, không còn mắc phải tà lự, diệu định viên thông 
phát sáng; bỗng nhiên ở trong tâm định khởi lên 
niệm tưởng yêu thích sức thân thông biến hóa, bèn 
nghiên tầm Suy cứu nguôn gốc của sự biến hóa để 
mong thủ đắc thần lực. Thiên ma chỉ chờ có được cơ 
hội này đề khuấy phá, bèn gá tinh thần vào thân một 
người nào đó, miệng nói kinh pháp. Người này 
không biết mình bị ma nhập, tự cho răng mình đã 
chứng được niết bàn vô thượng, liên đi đến chỗ vị 
hành giả cầu thân thông kia, trải pháp tọa ngôi 
thuyết pháp. Người ma ây một tay cầm ngọn lửa, tay 
kia bốc lửa chia để trên đầu từng người nghe pháp; 
ngọn lửa trên đầu mỗi người đều cao đến vài thước, 
nhưng đầu không bị cháy, cũng không cảm thấy 
nóng. Người ây lại đi trên mặt nước như đi trên đât 
băng: hoặc ngôi yên bất động trên hư không: hoặc 
vào trong chiếc bình; hoặc ở trong cái đãy; hoặc 
vượt cửa số, đi xuyên qua tường mà không bị ngăn 
ngại; chỉ đối với đao binh thì không được tự tại. 
Người ây cũng tự bảo mình là Phật, thân mặc áo 


154 


trăng, nhận sự lễ bái của các tì kheo, chê bai pháp 
môn tu thiền và hành trì giới luật, mắng chửi đồ 
chúng, bươi móc chuyện xấu của người, không tránh 
hiềm khích. Miệng người ma ưa nói những chuyện 
mê hoặc, như nói những chuyện về thần thông tự tại, 
hoặc khiến cho mọi người thấy Phật độ ở ngay bên 
cạnh. Đó là do ma lực mê hoặc người, hoàn toàn 
không chân thật. Người ma ây chuyên ca ngợi sự 
hành dâm, làm toàn những việc thô tục, đem những 
hành động bỉ ôi sàm sỡ gọi đó là truyền pháp. Đó là 
những loài có sức lớn trong trời đất như sơn tỉnh, 
hải tinh, phong tĩnh, hà tĩnh, thổ tỉnh; hoạc những 
loài cây cỏ kì dị sống trải bao đời kiếp, hấp thụ tỉnh 
hoa của trời đất mà hóa thành tỉnh mị; hoặc các loài 
rồng hóa thành yêu mị; hoặc các tiên nhân chết rồi 
sống lại làm yêu mị; hoặc các tiên nhân quả báo đã 
hết, đến ngày đáng lẽ phải chết, nhưng hình hài 
Không tiêu, bị loài yêu quái Khác nhập vào, hóa 
thành yêu nghiệt; tật cả những giống ấy sông lâu 
năm thành ma, quây phá người tu hành; khi quây 
phá chán rồi, bèn rời khỏi thân người bỏ đi, thì cả 
thây lẫn đệ tử đều bị rơi vào lưới pháp luật của quốc 
gia. Hành giả nếu biết trước đó là ma để không bị 
mê hoặc, thì không bị rơi vào vòng luân hồi; nễu mê 


thà] 


muội không biết, nhất định sẽ bị đọa vào địa ngục 
Vô-gián. 

Lại nữa, hành giả kia ở trong cảnh giới đã hết thọ 
âm, không còn mắc phải tà lự, diệu định viên thông 
phát sáng; bỗng nhiên ở trong tâm định khởi lên 
niệm tưởng yêu thích vào chỗ tịch diệt, bèn nghiên 
cứu tinh tường cùng cực cái thể tánh của vạn hóa, 
mong câu cái rỗng không sâu nhiệm. Thiên ma chỉ 
chờ có được cơ hội này để khuấy phá, bèn gá tinh 
thần vào thân một người nào đó, miệng nói kinh 
pháp. Người này không biết mình bị ma nhập, tự cho 
răng mình đã chứng được niết bàn vô thượng, liên đi 
đến chỗ vị hành giả câu rỗng không kia, trải pháp tọa 
ngôi thuyết pháp. Ở trong thính chúng, người ấy 
bổng nhiên biến mắt thành không, cả chúng không ai 
thấy gì; rồi từ không đột nhiên lại hiện ra; muôn có 
muốn không đều tự tại. Người ây còn biến hiện thân 
mình trong suốt như ngọc lưu li, hoặc duỗi tay chân 
phát ra mùi hương chiên đàn, hoặc đại tiểu tiện ngọt 
và cứng chắc như đường phèn; rồi còn chê bai giới 
luật, khinh rẻ người xuất gia. Miệng người ma ưa 
nói những điều mê hoặc, như nói không nhân không 
quả, chết là vĩnh viễn đoạn diệt, không có thân sau; 
hoặc nói chư vị thánh phàm tuy chứng được không 
tịch, vẫn hành dâm vô ngại, những người hưởng thụ 


156 


tham dục cũng được tâm không; cũng bác không có 
nhân quả. Đó là mặt trời mặt trăng, trong lúc che 
khuất nhau, tỉnh khí thấm vào đất, những loại như 
vàng, ngọc, có chị, lân, phụng, rùa, hạc hấp thụ 
được, có thể sông lâu trải ngàn vạn năm mà trở 
thành tinh linh, sinh ra trong cõi nước, lại sông lâu 
năm thành ma, quấy phá người tu hành; khi quấy 
phá chán rồi, bèn rời khỏi thân người bỏ đi, thì cả 
thây lẫn đệ tử đều bị rơi vào lưới pháp luật của quốc 
gia. Hành giả nếu biết trước đó là ma để không bị 
mê hoặc, thì không bị rơi vào vòng luân hồi; nễu mê 
muội không biết, nhất định sẽ bị đọa vào địa ngục 
Vô-gián. 

Lại nữa, hành giả kia ở trong cảnh giới đã hết thọ 
âm, không còn mắc phải tà lự, diệu định viên thông 
phát sáng; bỗng nhiên ở trong tầm định khởi lên 
niệm tưởng muôn được trường thọ, bèn khổ công 
nghiên cứu, mong cầu sống mãi; dứt bỏ đời sống 
phân đoạn‹23››, chóng được đời sông biến dịch‹34, 
được thân tướng vi tế thường trụ. Thiên ma chỉ chờ 
có được cơ hội này để khuấy phá, bèn gá tinh thần 
vào thân một người nào đó, miệng nói kinh pháp. 
Người này không biết mình bị ma nhập, tự cho ráng 
mình đã chứng được niết bàn vô thượng, liền đi đến 
chỗ vị hành giả cầu trường thọ kia, trải pháp tọa ngôi 


hoi 


thuyết pháp. Người ma ấy nói, có thể đi đến một 
phương nào thật xa rôi trở về không trở ngại; dù nơi 
xa vạn dặm, chỉ trong nháy mắt có thê đến đó lấy 
một vật đem về. Hoặc ở một nơi nào đó, trong một 
căn nhà rộng chỉ vài bước, người ma ấy bảo một 
người nào đó đi thử từ vách phía Đông sang vách 
phía Tây, người này đi thật nhanh mà cả năm không 
tới. Hành giả thấy thế rất tin phục, nghĩ răng người 
ma kia là Phật hiện tiền. Miệng người ma ưa nói 
những điêu mê hoặc, như nói “Mười phương chúng 
sinh đều là con của ta; ta sinh ra chư Phật; ta sinh ra 
thế giới; ta là đức Phật đầu tiên, tự sinh ra đời, 
không phải do tu hành mà đắc đạo.” Đó là thiên ma 
ở cõi trời Tha-hóa-tự-tại sai khiến bọn quyến thuộc 
chưa phát thiện tâm, như dịch sử qui Giá Văn Trà, 
hay qui Tì Xá Già thuộc cõi Tứ-vương thiên, bọn 
này nhân lúc người tu hành được tâm định rỗng 
không sáng suốt nhưng phát sinh tà kiến, bèn tới ăn 
tinh khí. Hoặc không phải do người ma nọ, mà chính 
vị hành giả kia nhìn thấy ma vương hiện thân, miệng 
khoe nắm được thuật cường tráng như kim cương, 
ban cho hành giả sự trường thọ; rôi lại hiện thân mĩ 
nữ, cám dỗ hành s1ả hành sự dâm dục, chưa đến một 
năm thì gan óc khô kiệt, miệng nói lâm bằm một 
mình, nghe như yêu mỊị. Như trước kia vì không rõ 


158 


ông thầy thuyết pháp là người bị ma nhập, nên khi 
ma chán bỏ đi thì thầy trò phải sa lưới pháp luật; còn 
giờ đây, hành giả không do ông thầy ma mà tự mình 
tham hành dâm dục với gái đẹp, thì chưa đợi bị hình 
phạt của pháp luật, mà đã phải chết khô trước rôi! 
Thế là ở cả hai trường hợp, người tu hành đều bị ma 
vương phá hoại, đến nỗi mất mạng! Hành giả nêu 
biết trước đó là ma để không bị mê hoặc, thì không 
bị rơi vào vòng luân hồi; nêu mê muội không biết, 
nhất định sẽ bị đọa vào địa ngục Vô-gián. 

Này A Nan! Thây nên biết, mười giỗng ma đó, ở 
trong đời mạt pháp, có thể giả làm người xuất gia tu 
hành trong giáo pháp của Như Lai, hoặc gá nhập vào 
thân xác người ta, hoặc tự hiện nguyên hình, đều tự 
xưng là đã thành bậc Chánh Biên Tri Giác, ca ngợi 
sự dâm dục, phá luật nghi của Phật. Cả ma thầy và 
ma đệ tử đều lây sự dâm dục truyền thọ cho nhau; cứ 
như thế, yêu tinh tà mị mê hoặc lòng dạ, ít thì cũng 
trải chín đời, nhiêu thì trăm đời, khiến cho những 
người tu hành, dù cho chân chánh, rốt cuộc cũng đều 
trở thành quyến thuộc của ma vương: sau khi mạng 
chung phải làm dân ma, mất hết chánh trí, đọa vào 
địa ngục Vô-gián. 

Thây chưa nên vội an hưởng niết bàn tịch diệt 
ngay bây giờ. Dù chứng được quả vị Vô-học, thầy 


159 


cũng nên giữ tâm nguyện vào trong đời mạt pháp, 
phát khởi tâm đại từ bi cứu độ chúng sinh, khiến cho 
họ có được tâm địa chân chánh, có được lòng tin sâu 
sắc nơi Phật pháp, không mắc vào lưới ma, được 
chánh tri kiên. Nay Như Lai đã độ thầy thoát khỏi 
sinh tử, thầy hãy vâng lời Phật dạy, thế gọi là báo 
đáp ơn Phật. 

Này A Nan! Mười cảnh ma như thế hiện ra trong 
thiền định, đều do tưởng ấm ngăn che mà sinh ra. 
Sức quán chiếu và vọng tưởng giao chiến nhau trong 
tâm, vì vọng tưởng thăng nên sinh ra những cảnh 
tượng ấy. Chúng sinh ngu muội, ngoan cố, không tự 
xét tự lượng, sặp những cảnh tượng ấy thì nhằm lẫn 
không biết rõ, cho mình đã chứng quả thánh, thành 
ra mắc tội đại vọng ngữ, phải đọa địa ngục Vô-gián! 
Sau khi Như Lai diệt độ, quí thầy nên y theo lời dạy 
này, tuyên bày nghĩa lí cho chúng sinh trong đời mạt 
pháp được tỏ ngộ: không để cho thiên ma có dịp 
quây phá; đó là cách giữ gìn chánh pháp, che chở 
cho người tu hành thành đạo Vô-thượng. 


1ó0 


KINH _ 
ĐẠI PHẬT ĐÁNH 
THỦ LẶNG NGHIÊM 


Quyền 10 
- Ma Sự (tiếp theo) 
- Năm Am Là Năm Vọng Tưởng 
- Kêt Luận: Lợt Ích Lớn Lao 
của Kinh Này 


— Này A Nan! Hành giả kia tu định, khi tưởng ấm 
đã hết, thì lúc thức luôn tỉnh giác, lúc ngủ không 
mộng mị, tức là những mộng tưởng trong đời sống 
bình thường của vị ây đều đã tiêu diệt. Tánh bản 
giác diệu minh rỗng lặng như hư không trong sáng: 
không còn những bóng ảnh của tiền trân thô trọng: 
xem núi sông đất liên trong thế gian như gương sol 
sáng, đến không dính vào đâu, đi không lưu dâu vết, 
chăng qua có cảnh thì có bóng hiện, cảnh mất thì 
trồng không, hoàn toàn không còn tập khí cũ, duy 
nhất chỉ có một tánh tinh chân. Căn nguyên của mọi 
hiện tượng sinh diệt, từ đây phô bày trước mắt, hành 
giả thấy được rõ ràng tướng sinh diệt từng loài của 


lói 


mười hai loài chúng sinh trong mười phương. Dù 
vậy, hành giả vân chưa thấu suốt được nguyên do 
đâu mối sự thọ sinh của mỗi loài chúng sinh, mà chỉ 
mới thấy được cái cơ sở sinh diệt chung, giỗng như 
bóng dã mã, lăng xăng nhập nhoáng, thoạt hiện thoạt 
mất, làm then chốt cho sự sinh diệt của thân căn và 
các trần; đó là hành ø1ả còn bị hành ấm hạn chê 
ngăn che. 

Nếu thê tánh căn nguyên của những hình bóng 
lăng xăng nhấp nhoáng kia, do định lực thâm sâu mà 
nhập vào cảnh giới trong lặng bản lai, thì tất cả 
những tập khí bản nguyên đều lăng trong hết, như 
gió lặng sóng êm thì hỗ nước hoàn toàn đứng lặng. 
Như thế là hành âm đã hết, người tu hành bấy giờ 
mới có thể vượt khỏi chúng sinh trược. Như vậy, xét 
kĩ lại nguyên do của hành ấm, thì gốc rễ chính là 
vọng tưởng u ẫn¿235.. 

Này A Nan! Thây nên biết, hành giả kia ở trong 
thiền định có được chánh tri kiến, chánh tâm lắng 
đọng sáng suốt, mười loại thiên ma không còn cơ 
hội quấy phá; bây giờ mới tinh chuyên nghiên cứu 
cùng tột căn nguyên sinh diệt của các loài chúng 
sinh. Khi căn nguyên sinh diệt ây hiển lộ ra, hành 
ø1ả Xem thấy cái đầu mối sinh diệt máy động lăng 
xăng nhập nhoáng của khắp các loài; từ đó lại khởi 


162 


tâm so đo cân nhắc, cho đó là tánh bản nguyên của 
mọi loài, liền rơi vào hai loại luận thuyết chủ trương 
“bộ nhân” sau đây: 

Một là, hành giả thấy nguồn gốc của chúng sinh 
không có nguyên nhân. Tại sao vậy? Khi cái căn 
nguyên sinh diệt đã hiên lộ ra, hành giả nương theo 
tám trăm công đức của nhãn căn¿23ö mà thây được từ 
tám vạn kiếp trở lại đây, tật cả chúng sinh đều theo 
nghiệp lực mà xoay vân, chết chỗ này sinh chỗ nọ. 
Hành giả chỉ thấy được chúng sinh lần quần qua lại 
tron khoảng thời gian tám vạn kiếp đó, ngoài ra thì 
mù mịt không thây øì; bèn nhận định rằng, chúng 
sinh khắp mười phương ở trong thế gian này, là tự 
có từ tám vạn kiếp đến nay, trước đó không có 
nguyên nhân. Do sự so đo suy xét này mà tự mình 
làm mất chánh biến tri, sa vào tà kiến ngoại đạo, mê 
loạn tánh bô đề. 

Hai là, hành giả thấy chỗ cuối cùng của chúng 
sinh không có nguyên nhân. Tại sao vậy? Hành giả 
ây đã thây được căn nguyên của sinh diệt, biết rõ 
người thì sinh ra người, chím thì sinh ra chím, loài 
quạ xưa nay vẫn đen, loài cò xưa nay vẫn trăng, 
người và trời thì thân vốn đứng thăng lên, súc sinh 
thì thân vốn nằm ngang, màu trăng không phải do 
tây mà thành, màu đen không phải do nhuộm mà 


163 


nên; từ tám vạn kiếp đến nay vẫn như thế, không bao 
giờ thay đối, Tay hết đời này cũng lại như vậy. Từ 
đó mà suy diễn răng: Ta xưa nay vỗn chẳng thấy bồ 
đề, chăng lẽ bây giờ lại thành đạo bồ đề ư? Rồi kết 
luận răng, tất cả mọi sự vật hiện tượng hôm nay đều 
không có nguyên nhân! Do sự so đo suy xét đó mà 
tự mình làm mắt chánh biến tri, rơi vào tà kiến ngoại 
đạo, mê loạn tánh bồ đề. Đó là loại ngoại đạo thứ 
nhất chủ trương “vô nhân luận ”. 

Này A Nan! Hành giả kia ở trong thiên định, 
chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không còn 
cơ hội quấy phá, bèn suy cứu tận cùng nguồn gốc 
sinh diệt của các loài chúng sinh, xem thây cái đâu 
mối sinh diệt lăng xăng nhấp nhoáng luôn luôn máy 
động không biến đối; từ đó mà khởi sinh kiến chấp, 
cho răng khắp tất cả là thường còn, liền rơi vào bôn 
loại luận thuyết chủ trương “biến thường”: 

Một là, hành giả suy xét tận cùng bản ftánh của 
tâm và cảnh, thây cả hai đều không có nguyên nhân. 
Do tu tập mà biết được sự sinh diệt của mười 
phương chúng sinh, từ hai vạn kiếp đến nay vẫn sinh 
diệt tuần hoàn, tiếp nối không mất; bèn chấp cho đó 
là thường còn. 

Hai là, hành giả suy xét tận cùng nguồn gốc của 
bồn đại, thây tánh của chúng là thường trụ. Do tu tập 


164 


mà biết được sự sinh diệt của mười phương chúng 
sinh, từ bốn vạn kiếp đến nay thê tánh vẫn thường 
hăng, không hề tan mât; bèn chấp cho đó là thường 
còn. 

Ba là, hành giả suy xét tận cùng su căn sáu thức, 
thây nguyên do căn bản và chỗ sinh khởi của thức 
thứ tám (tâm) chấp thọ, thức thứ bảy (ý) suy lường, 
và sáu thức trước (thức) phân Diệt, tánh vân thường 
hăng. Do tu tập mà biết được: tất cả chúng sinh từ 
tám vạn kiếp đến nay, tuy sống chết nhưng tuần 
hoàn không mất, bản lai vẫn thường trụ; xét tới cùng 
cái tánh tuân hoàn không mất đó mà chấp cho là 
thường còn. 

Bốn là, hành giả đã hết căn nguyên của tưởng âm, 
nguôn cội của sinh diệt không còn, sự trôi chảy xoay 
vân dừng lặng, tâm tưởng sinh diệt nay đã vĩnh viễn 
tiêu diệt, trong lí lẽ tự nhiên trở thành không sinh 
diệt. Do tâm so đo suy xét nên chấp cho hành ẩm là 
thường. 

Do những kiến chấp thường còn như trên mà 
hành giả tự đánh mất chánh biến tri, rơi vào tà kiến 
ngoại đạo, mê loạn tánh bô đề. Đó là loại ngoại đạo 
thứ nhì, chủ trương “viên thưởng luận ”. 

Lại nữa, hành giả kia ở trong thiên định, chánh 
tâm đứng lặng vững vàng, thiên ma không có cơ hội 


165 


quây phá, bèn suy cứu tận cùng cội sốc sinh diệt của 
mọi loài chúng sinh, xem thấy cái cội gốc u ân kia 
luôn luôn máy động; từ đó khởi tâm suy lường cân 
nhặc giữa mình và các pháp khác, bèn rơi vào bốn 
loại kiến chấp điên đảo, chủ trương “một phần 
thường, một phần vô thường”: 

Một là, hành giả kia quán sát thây tâm trong lặng 
sáng suốt mâu nhiệm của mình biến khắp mười 
phương, thế giới, cho đó là thân ngã cao tột; bèn khởi 
sinh kiến chấp, cho ta là cùng khắp mười phương, 
đứng lặng sáng. suốt không lay động, còn tất cả 
chúng sinh thì đều ở trong tầm ta mà tự sinh tự diệt. 
Vậy tâm tánh ta là thường, và tất cả chúng sinh sinh 
diệt kia đúng thật là tánh vô thường. 

Hai là, hành giả kia không quán xét tâm mình, lại 
quán xét hằng sa cõi nước trong khắp mười phương, 
thây những chỗ kiếp hoại thì cho đó là chủng tánh 
rột ráo vô thường, thây những chỗ kiếp không hoại 
thì cho đó là rốt ráo thường. 

Ba là, hành giả kia tự quán xét tâm mình, thấy nó 
tinh tế nhỏ nhiệm, giỗng như vi trần, lưu chuyển 
khắp mười phương mà tánh không biến đổi; nhưng 
lại có thể khiến cho thân này liên sinh liên diệt; bèn 
nhận định rằng: Cái tâm không biến đối của ta là 


1ó6 


tánh thường, còn tất cả những thân sinh tử từ tâm ta 
lưu xuất ra là tánh vô thường. 

Bốn là, hành giả kia biết tưởng âm đã hết và thấy 
hành ấm đang trôi chảy, thì nhận định răng: Hành 
âm trôi chảy không ngừng, đó là tánh thường: còn 
các ấm sắc, thọ, và tưởng nay đã diệt mất hết, đó là 
tánh vô thường. 

Do những kiến chấp một phần thường và một 
phân vô thường như trên mà hành giả bị rơi vào tà 
kiến ngoại đạo, mê loạn tánh bô đề. Đó là loại ngoại 
đạo thứ ba, chủ trương “nhất phần thường luận ”. 

Lại nữa, hành giả kia ở trong thiên định, chánh 
tâm đứng lặng vững vàng, thiên ma không có cơ hội 
quây phá, bèn suy cứu tận cùng cội gốc của mọi loài 
chúng sinh, xem thây cái cội gốc u ấn kia luôn luôn 
máy động: từ đó khởi tâm so đo cân nhắc về phân vị, 
hành giả bèn rơi vào bốn loại kiến chấp “hữu biên ”: 

Một là, hành giả kia suy xét lượng định, thấy 
hành ấm là căn nguyên sinh diệt của mọi loài chúng 
sinh, trong hiện tại nó trôi chảy tuân hoàn không 
ngưng nghỉ, bèn cho răng: quá khứ và vị lai là hữu 
biên; còn cái tâm hiện tại tương tục là vô biên. 

Hai là, hành giả kia quán xét trong tám vạn kiếp 
thì thấy có chúng sinh, còn trước tám vạn kiếp thì 
bặt tăm không nghe thấy gì; bèn nhận định răng: cái 


167 


khoảng không nghe thấy øì ây là vô biên; và cái 
khoảng có chúng sinh là hữu biên. 

Ba là, hành giả kia cho răng mình biết cùng khắp 
nên được cái tánh vô biên; còn tất cả mọi người khác 
đêu hiện ra trong cái biết của mình, mà mình không 
hề biết cái tánh biết của họ, cho nên họ không được 
cái tánh vô biên, mà chỉ có tánh hữu biên. 

Bốn là, hành giả kia ở trong định suy cứu đến 
cùng thì thấy hành ấm đã diệt, nhưng khi xuất định 
thì thấy hành ấm lại sinh; bèn theo sự thấy biết ấy 
của mình mà suy lường, nhận định răng: trong một 
thân của tất cả chúng sinh đều có một nửa sinh và 
một nửa diệt; và suy rộng ra tất cả mọi vật tượng có 
trong thế giới, đều một nửa là hữu biên, một nửa là 
vô biên. 

Do những kiến chấp hữu biên và vô biên như trên 
mà hành giả bị rơi vào tà kiến ngoại đạo, mê loạn 
tánh bồ đề. Đó là loại ngoại đạo thứ tư, chủ trương 
“hữu biên luận ” 

Lại nữa, hành giả kia ở trong thiên định, chánh 
tâm đứng lặng vững vàng, thiên ma không có cơ hội 
quây phá, bèn suy cứu tận cùng cội gôc của mọi loài 
chúng sinh, xem thây cái cội gốc u ấn kia luôn luôn 
máy động: từ đó khởi tâm so đo suy lường về tri 


165 


kiến, bèn rơi vào bốn thứ tà kiến đây tính điên đáo, 
kiểu loạn bất tử, hư luận biên kếo5n: 

Một là, hành giả kia quán xét căn nguyên của sự 
biến hóa, thây cái gì dời đối lưu chuyến, gọi là 
“biến”; , thây cái gì tiếp nối liên tục, gọi là “thường”; 
thây cái thấy được, gọi là “sinh”; không thấy được 
cái có thê thấy, gọi là “diệt”; cái gì mà nguyên nhân 
tương tục, không gián đoạn, gọi là “thêm”; chính 
" cái tương tục mà ở giữa có chỗ gián đoạn, gọi 

à “bớt”; mọi vật sinh ra, gọi là “có”; mọi vật diệt 
=1 gọi là “không”. Dùng lí quán xét tất cả thì như 
vậy, nhưng vì hành giả dụng tâm rỗi loạn, mà thành 
ra các kiến chấp sai khác nhau. Bởi vậy, nếu có 
người cầu pháp đến hỏi nghĩa lí, hành giả liền trả lời: 
“la nay cũng sinh cũng diệt; cũng có cũng không; 
cũng thêm cũng bớt.” Lúc nào cũng nói năng lộn 
xộn bừa bãi như vậy, khiến cho người nghe không 
sao hiệu được. 

Hai là, hành giả kia quán xét kĩ càng vạn loại, 
thây nơi cái này không có cái kia, nơi cái kia không 
có cái này. Nhân cái thây “không có” đó mà chấp 
cho răng tất cả các pháp là không. Do đó, nêu có 
người đến hỏi đạo, hành giả ấy chỉ đáp một chữ 
“không” mà thôi; ngoài chữ “không” ấy ra, không 
nói gì khác. 


169 


Ba là, hành giả quán xét kĩ càng vạn loại, thấy 
mỗi mỗi đều có. Nhân cái thấy “có” đó mà chấp cho 
răng tật cả các pháp là có. Do đó, nêu có người đến 
hỏi đạo, hành øiả ây chỉ đáp một chữ “có” mà thôi; 
ngoài chữ “có” ấy ra, không nói gì khác. 

Bốn là, hành giả Kia chấp vạn loại vừa có vừa 
không: cảnh đã chia hai thì tâm cũng rỗi loạn. Do 
đó, nêu có người đến hỏi đạo, hành giả ây nói rằng: 
Cũng có tức là cũng không; trong cái “cũng không” 
chắng phải là “cũng có”. Tất cả đêu rối loạn, không 
thể nói hết được! 

Do những kiến chấp hư ngụy, rối loạn, không 
thuận lí như trên mà hành giả bị rơi vào tà kiến 
ngoại đạo, mê loạn tánh bô đề. Đó là loại ngoại đạo 
thứ năm, mặc phải bốn thứ tà kiên đây “điên đảo, 
kiểu loạn bát tử, hư luận biến kế”. 

Lại nữa, hành giả kia ở trong thiên định, chánh 
tâm đứng lặng vững vàng, thiên ma không có cơ hội 
quây phá, bèn suy cứu tận cùng cội gôc của mọi loài 
chúng sinh, xem thây cái cội gốc u ấn kia luôn luôn 
máy động: từ đó khởi tâm so đo suy lường về dòng 
trôi chảy không ngừng, bèn rơi vào kiến chấp điên 
đảo, cho rằng “sau khỉ chết có tướng ”. 

Hoặc tự giữ chặc thân mình, bảo rằng “sắc là ta”. 
Hoặc thây tánh ta tròn đầy, bao trùm khắp các quốc 


170 


độ. thì bảo răng: “ø có sắc”. Hoặc thấy sắc ở trước 
mắt kia theo ta mà XOay trỞ về, ta vận dụng được, thì 
bảo răng: “sắc fhuộc về ta”. Hoặc thấy cái ta nương 
trone hành âm mà thiên lưu tương tục, thì bảo rằng: 
“tq ở (rong sắc”. Tất cả đều so đo suy lường mà 
chấp răng ' Sau khi chết có tướng”; cứ theo cách 
luận về “sắc ẩm” ở trên mà suy luận đến ba âm rhọ, 
frởng và hành, thì sẽ có tất cả là mười sáu tướng. 

Từ đó lại chấp rằng: phiền não rốt ráo là phiền 
não, bô đề rốt ráo là bồ đề; hai tánh đó biệt lập, 
không thể chạm xúc nhau. 

Do kiến chấp “sau khi chết có tướng” như trên 
mà hành giả bị rơi vào tà kiến ngoại đạo, mê loạn 
tánh bô đề. Đó là loại ngoại đạo thứ sáu, lập ra luận 
thuyết điên đảo, chủ trương: “Năm ẩm sau khi chết 
Còn CÓ fưởng. ` 

Lại nữa, hành giả kia ở trong thiên định, chánh 
tâm đứng lặng vững vàng, thiên ma không có cơ hội 
quây phá, bèn suy cứu tận cùng cội gôc của mọi loài 
chúng sinh, xem thây cái cội gốc u ấn kia luôn luôn 
máy động: từ đó khởi tâm so đo suy lường về sắc, 
thọ, tưởng đã trừ diệt ở trước, bèn rơi vào kiên chấp 
điên đảo: “sau khi chết không có tướng”. 

Hành giả ây thấy sắc ấm đã diệt thì hình hài 
không nhân đâu mà có; xét tưởng ấm diệt thì tâm 


171 


không buộc vào đâu; biết thọ âm diệt thì sắc và tâm 
không có chỗ nối liền. Tánh các ấm đó đã tiêu tan, 
dù có sinh lí mà không có thọ, tưởng, thì chăng khác 
gì cây cỏ. Cái hình chất hiện tiền còn không thê nắm 
bắt được, huống hồ sau khi chết, làm sao lại còn có 
các tướng? Nhân đó mà xét nghiệm cái đã diệt, thì 
biết cái hiện tại chưa diệt; so sánh với tương lai, sau 
khi chết nhất định không có tướng. Xét chung cả bốn 
âm sắc, thọ, tưởng, hành, mỗi ấm, trước khi sinh và 
sau khi chết đều không có tướng; như vậy, cả bốn 
âm cộng chung có tất cả tám thứ vô tướng. Từ 
những lập luận đó mà hành giả kia xác quyết rằng: 
Niết Bàn, Nhân Quả chỉ là những danh từ suông, tất 
cả đều không có, rốt ráo qui về đoạn diệt! 

Do kiến chấp “sau khi chết không có tướng” như 
trên mà hành giả bị rơi vào tà kiến ngoại đạo, mê 
loạn tánh bô đề. Đó là loại ngoại đạo thứ bảy, lập ra 
luận thuyết điên đảo, chủ trương: “Năm ám, sau khi 
chết không có tướng. ” 

Lại nữa, hành giả kia ở trong thiên định, chánh 
tâm đứng lặng vững vàng, thiên ma không có cơ hội 
quây phá, bèn suy cứu tận cùng cội gôc của mọi loài 
chúng sinh, xem thấy cái cội gốc u ân kia luôn luôn 
máy động; từ đó khởi tâm so đo suy lường về chỗ 
hành ấm còn tôn tại và sắc thọ tưởng đã diệt, lại suy 


4/2 


lường cả cái có và cái không, tự thể chúng đánh phá 
nhau, hành giả ấy bèn rơi vào loại luận thuyết điên 
đảo: “sau khi chết, có và không đều chẳng phải”. 

Hành giả ây, nơi ba âm sắc, thọ, tưởng, thây có 
mà chăng phải có; nơi hành ấm đang trôi chảy, thấy 
không mà chắng phải không. Dân dà như thế, suy 
xét cùng tận giới hạn của bốn ấm, thành ra tám thứ 
“chăng phải có mà chắng phải không”; bất luận là 
nêu lên một ấm nào để xét, đều nói “sưu khi chết 
chăng phải có tưởng, chẳng phải không có tưởng `. 

Lại suy lường tới vạn pháp, thây tánh của chúng 
biến hn rôi loạn, làm tăng trưởng tà trị tà kiến, cho 
răng “có và không đêu chăng phải”, không biết căn 
cứ vào đâu đề nói hư, nói thật. 

Do kiến chấp “sau khi chết, có và không đêu 
chăng phải ” như trên mà việc về sau tôi tắm mù mịt, 
nói có cũng không đúng mà nói không cũng không 
ồn, hành giả DỊ rơi vào tà kiến ngoại đạo, mê loạn 
tánh bô đề. Đó là loại ngoại đạo thứ tám, lập ra luận 
thuyết điên đảo, chủ trương: “Năm ấm sau khi chết 
có và không đêu chẳng phải. ” 

Lại nữa, hành giả kia ở trong thiên định, chánh 
tâm đứng lặng vững vàng, thiên ma không có cơ hội 
quây phá, bèn suy cứu tận cùng cội gôc của mọi loài 
chúng sinh, xem thấy cái cội gốc u ân kia luôn luôn 


173 


máy động: từ đó khởi tâm so đo suy lường, chấp 
trước cho răng “sau này là không”, hành giả ây bèn 
rơi vào bảy loại luận thuyết “đoạn điệt”: hoặc cho 
rằng thân người là diệt; hoặc thân trời Lục-dục là 
diệt; hoặc cõi Sơ-thiển hết dục nhiễm là diệt; hoặc 
cõi Nhị-thiển hoàn toàn hết khổ là diệt; hoặc cõi 
Tam-thiền vui đến cùng cực là diệt; hoặc cõi Tứ- 
thiền xả bỏ hết hỉ lạc là diệt; hoặc cõi Tứ-không xả 
bỏ hết sắc chất chướng ngại là diệt. Như thế xoay 
vân, suy xét cùng cực bảy nơi, cho rằng thân hiện 
tiền chắc chăn qui về chỗ tiêu diệt, và tiêu diệt rôi thì 
sau không còn sinh lại nữa. 

Do kiến chấp “sau khi chết là đoạn diệt” như 
trên mà hành giả bị rơi vào tà kiến ngoại đạo, mê 
loạn tánh bô đề. Đó là loại ngoại đạo thứ chín, lập ra 
luận thuyết điên đảo, chủ trương: “Năm ẩm, sau khi 
chết là đoạn diệt. ” 

Lại nữa, hành giả kia ở trong thiên định, chánh 
tâm đứng lặng vững vàng, thiên ma không có cơ hội 
quây phá, bèn suy cứu tận cùng cội gôc của mọi loài 
chúng sinh, xem thấy cái cội gốc u ân kia luôn luôn 
máy động: từ đÓ khởi tâm so đo suy lường, chấp 
trước cho răng “'sau này còn có”, hành giả ây bèn rơi 
vào năm loại luận thuyết “,iết bàn hiện tại”. Hoặc 
cho sáu cõi trời Dục-giới là cảnh niết bàn hiện tại, vì 


174 


xem thấy nơi đó ánh sáng biến khắp mà sinh tâm ái 
mộ; hoặc cho trời Sơ-thiền là niết bàn hiện tại, vì nơi 
đó lìa dục nhiễm, đây hi lạc, không còn đau khổ: 
hoặc cho trời Nhị-thiên là niết bàn hiện tại, vì nơi đó 
do thiền định mà sinh hỉ lạc, không còn mọi thứ ưu 
sầu; hoặc cho trời Tam-thiên là niết bàn hiện tại, vì 
nơi đó vui đẹp cùng cực; hoặc cho trời Tứ-thiên là 
niết bàn hiện tại, vì nơi đó khổ vui đều dứt hết, 
không còn chịu sinh tử luân hồi. Như vậy là hành giả 
kia thật quá mê lầm, cho các cõi trời hữu lậu là niết 
bàn vô vi; cho năm chỗ kia là nơi an ồn, là cảnh giới 
tối thăng thanh tịnh. Cứ như thế, tuần tự quán xét từ 
dưới lên trên, mê lầm cho tất cả năm nơi kia đều là 
cực quả vô thượng! 

Do chấp “năm cảnh giới niết bàn hiện tại” như 
trên mà hành giả bị rơi vào tà kiến ngoại đạo, mê 
loạn tánh bô đề. Đó là loại ngoại đạo thứ mười, lập 
ra luận thuyết điên đảo, chủ trương: “Trong năm âm 
có năm cảnh giới niết bàn hiện tại. ” 

Này A Nan! Mười thứ hiểu biết điên cuông trong 
thiền định như thể, đều do hành âm và tâm dụng 
công đoạn vọng hiển chân giao tranh nhau mà sinh 
ra. Chúng sinh ngu muội, ngoan cô, không tự xét tự 
lượng, gặp những tư tưởng ây hiện ra thì nhâm lẫn 
không biết rõ, cho mình đã chứng quả thánh, thành 


Tư) 


ra mắc tội đại vọng ngữ, phải đọa địa ngục Vô-gián! 
Sau khi Như Lai diệt độ, quí thầy nên y theo lời dạy 
này, tuyên bày nghĩa lí cho chúng sinh trong đời mạt 
pháp được tỏ ngộ: không để cho tâm ma tự gây nên 
những tội lỗi sâu nặng. Đó là cách giữ gìn chánh 
pháp, giúp cho người tu hành tiêu diệt tà kiến; giáo 
huân cho họ khai mở tâm trí mà giác ngộ nghĩa lí 
chân thật đôi với Đạo Vô Thượng, không lạc vào 
đường tà; chớ để họ vừa được chút ít đã cho là đủ, 
mà hãy nêu rõ cho họ thây cái mục tiêu thanh tịnh để 
thành bậc Đại GIác. 

Này A Nan! Hành giả kia tu định, khi hành âm đã 
hết, thì tánh sinh diệt của vạn pháp, cái căn nguyên 
máy động lăng xăng nhấp nhoáng, cái then chốt 
chung sinh ra các loài chúng sinh trong thế gian, 
bỗng chốc đều tiêu tan hết. Cái giêng mỗi vi tế, cái 
nguôn mạch thâm trầm cảm ứng, đền trả túc nghiệp 
của ngã thể chúng sinh đã đứt tung. Đối với cảnh 
giới niết bàn, hành giả ấy hâu như sắp ngộ nhập; như 
gà gáy lúc canh năm, nhìn về phương Đông đã thấy 
hừng sáng. Sáu căn rồng lặng, không còn gIong ruôi, 
nội căn ngoại cảnh đều trong sáng, thê nhập tánh “vô 
sở nhập”; thâu suốt nguyên do thọ sinh của mười hai 
loài chúng sinh trong mười phương. Thế mà đến 
đây, do quán xét thây được nguyên do thọ sinh, hành 


176 


giả lại chấp đó là chân tâm nguồn cội, nên thức ấm 
không thể phá trừ. Tuy vậy, vì hành âm đã hết, nên 
không còn bị lôi kéo đi thọ sinh trong mười hai loài 
chúng sinh; chỉ thây mười phương thế giới đồng một 
thức tánh. Hành giả lúc này như trời hừng sáng, 
chưa hoàn toàn sáng rỡ, chỉ đủ để đánh tan bóng 
đêm, thây được những vật ở chỗ u ám tối tăm; đây 
gọi là hành giả vẫn còn bị £ức ấm ngăn che hạn 
chế. 

Nếu ở trong chỗ chúng sinh lôi kéo nhau thọ sinh, 
mà đã đạt được cái thây đồng một thức tánh; lại mài 
giũa sáu căn đến chỗ: khi hợp lại thì cả sáu thành 
một, khi mở ra thì một mà thành sáu, thây nghe dung 
thông nhau, dùng thay lẫn nhau không chướng ngại; 
mười phương. thế giới cùng với thân tâm, trong 
ngoài sáng suốt trong sạch như ngọc lưu li. Như thế 
tức là £ức ám đã hết, người tu hành bây giờ mới có 
thê vượt khỏi mạng frược. Như vậy, xét kĩ lại 
nguyên do của thức âm, thì gốc rễ chính là vọng 
tưởng điên đảo, ảo tượng hư vô. 

Này A Nan! "Thây nên biết: Hành giả kia suy cứu 
cùng tột, cho đến khi hành âm diệt hết, trở về nguôn 
cội của 7c. Sự sinh diệt đã diệt, nhưng chưa viên 
mãn chỗ tinh diệu của cảnh giới tịch diệt. Hành giả 
ây có thê khiến cho thân mình, sáu căn khác nhau 


177 


mà thông suốt được với nhau: khi hợp thì sáu căn 
dùng như một căn, khi mở thì một căn dùng như sáu 
căn; lại cũng có thể thông suốt với cái hiểu biết của 
mọi loài chúng sinh trong mười phương; do đó mà 
có thể nhập vào cái nguyên ủy bao hàm vạn loại — 
tức là £ức ẩm. Nêu ở chỗ qui về đó mà chấp cho là 
chỗ y trú chân thường, và cho đó là cái thây thù 
thăng của mình, thì hành giả rơi vào kiến chấp có 
“năng y trú và sở y trú ”, trở thành bạn bè với Sa Tì 
Ca La (nhận Minh Để làm chỗ quay về y trú), mê 
muội tánh bồ đề, bỏ mất tri kiến Phật. Đó là loại ma 
chướng thứ nhất, chấp tâm có sở đắc, chấp quả có sở 
quI, trái xa với tánh viên thông, phản ngược với con 
đường niết bàn, sinh lạc vào dòng giống ngoại đạo. 
Lại nữa, này À Nan! Hành giả kia suy cứu cùng 
tột, cho đến khi hành ấm diệt hết. Sự sinh diệt đã 
diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của cảnh 
giới tịch diệt. Nêu ở chỗ qui về đó mà hành giả chấp 
cho tâm thức chính là tự thê của ta, tất cả chúng sinh 
trong khắp cả hư không đều lưu xuất từ thân ta, và 
cho đó là cái thấy thù thăng của mình, thì rơi vào 
kiến chấp “không phải năng sinh cho là năng 
sinh”. trở thành bạn bè với trời Đại Tự Tại (có thể 
hiện vô biên thân chúng sinh), mê muội tánh bỗ đề, 
bỏ mất tri kiến Phật. Đó là loại ma chướng thứ hai, 


178 


cho răng tâm có thể tạo ra mọi loài, quả có thể thành 
tựu chuyện mọi loài, trái xa với tánh viên thông, 
phản ngược với con đường niết bàn, sinh lạc vào 
dòng giống trời đại ngã mạn, cho tự thể của ta biến 
khắp hư không, bao trùm muôn vật. 

Lại nữa, này À Nan! Hành giả kia suy cứu cùng 
tột, cho đến khi hành ấm diệt hết. Sự sinh diệt đã 
diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của cảnh 
giới tịch diệt. Nếu lúc quay về mà hành giả thấy có 
chỗ nương tựa, thì nghĩ rằng, thân tâm mình là từ 
chỗ đó lưu xuất ra, và cả mười phương hư không 
cũng đều do chỗ đó sinh khởi; bèn ngay nơi cái chỗ 
sinh ra tất cả đó mà nhận cho là cái thể chân thường 
không sinh diệt. Vậy là, ở trong cái sinh diệt mà lại 
chấp cho là thường trụ. Chăng những không rõ tánh 
chân như là bất sinh diệt, lại còn không biết thức âm 
vẫn còn vi tế sinh diệt. An trú trong vũng mê lầm 
sâu nặng mà cho đó là cái thấy thù thắng của mình, 
bèn rơi vào kiến chấp “fhức ấm là thường, ta và 
vạn vật là không phải thường”: trở thành bạn bè 
VỚI trời Tự Tại (cho mình là nguyên nhân của vạn 
vậ¡), mê muội tánh bô để, bỏ mắt tri kiến Phật. Đó là 
loại ma chướng thứ ba, chấp “thức là nguyên nhân 
sinh ra thân tâm ta và cũng là nơi ta nương tựa”, 
thành tựu cái quả vọng chấp “thức là chân thường”, 


T7 


trái xa với tánh viên thông, phản ngược với con 
đường niết bàn, sinh lạc vào hạng người hoàn toàn 
điên đảo. 

Lại nữa, này À Nan! Hành giả kia suy cứu cùng 
tột, cho đến khi hành âm diệt hết. Sự sinh diệt đã 
diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của cảnh 
giới tịch diệt. Nếu trong khi quán sát thức ấm, hành 
giả ây thấy răng thức là hiểu biết, và cái hiểu biết đó 
biến khắp vạn pháp, nhân đó mà nhận định răng, tất 
cả cây cỏ trong mười phương đều là loài hữu tình, 
không khác gì con người; cây cỏ làm người, người 
chết rồi lại làm cây cỏ, cái hiểu biết ở cùng khắp, 
không phân biệt hữu tình vô tình; và hành giả cho đó 
là kiến giải thù thăng của mình, cho nên rơi vào kiến 
chấp “#oài vô tri có tri giác”, trở thành bạn bè với 
các ngoại đạo Bà Tra, Tiền Ni ( chấp cho tất cả đêu 
có giác tri), mê muội tánh bồ đề, bỏ mất tri kiến 
Phật. Đó là loại ma chướng thứ tư, chấp cái tâm biết 
khắp, thành cái quả hư vọng, trái xa với tánh viên 
thông, phản ngược với con đường niết bàn, sinh lạc 
vào hạng người tri kiến điên đảo. 

Lại nữa, này À Nan! Hành giả kia suy cứu cùng 
tột, cho đến khi hành âm diệt hết. Sự sinh diệt đã 
diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của cảnh 
giới tịch diệt. Nếu ở trong chỗ viên dung, sáu căn 


180 


dùng thay thê cho nhau một cách tùy tâm thuận ý, 
rôi căn cứ nơi chỗ viên dung này mà cho răng tất cả 
vạn pháp đều do bốn đại biên hóa phát sinh. Từ đó 
hành giả tham cầu ánh sáng của hỏa đại, ưa tánh 
trong sạch của thủy đại, thích tánh châu lưu của 
phong đại, chiêm nghiệm những sự việc do địa đại 
thành tựu. Mỗi mỗi đêu tôn sùng phụng sự, rồi cho 
cả bốn đại kia là nguyên nhân căn bản phát sinh tạo 
tác, chấp cho đó là tánh thường trụ, hành giả ấy bèn 
TƠI VàO kiến chấp “cái không thể sinh cho là có thể 
sinh ra tất cả”: trở thành bạn bè với nhóm ngoại đạo 
họ Ca Diếp và các Bà-la-môn (đem hết thân tâm thờ 
lửa, thờ nước để câu thoát l¡ sinh #ử), mê muội tánh 
bồ đề, bỏ mất tri kiến Phật. Đó là loại ma chướng 
thứ năm, chấp trước sùng phụng, mê tâm theo vật, 
mong cái nhân hư vọng, cầu cái quả giả dối, trái xa 
với tánh viên thông, phản ngược với con đường niết 
bàn, sinh lạc vào hạng người điên đảo về lí lẽ sinh 
hóa của vạn pháp. 

Lại nữa, này À Nan! Hành giả kia suy cứu cùng 
tột, cho đến khi hành ấm diệt hết. Sự sinh diệt đã 
diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của cảnh 
giới tịch diệt. Nêu ở trong chỗ viên minh mà chấp 
lây cái trống rỗng làm nơi cứu cánh, phủ nhận sự 
biến hóa của vạn vật, lây cái vĩnh viễn đoạn diệt 


lồi 


làm chỗ quay về nương tựa, và cho đó là cái thây thù 
thăng của mình, hành giả ấy liên rơi vào kiến chấp 
“không phải chỗ quay về cho là chỗ quay về”: trở 
thành bạn bè với bọn chấp không trong cõi trời Vô- 
tưởng, mê muội tánh bồ đề, bỏ mất tri kiến Phật. Đó 
là loại ma chướng thứ sáu, chìm trong tâm hư vô, 
thành tựu cái quả trồng rỗng, trái xa với tánh viên 
thông, phản ngược với con đường niết bàn, sinh lạc 
vào dòng øiông đoạn diệt. 

Lại nữa, này A Nan! Hành giả kia suy cứu cùng 
tột, cho đến khi hành âm diệt hết, trở về nguồn cội 
của /hc. Sự sinh diệt đã diệt, nhưng chưa viên mãn 
chỗ tinh diệu của cảnh giới tịch diệt. Nếu ở nơi tánh 
viên mãn thường trụ, hành giả kia muốn củng cô 
thân mình thường trụ như tánh ấy — tức được trường 
sinh bất tử, và cho đó là kiến giải thù thăng của mình 
thì rơi vào kiến chấp “fham trước cái không thể 
tham trước”, trở thành bạn bè với những tiên nhân 
như A Tư Đà (ham cẩu trường thọ), mê muội tánh 
bô để, bỏ mất tri kiến Phật. Đó là loại ma chướng 
thứ bảy, chấp thức âm là căn nguyên của mạng sông, 
lập cái nhân viên thường đê củng cô sắc thân huyễn 
vọng, hướng đến quả báo trần lao lâu dài, trái xa với 
tánh viên thông, phản ngược với con đường niết bàn, 


182 


sinh lạc vào dòng giống vọng câu kéo dài mạng 
sông. 

Lại nữa, này A Nan! Hành giả kia suy cứu cùng 
tột, cho đến khi hành âm diệt hết, trở về nguồn cội 
của /hc. Sự sinh diệt đã diệt, nhưng chưa viên mãn 
chỗ tỉnh diệu của cảnh giới tịch diệt. Quán xét thây 
thức ấm là căn nguyên thọ mạng, các loài cùng dung 
thông nhau, bèn muôn ở lại chôn trần lao, — vì sợ 
thức âm tiêu mất thì thân mạng không chỗ nương 
tựa. Bây giờ hành giả bèn ngôi cung hoa sen, hóa ra 
nhiêu thứ bảy báu và nhiều mĩ nữ, buông lung tâm ý, 
và cho như thê là đúng, cho nên rơi vào kiến chấp 
“lấy cái không chân thường cho là chân thường”: 
trở thành bạn bè với thiên ma ở cõi trời Tha Hóa Tự 
Tại, mê muội tánh bô đẻ, bỏ mắt tri kiến Phật. Đó là 
loại ma chướng thứ tám, phát ra cái nhân tà tưởng, 
thành cái quả trần lao lẫy lừng, trái xa với tánh viên 
thông, phản ngược với con đường niết bàn, sinh lạc 
vào dòng øiông thiên ma. 

Lại nữa, này A Nan! Hành giả kia suy cứu cùng 
tột, cho đến khi hành âm diệt hết, trở về nguồn cội 
của /hức. Sự sinh diệt đã diệt, nhưng chưa viên mãn 
chỗ tinh diệu của cảnh giới tịch diệt. Ở trong chỗ 
nguôn gốc rỗng sáng của sinh mạng mà phân tích 
biện biệt cái tinh diệu, cái thô lậu, để quyết đoán cái 


183 


chân thật, cái hư ngụy. Ở trong vòng nhân quả thù 
đáp nhau thì chỉ cầu sự cảm ứng, trái với đạo nhất 
thừa thanh tịnh, nghĩa là: hành giả thấy khô đế, đoạn 
tập đề, chứng diệt đề, tu đạo đề; và khi đạt được quả 
tịch diệt liền cho đó là kết quả thù thăng rốt ráo, bèn 
an hưởng cái vui niết bàn, không câu tiễn tới thêm 
nữa; cho nên rơi vào hàng “định tánh Thanh-văn ”, 
trở thành bạn bè với nhóm tì kheo Vô Văn (đẩy tánh 
tăng thượng mạn), mê muội tánh bộ đề, bỏ mất tri 
kiến Phật. Đó là loại ma chướng thứ chín, viên mãn 
đôi cái thô lậu thành tinh diệu, cầu cái tâm cảm ứng, 
thành tựu cái quả thú hướng tịch diệt, trái xa với 
tánh viên thông, phản ngược với con đường niết bàn, 
sinh lạc vào hạng người vĩnh viễn bị ràng buộc ở cõi 
không. 

Lại nữa, này À Nan! Hành giả kia suy cứu cùng 
tột, cho đến khi hành âm diệt hết, trở về nguồn CỘI 
của /hc. Sự sinh diệt đã diệt, nhưng chưa viên mãn 
chỗ tinh diệu của cảnh giới tịch diệt. Nếu ở nơi tánh 
viên dunø, thanh tịnh, sáng suốt, mà phát tâm suy 
cứu, chứng ngộ cảnh giới thâm diệu, rôi lấy cảnh 
giới chứng ngộ ây cho là niết bàn rốt ráo, không câu 
tiên tới thêm nữa. Do tâm thắng giải đó mà hành giả 
rơi vào hạng “định tánh Bích-chỉ”. trở thành bạn bè 
với hàng Duyên-giác và Độc-giác (không hồi tâm 


184 


hướng lên Đại thừa), mê muội tánh bồ đề, bỏ mất tri 
kiến Phật. Đó là loại ma chướng thứ mười, lây tâm 
giác tri viên mãn làm nhân, thành tựu quả trạm minh 
Độc-giác, Duyên-giác, trái xa với tánh viên thông, 
phản ngược với con đường niết bàn, sinh lạc vào 
hạng người chứng ngộ viên minh Độc-giác, Duyên- 
giác, nhưng không hóa giải được cái cố chấp vào 
cảnh giới viên minh đó. 

Này A Nan! Mười cảnh giới thiền định như thê, 
người tu hành bỗng ở giữa chừng thành cuông điên, 
vì đã nương theo những kiến giải điên cuông mà 
không tự biết; ở trong chỗ chưa đầy đủ mà cho là 
cứu cánh. Đó là do thức âm (vọng niệm) và tâm 
dụng công (chánh miệm) giao tranh nhau; và vì vọng 
niệm thắng nên sinh ra như thể. Chúng sinh mê 
muội, chăng tự suy xét kĩ càng, khi gặp các cảnh 
giới như thế hiện ra trước mắt, liền dùng cái tâm ái 
chấp sai lâm từng tích tập từ bao đời trước mà chấp 
thủ, cho đó là chỗ quay về rốt ráo, an tâm dừng nghỉ 
nơi các cảnh giới đó; hoặc tự bảo răng, quả vị mình 
đã chứng là đây đủ, là Vô thượng Bỏ đề, thành đại 
vọng ngữ. Như vậy, tám hạng người trước thì lạc 
vào tà ma ngoại đạo, khi nghiệp báo chiêu cảm hết 
rôi, tất đọa vào địa ngục Vô-gián; còn hai hạng 


185 


Thanh-văn và Duyên-giác ở sau thì không thể nào 
tiễn lên được nữa. 

Quí thây để tâm giữ gìn chánh đạo của Như Lai, 
thì sau khi Như Lai diệt độ, hãy đem pháp môn này 
truyền dạy trong đời mạt pháp, khiến khắp chúng 
sinh hiểu rõ nghĩa lí này, không để cho các loại ma 
tà kiễn từ chính tâm mình xuất hiện, rồi tự tạo các 
tội nghiệt trầm trọng; hộ trì cho người tu hành dứt 
tuyệt tà duyên, khiến cho thân tâm họ được nhập tri 
kiến Phật, từ đó thăng tiến đến thành tựu quả Phật, 
không bị lạc vào đường tà. 

Chư Phật nhiều như vi trần, trong hằng sa kiếp 
quá khứ, đều nhờ pháp môn này mà khai mở tâm trí, 
chứng đạo Vô thượng. 

Khi thức ấm hết sạch rồi, thì ngay hiện tiên, sáu 
căn của hành giả dùng thay thê nhau một cách dung 
thông. Từ chỗ sáu căn dùng thay thế lẫn nhau ây, 
hành giả nhập vào địa vị Càn-tuệ kim-cang của Bô- 
tát đạo, ở trong đó, cái tâm tinh diệu sáng soi biến 
khắp phát khởi thần thông biến hóa; như viên ngọc 
lưu li trong suốt, trong đó có chứa mặt trăng báu. Cứ 
thế mà tiến lên, trải qua các địa vị từ Thập-tín, Thập- 
trụ  Thập-hạnh, Thập-hồihướng, Tứ-gia-hạnh, 
Thập-địa Bồ-tát, cho đến Đắng-giác viên minh, nhập 


186 


vào biến Diệu-trang-nghiêm của Phật, viên mãn đạo 
quả Bồ Đề, về đến chỗ cứu cánh “vô sở đặc”. 

Đó là những ma sự vi tế mà chư Phật Thế Tôn 
troneg quá khứ đã quán sát, phân tích, và thấy rõ 
trong lúc tu đại định. Khi cảnh ma hiện ra, nêu hành 
giả nhận biết rõ ràng thì tâm cầu nhiễm liên tây trừ, 
không bị lạc vào tà kiến. Âm ma đã bị tiêu diệt thì 
thiên ma cũng tự tan nát, đại lực qui thần kinh hỗn 
chạy trốn, các loại yêu tinh tiêu quỉ không còn dám 
ra mặt, hành giả tiến thắng đến quả Bộ Đề, không sì 
thiểu sót: dù là hàng NhỊ-thừa căn tánh thập kém, 
cũng tinh tân tiến tới, tâm không còn mê muội đối 
với đạo quả cứu cánh Niết Bàn. 

Nếu ở đời mạt pháp, chúng sinh ngu độn, chưa 
biết rõ những cảnh tượng sai khác trong thiền định, 
cũng chưa biết những ma sự Phật đã dạy, mà lại ưa 
thích tu tam muội, thì sợ rằng họ sẽ lạc vào đường 
tà. Nếu thế thì quí thầy phải một lòng khuyên bảo 
họ, hãy trì tụng thần chú Phật Đảnh Đà La Ni của 
Như Lai. Nếu chưa trì tụng được, hãy viết thần chú 
ây nơi thiền đường, hoặc đeo trên người, thì tất cả tà 
ma đều không đụng chạm được. Quí thây hãy kính 
vâng lời dạy bảo cuỗi cùng về đường tu tiến rốt ráo 
của mười phương Như Lai. 


187 


Đại đức A Nan nghe lời Phật dạy bảo, ghi nhớ 
không sót, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ kính 
vâng: rồi ở trước đại chúng, lại bạch Phật rằng: 

— Như lời đức Thê Tôn dạy, thì trong tướng năm 
âm là năm thứ vọng tưởng mà chúng sinh cho là tâm 
tưởng căn bản. Chúng con ngày thường chưa được 
đức Thê Tôn khai thị tỉ mỉ như thế. Lại nữa, năm ẫm 
ây là tiêu trừ một lân, hay theo thứ lớp mà diệt dân? 
Và năm lớp như thê, tới đâu là giới hạn? Cúi xin đức 
Thế Tôn phát lòng đại từ, khiến cho tâm và mắt của 
đại chúng hôm nay được trong sáng, để làm đạo 
nhãn tương lai cho tất cả chúng sinh trong đời mạt 
pháp. 

Đức Phật bảo đại đức A Nan: 

— Tâm thuần chân luôn tịch chiếu, tánh bản giác 
thường viên tịnh. Tâm tánh ây không hê mang dâu 
vết của sinh tử, cũng không có bóng dáng của trân 
cầu; mà sinh tử, trân câu, cho đến cả hư không, đều 
do vọng tưởng sinh khởi. Tánh bản giác vôn thuần 
chân, nhiệm mâu, trong sáng, nhưng do một niệm 
vọng động mà phát sinh các khí thế gian; như chàng 
Diễn Nhã Đạt Đa, mê lú quên mất cái đầu của mình, 
lại nhận cái đầu trong sương là thật có. Vọng vốn 
không có nguyên nhân. Khi còn ở trong vọng tưởng 
thì cho vạn pháp là do nhân duyên sinh; và những 


188 


người không biết lí nhân duyên thì lại cho là tự 
nhiên có. Thật ra, tánh hư không còn do huyễn hóa 
phát sinh, thì dù là nhân duyên hay tự nhiên cũng chỉ 
là những so đo chấp trước từ vọng tâm của chúng 
sinh mà thôi. 

Này A Nan! Nếu biết vọng tưởng có chỗ khởi 
sinh, thì có thê nói nhân duyên của vọng tưởng; nếu 
vọng tưởng vốn không có chỗ khởi sinh, thì cái nhân 
duyên của hư vọng vốn cũng không hè có; huống chi 
những người không biết lí nhân duyên mà suy ra cái 
tánh tự nhiên, thì lại càng sai lầm! Vì vậy mà Như 
Lai nói rõ cho thây biết răng, cái nhân căn bản của 
năm âm đồng là vọng tưởng. 

Thân thể của thây, trước tiên nhân vọng tưởng ái 
dục của cha mẹ mà sinh ra. Vả lại, nêu tâm thức 
trung âm của thầy không có niệm tưởng yêu ghét đối 
với cha mẹ thì không thể đến hòa hợp với niệm 
tưởng của cha mẹ để gá thành bào thai. Như trước 
đây Như Lai đã nói: Tâm tưởng nghĩ đến vị chua thì 
trong miệng nước miếng chảy ra; tâm tưởng tượng 
đứng trên vách núi cao thì lòng bàn chân cảm thấy 
chê rợn. Nhưng vách núi cao thì không có, vật chua 
thì không thấy: nếu thân thê của thây chăng cùng 
loại với hư vọng, thì tại sao khi nghe nói tới “chua” 
thì nước miếng trong miệng liên chảy ra? Cho nên 


189 


phải biết, sắc thân hiện tại của thầy chính là loại 
vọng tưởng thứ nhất, gọi là vọng tưởng kiên có. 

Ngay nơi tâm tưởng tượng đứng trên vách núi 
cao, như vừa mới nói, có thể khiến thân thầy thật sự 
cảm thấy ghê rợn. Do tâm tưởng làm nhân mà thọ 
âm phát sinh, làm giao động sắc thân. Hiện thời ở 
nơi thây, hai thứ cảm thọ: thuận ý thì vui, nghịch ý 
thì khổ, xô đây tâm thầy giong ruối không ngừng. 
Đó là loại vọng tưởng thứ hai, gọi là vọnø tưởng hư 
mình. 

Do những niệm tưởng sai khiến sắc thân thây, 
nếu sắc thân không phải cùng loại với niệm tưởng, 
thì vì cớ gì mà thân thầy theo chịu sự sai khiến của 
niệm tưởng mà nhận lây các thứ hình tượng, rỗi sinh 
tâm chấp nhận những hình tượng phù hợp với niệm 
tưởng? Lúc thức là tâm tưởng, lúc ngủ là chiêm bao. 
Thế là niệm tưởng của thầy luôn luôn lay động vọng 
tình; đó là loại vọng tưởng thứ ba, gọi là vọng fzởng 
dung thông. 

Hành ấm biến hóa không ngừng, niệm niệm âm 
thâm dời đôi. Móng tay dài dân, tóc mọc ra, khí lực 
hao mòn, da mặt nhăn nheo, tất cả đêu biên đối ngày 
đêm mà không hề hay biết. A Nan! Nếu sự trạng ây 
không phải là thây thì tại sao thân thể thầy lại biến 
đối? Mà sự trạng ây nêu quả thật là thầy thì tại sao 


190 


thây không hay biết? Vậy thì các hành trôi chảy nơi 
thây, niệm niệm không dừng, đó là loại vọng tưởng 
thứ tư, gọi là vọng tưởng u ẩn. 

Lại nữa, cái thức thê tinh thuần, chiều suốt, trong 
lặng, không chao động ở nơi thây, cho đó là tánh 
chân thường ư? Sự thật thì nơi thân thây nó chăng 
qua chỉ là những sự thây, nghe, hay, biết mà thôi. 
Nếu nó quả là tánh tinh thuần chân thật, thì lẽ ra nó 
không huân tập dung chứa những sự nhiễm ô hư 
vọng. Vậy mà tại sao trong năm xưa thầy từng thấy 
một vật lạ, trải qua nhiều năm không hề nhớ đến, 
hôm nay tình cờ thấy vật lạ ấy, thây liền nhớ lại rõ 
ràng, không sai lộn tí nào? Thê mới biết, trong thức 
tánh tinh thuân, trong lặng, không chao động đó, 
niệm niệm không ngừng nhận sự huân tập, không 
thể lường tính hết được. Này A Nan! Thây nên biết, 
cái thức tánh trong lặng đó không phải chân thật; 
như dòng nước chảy xiết mà trông như đứng yên, ây 
là vì chảy nhanh mà không thấy chứ chăng phải là 
không chảy. Nếu nguồn cội của nó không phải là 
vọng tưởng thì nó đâu có để cho vọng tưởng huân 
tập! Nếu sáu căn của thây chưa dùng thay cho nhau 
dung thông tự tại, thì cái nguôn cội vọng tưởng vi tế 
ây không bao giờ tiêu diệt được. Vì vậy, cái tập khí 
quán xuyến điều khiến những sự thấy nghe hay biết 


19] 


của thầy hiện nay, là loại vọng tưởng thứ năm, đó là 
vọng tưởng điên đảo, tình vị fÊ nhiệm, huyền hóa 
rồng không, ân trong tánh trong lặng chiếu suốt của 
thây. 

A Nan! Năm âm đó do năm thứ vọng tưởng như 
thế tạo thành. Nay thầy muốn biết giới hạn sâu cạn 
của năm âm đó, thì sắc với không là biên giới của 
Sặc âm; chạm với lìa là biên giới của Thọ âm; nhớ 
với guên là biên giới của Tưởng âm; điệr với sinh là 
biên giới của Hành ấm; /rong lặng nhập hợp với 
trong lặng là biên giới của Thức âm. 

Căn nguyên của năm ấm ấy trùng điệp sinh khởi. 
Sinh thì nhân Thức ấm mà có; điệi thì từ Sắc âm mà 
trừ. Luận về / thì là đôn ngộ, nhân cái ngộ đó mà tất 
cả vọng tưởng đều tiêu liền; luận về sự thì không thể 
tiêu trừ ngay, mà phải tuân tự theo thứ lớp. 

Như Lai đã khai thị cho thầy về những cái gút 
của chiếc khăn, có chỗ nào không rõ mà thây. phải 
hỏi lại? Thây hãy đem cái tâm thông suốt về căn 
nguyên của vọng tưởng đó mà truyền dạy cho đời 
sau, khiến cho những người tu hành trong đời mạt 
pháp biết rõ sự hư vọng mà tự sinh nhàm chán, và 
biết có niết bàn mà không mê luyến ba cối. 

A Nan! Giả sử có người đem các thứ trân bảo đây 
ăp hư không, cùng khắp mười phương, dâng lên 


192 


cúng dường chư Phật nhiều như vi trần, mà tâm 
không lúc nào xao lãng: thầy nghĩ thê nào, do nhân 
duyên cúng dường chư Phật như thế, người ây được 
phước báo nhiều chăng? 

Đại đức A Nan bạch Phật: 

— Hư không vô tận, trần bảo vô biên. Ngày xưa 
có người cúng dường Phật chỉ bảy đồng tiền, mà sau 
khi bỏ thân còn được phước báo làm bậc Chuyển 
Luân Vươngøss); huông chỉ hiện tiền nguời kia đem 
vô lượng trân bảo cúng dường chư Phật biến khắp 
mười phương hư không, thì dù suy nghĩ cho đến hết 
kiếp cũng không thể thấu được, vì phước báo ấy 
không có bờ bến! 

Phật bảo đại đức A Nan: 

— Lời nói của chư Phật không hư vọng. G1ả sử có 
người tạo đủ các tội, như bỗn tội căn bản cực 
nặng29), mười tội cực ác¿24o), trong giây lát phải đọa 
địa ngục Vô-gián liên tục từ phương này sang 
phương khác trải khắp mười phương; nhưng nêu 
người đó ở trong một niệm, có thể đem pháp môn 
này khai thị cho người chưa tu học trong đời mạt 
pháp, thì những tội chướng nặng nê kia, ngay trong 
niệm ấy liên được tiêu trừ, biến cái nhân thọ khô địa 
ngục trở thành cái nhân sinh về cõi an lạc. Phước 
báo của người này có được, so với người cúng 


193 


dường trân bảo trên kia, còn lớn hơn gấp trăm, ngàn, 
vạn, ức lần; dù có tính toán hay thí dụ thế nào cũng 
không thể nói hết được. A Nan! Nếu có chúng sinh 
được tụng kinh này, được trì chú này, thì phước báo 
của chúng sinh ấy, dù Như Lai có tuyên dương đến 
trọn kiếp cũng không nói hết được. 

Hãy y theo lời dạy của Như Lai mà tu hành thì 
không còn sợ bị ma chướng, mà sẽ tiễn thăng đến 
thành tựu viên mãn đạo quả Vô Thượng Bồ Đè. 

Phật nói kinh này xong, các hàng tì-kheo, tì- 
kheo-ni, cư-sĩ nam, cư-sĩ nữ, tất cả trời, người và a- 
tu-la trong thế gian, cùng các hàng Bỏ-tát, Nhị-thừa, 
thánh tiên, đồng tử từ các phương khác đến, và các 
vị đại lực qui thần mới phát tâm hộ trì Phật pháp, tất 
cả đều rất vui mừng, lễ Phật rồi lui ra. 


194 


CHÚ THÍCH 


(161) Bồ Tát Quán Thế Âm: tức là Bồ Tát Quán Tự Tại: tiếng Phạn là 
Avalokitesvara, dịch âm ra Hán ngữ là A Phược Lô Chỉ Đê Thấp Phạt 
La. Với tâm đại bi, ngài dùng tính nghe viên thông để nghe tiếng kêu 
cứu của chúng sinh đau khổ mà thị hiện cứu độ, cho nên gọi là Quán 
Thế Âm. Ngài có phát 12 lời nguyện lớn trong việc độ sinh, như: Tôi 
nguyện có mặt thường xuyên tại biển khơi và một lòng thương nghĩ đến 
chúng sinh đang ấau khổ, không có một trở ngại nào ngăn cẩn tôi được; 
Tôi nguyện có mặt ở mọi nơi và mọi hoàn cảnh đen tối trong thế giới 
khổ đau, tức khắc tìm đến chỗ nào có tiếng kêu cứu để giúp đỡ; Tôi 
nguyện chèo con thuyên Phật pháp dạo cùng khắp vùng biển khổ đau để 
cứu độ chúng sinh, cho đến khi kẻ đau khổ cuối cùng được an lạc, giải 
thoát; v.v... Trong Kinh Đại Bi có ghi lời Phật dạy răng: “Bồ Tát Quán 
Thế Âm vốn đã thành Phật từ kiếp xa xưa, có danh hiệu là Chánh Pháp 
Minh Như Lai, nhưng vì lòng đại bị, muốn thành tựu đạo nghiệp cho tất 
cả chúng sinh, muốn cho chúng sinh được an vui, ngài đã thị hiện làm 
thân Bồ-tát...” Trong Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Đắc Đại Thế Bô Tát 
Thọ Kí có nói: Trong vô lượng kiếp sau, đức Phật A Di Đà sẽ nhập niễt 
bàn. Sau đó, đức Bỏ Tát Quán Thế Âm sẽ thành Phật, hiệu là Phổ 
Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai, thay thế Phật A Di Đà nhiếp hóa 
chúng sinh. Quán Thế Âm là một vị Bô-tát lớn, cùng với Bồ Tát Đại Thế 
Chí, là hai vị hầu cận và trợ thủ đắc lực nhất của đức Phật A Di Đà trong 
VIỆC tiếp dẫn chúng sinh về cõi Cực-lạc. Bởi vậy, tông Tịnh Độ đã tôn 
xưng đức Phật A Di Đà và hai vị Bồ Tát Quán Âm, Thế Chí là “Tây 
Phương Tam Thánh” 


(162) Hữu-học: Đối lại với bậc Vô-học là bậc Hữu-học. Đệ tử Phật, tuy 
đã hiểu biết Phật pháp, nhưng phiền não chưa trừ, cho nên còn phải gắng 
công tu học các pháp giới, định, tuệ, v.v... để đoạn trừ phiền não, chứng 
quả lậu tận. Vì còn có pháp môn đề tu học và còn phải nỗ lực tu học, cho 
nên gọi là “bu học”. Các hành giả chứng nhập bốn hướng bốn quả của 
Thanh-văn thừa đều đã là thánh nhân, nhưng ở bốn hướng và ba quả đầu 
vẫn còn là bậc Hữu-học; chỉ có quả A-la-hán mới là bậc Vô-học. Theo 


195 


kinh Trung A Hàm, bậc Hữu-học có mười tám hạng: 7) Hạng Tùy-tín- 
hành: chỉ cho các hành giả độn căn ở bậc Kiến-đạo của thừa Thanh-văn. 
Quí vị này nương vào người khác để được nghe giáo pháp của Phật, nhờ 
đó mà sinh lòng tin; do có lòng tin mà tu hành. 2) Hạng Tùy-pháp-hành: 
chỉ cho các hành giả lợi căn ở bậc Kiến-đạo của thừa Thanh-văn. Qui vị 
này tự mình phát huy trí tuệ, xem kinh giáo, suy nghĩ chín chắn, rồi y 
theo nghĩa lí mà tu hành. 3) Hạng Tín-giải: “Tín giải” nghĩa là nhờ vào 
lòng tin thù thắng mà có được trí hiểu biết thù thắng. Đây là các hành 
giả độn căn ở bậc Kiến-đạo, sau khi viên mãn Tùy-tín-hành thì bước lên 
bậc Tu-đạo, gọi là “Tín-giải”. 4) Hạng Kiến-chí: cũng gọi là “Kiến- 
đáo”, nghĩa là do trí tuệ thù thắng mà chứng đạt chân lí. Đây là các hành 
giả lợi căn ở bậc Kiến-đạo, sau khi viên mãn Tùy-pháp-hành thì bước 
lên bậc Tu-đạo, gọi là “Kiến-chí”. 5) Hạng Gia-gia: Ở quả vị Nhất-lai 
(Tư-đà-hàm), khi hành giả chưa chứng quả thì gọi là “Nhất-lai-hướng” 
(đang hướng đến quả Nhất-lai). Hành giả ở giai đoạn Nhất-lai-hướng 
này, vì chỉ mới đoạn trừ được ba hay bốn phẩm tư hoặc đầu (của chín 
phẩm) của Dục giới, nên còn phải sinh đi sinh lại nhiều lần từ cõi người 
lên cõi trời, và từ cõi trời xuống cõi người, để tu tập cho đến khi chứng 
quả Vô-sinh (A-la-hán). Bởi vậy, các hành giả này được gọi là “g1a-g1a” 

(có nghĩa là từ nhà này sang nhà khác — tức là từ nhà người lên nhà trời, 
và từ nhà trời xuống nhà người). 6) Hạng Nhắt- -gián: Hành giả đã chứng 
đặc quả Nhất-lai, tiếp tục tu tập để đoạn trừ nốt ba phẩm tư hoặc cuối 
cùng của Dục giới để chứng đạt quả Bất-hoàn (A-na-hàm); khi đang tu 
tập thì gọi là “Bắt-hoàn-hướng” (đang hướng đến quả Bất- hoàn). Trong 
giai đoạn này, khi hành giả đã đoạn trừ được bảy hay tám phẩm tư hoặc 
(trong chín phẩm), thì còn một hay hai phẩm nữa phải đoạn trừ. Đề hoàn 
tất viên mãn giai đoạn này, hành giả phải thọ sinh trở lại trong một cõi 
trời Dục giới đề tu tập, cho nên gọi là “Nhất-gián”. (Chữ “gián” nghĩa là 
gián cách; tức là phải cách một đời mới chứng quả.) 7) Hạng Thân- 
chứng: Khi chứng đắc quả Bắt-hoàn, hành giả nhập vào diệt tận định mà 
thân chứng được pháp lạc tịch tịnh giống như niết bàn. ở) Hạng Dự-lưu- 
hướng: Hành giả đã vượt khỏi địa vị phầm phu, tiến vào bậc Kiến-đạo, 
đang tu tập đề tiến đến chứng quả Dự-lưu (Tu-đà-hoàn). 9) Hạng Dự- 
lưu-quá: Hành giả đã chứng quả Dự-lưu — cũng gọi là “Sơ-quả”. 70) 
Hạng Nhắt-lai-hướng: Hành giả đã chứng quả Dự-lưu, đang tu tập để 


196 


hướng đến quả Nhất-lai. 77) Hạng Nhất-lai-quả: Hành giả đã chứng đắc 
quả Nhất-lai. 12) Hạng Bát-hoàn-hướng: Hành giả đã chứng quả Nhất- 
lai, đang tu tập để tiến đến quả Bắt-hoàn. 73) Hạng Bár-hoàn-quả: Hành 
giả đã chứng đắc quả Bắt-hoàn. 74) Hạng Trung-bát: “Trung” là chỉ cho 
thân “trung hữu”, hay “trung ấm”; “bát” tức là nhập niết bàn. Hành giả 
đã chứng quả Bắt- hoàn, khi viên tịch ở cõi Dục liền sinh lên cõi Sắc; tại 
đây, thân trung hữu của hành giả liền nhập niết bàn, cho nên gọi là 
“Trung-bát”. 15) Hạng Sinh-bát: Hành giả đã chứng quả Bất-hoàn và 
sinh lên cõi Sắc, sau đó không lầu thì phát khởi thánh đạo, đoạn trừ các 
hoặc của cõi Vô-sắc mà nhập niết bàn, gọi là “Sinh-bát”. 1ó) Hạng Hữu- 
hành-bái: Hành giả đã chứng quả Bắt-hoàn và sinh lên cõi Sắc, rồi phải 
trải qua một thời gian dài gắng công tu tập thêm, mới nhập niết bàn, gọi 
là “Hữu-hành-bát”. 17) Hạng Vô-hành-bái: Hành giả đã chứng quả Bất- 
hoàn và sinh lên cõi Sắc, nhưng không gắng công tu tập thêm, lần lữa 
trải qua thời gian rồi nhập niết bàn, gọi là “Vô-hành-bát”. 78) Hạng 
Thượng-lưu-bát: Hành giả đã chứng quả Bắt-hoàn và sinh lên cõi Sắc; 
trước tiên sinh vào cõi trời Sơ-thiền, sau đó dần dần sinh lên các cõi trời 
cao hơn của cõi Sắc, cuối cùng, đến cõi Sắc-cứu-cánh (hoặc Hữu-đỉnh) 
thì nhập niết bàn, gọi là “Thượng-lưu-bát”. 


(163) Độc-giác: Tiếng Phạn “Bích-chi-ca Phật-đà”, gọi giản lược là 
“Bích-chi Phát”, cựu dịch là Duyên-giác, tân dịch là Đóc-giác. Nhưng 
theo giáo nghĩa tông Thiên Thai thì Duyên-giác và Độc-giác có chỗ khác 
nhau: 

- Một loại hành giả nghe Phật dạy nguyên lí mười hai nhân duyên, tu 
theo đó mà giác ngộ, chứng quả Bích-chi Phật, gọi là “DUYÊN-GIÁC”. 

- Một loại hành giả khác, sinh vào thời không có Phật cho nên không 
có cách nào được nghe pháp, nhưng nhờ có sức tu học từ đời trước, ở 
trong cảnh diễn biến sinh diệt của vạn pháp mà có thể thấy rõ tính chất 
vô thường của thế gian, nhân đó mà diệt trừ được tâm thức vô minh; 
hoặc giả họ ở trong chốn núi rừng, trông thấy cảnh hoa rơi lá rụng, rồi 
do một niệm tương ưng với trí tuệ mà màn vô minh bỗng chốc bị phá 
tan, chứng quả Bích-chi Phật; cả hai trường hợp này đều gọi là “ĐỘC- 
GIÁC”. (Xem thêm chú thích số 7 ở trước.) 


197 


(164) Mười hai nhân duyên (thập nhị nhân duyên): 12 nhân duyên là 
mười hai điều kiện tương liên, là đạo lí căn bản của đạo Phật dùng đề 
giải thích cái “b/ ẩn” của hiện tượng sinh tử luân hồi, tức là sự hiện hữu 
của chúng sinh -mà trực tiếp là con người. Mười hai điều kiện ấy gồm 
có: 

1. Vô mình: là trạng thái vô ý thức, mù quáng, mê lầm, không sáng 
suốt, không nhận chân được thực tướng của vạn pháp, không thấy TỐ 
được tự tính của chính mình, do đó mà dẫn tới những hành động u tối, 
sai lầm. 

2. Hành: là tác động vô thức của ý chí sinh tồn theo hướng vô minh 
đã thúc đầy tạo nghiệp. Nó là khát vọng, muốn sống một cách mù quáng. 
Tất cả những tư tưởng (ý), lời nói (khẩu) và việc làm (thân) thiện hay 
bất thiện đều nằm trong hành. 

3. Thức: Tất cả nghiệp nhân đã tạo ra đều được huân tập vào nghiệp 
chủng thức (hay nghiệp thức, tức là a-lại-da thức). Thức này đi đầu thai 
và bắt đầu một sinh mạng mới. Lúc bà mẹ thụ thai, chính đó là lúc 
nghiệp thức kết hợp với tĩnh huyết của cha mẹ mà làm nên bào thai. Như 
vậy, thức chính là yếu tổ nối tiếp giữa kiếp quá khứ và kiếp hiện tại, và 
là giai đoạn đầu tiên của đời sông hiện tại. 

4. Danh sắc: Do nghiệp thức phát động mà phát hiện ra các hiện 
tượng f¡ính thân (danh) và vật chất (sắc) của bản thân con người. Đây là 
giai đoạn thứ hai của đời sống hiện tại. Bản thân con người là một “hợp 
thể ngũ uẩn ”, trong đó, bỗn uẫn (họ, tưởng, hành, thức chỉ có tên gọi mà 
không có hình chất, không thê thấy, nghe, ngửi, nễm và chạm xúc được, 
nên gọi là đanh; còn uấn sốc tức là phần sinh lí của bản thân, do bốn 
nguyên tố (6 đại: địa, thủy, hỏa, phong) cấu thành, có hình chất, màu 
sắc, mùi, vỊ, có thê thấy, nghe, ngửi, nêm, chạm xúc được, nên gọi là 
sắc. Trong giây phút. đầu tiên khi bà mẹ thụ thai — tức là lúc z0ghiệp thức 
kết hợp với tỉnh huyết của cha mẹ, thì đœnh chính là nghiệp thức, và sắc 
chính là ứinh huyết. Vậy, nêu hành và thức là hai yêu tố thuộc về hai 
kiếp quá khứ (hành) và hiện fạ¡ (thức) của một chúng sinh, thì /hức và 
danh sắc, trái lại, được xuất hiện cùng lúc trong kiếp hiện tại của chúng 
sinh đó. 

5. Lục nhập: sáu giác quan (lục căn: nhãn, nhĩ, tỊ, thiệt, thân, ý) dần 
dần hiện rõ theo sự phát triển của bào thai, từ chỗ thật giản dị lúc mới 


198 


được tượng hình, trở thành vô cùng phức tạp khi con người đã trưởng 
thành toàn diện. Chúng hoạt động một cách hoàn toàn tự nhiên, mẫu 
nhiệm, như một guồng máy tinh diệu. Mỗi giác quan đều có những hoạt 
động và đối tượng riêng biệt. Sáu giác quan là sáu chỗ để cho sáu đối 
tượng (lc trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) phản ảnh vào, gọi 
chung là “?c nháp ”. 

6. Xúc: Sự tiếp xúc giữa các giác quan và đối tượng của chúng, như 
mắt thấy cảnh vật, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi v.v... 

7. Thọ: Cảm giác gây nên do sự tiếp xúc giữa các giác quan và đối 
tượng. Có loại cảm giác dễ chịu, vui sướng, hạnh phúc, gọi là “ic fhọ”; 
có loại cảm giác khó chịu, buồn phiền, khổ đau, gọi là “khổ thọ”; có loại 
cảm giác trung tính, không khó chịu cũng không dễ chịu, gọi là “xả 
thọ ”. 

8. Ái: “Ái” hay “đ¡ đục ” là sự ham muốn, khao khát, luyến ái. Do có 
cảm giác mà sinh ra đi. Đối trước dục vọng trần cảnh (øgñ đc), con 
người sinh tâm /„yến ái. Nếu nói cho chính xác hơn, “¿” chính là sự 
luyến ái đối với sự sống. Vì vậy, cái gì làm cho ta vui thích thì ta khao 
khát, muốn có cho bằng được; còn cái gì làm cho ta buôn khổ thì ta chỉ 
muốn tránh xa, hay hủy diệt nó đi; đó là động cơ chính yếu thúc đây 
thân, miệng, ý tạo nghiệp. 

9. Thủ: Khi đã luyến ái thì cố bám giữ lây đối tượng; hay nói rõ hơn, 
vì luyễn ái sự sống cho nên phải bám giữ lây sự sông -và từ đó mà phát 
sinh ra những tư tưởng sai lầm là có “TÔI và những gì THUỘC VỀ 
TÔI”. Mục đích của mọi hành động trong ba lĩnh vực ý, fhân và miệng, 
dù là thiện hay bắt thiện, cũng đều để bảo vệ và củng có cho cái “TÔI và 
những gì THUỘC VỀ TÔI” ấy. 

10. Hữu: Vì đam mê và cố bám giữ lấy đối tượng cho nên phải 
vướng mắc vào nghiệp báo do sự sống của chính mình tạo ra. “W#Zu” 
nghĩa là có -có những nghiệp nhân (thiện hay bất thiện) đã tạo ra ở kiếp 
nảy, và dĩ nhiên, có những nghiệp quả (vui sướng hay khổ đau, cũng tức 
là những cảnh giới của các loài chúng sinh khác nhau) sẽ thọ nhận ở 
kiếp sau. 

11. Sinh: Nghiệp đã tạo (hữu) ấy lại được huân tập vào chủng tử thức 
(a-lai-da), và chính là dẫn lực đưa tới việc ra đời của sinh mạng mới. 

12. Lão tử: Khi đã có sinh ra thì tất nhiên lại phải có già và chết. 


199 


12 nhân duyên, như vừa thấy, đã trình bày một chuỗi nhân quả kéo 
dài suốt qua ba đời: quá khứ, hiện tại, và vị lai. Do vô mình và hành 
nghiệp ở từ quá khứ cho nên đã có đời sống hiện tại. Cuộc sống hiện tại 
có fhức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, và những nhân duyên này cũng 
chính lại là vô minh, làm cho ái, fhứ lại tiếp tục tạo nghiệp -tức là hữu. 
Chính sức mạnh của hữu (nghiệp) đã tạo ra trong cuộc sông hiện tại ấy 
sẽ là nguyên nhân đưa đến một đời sống mới (sinh và lão tử) ở đời vị 
lai. Cứ thế, quá khứ làm nguyên nhân cho hiện tại, hiện tại làm nguyên 
nhân cho vị lai; hiện tại lại trở thành quá khứ, vị lai lại trở thành hiện tại 
để rồi lại đưa đến một vị lai khác..., vòng luân hồi tiếp diễn không 
ngừng. 

12 nhân duyên chính là nội dung của giáo lí “Duyên Khởi”, giáo lí 
căn bản nhất của Phật giáo. ÄW⁄#ười hai nhân duyên là mười hai điều kiện 
cùng nương nhau mà hiện hữu, cùng nối kết mật thiết với nhau, cùng là 
nhân và là quả của nhau, để tạo thành vòng sinh tử luân hồi. Vòng (hay 
bánh xe) luân hồi là một vòng tròn không có khởi điểm. Ä⁄ười hai nhân 
duyên là mười hai cái khoen của vòng tròn đó, mà không có cái khoen 
nào là khoen bắt đầu. Bất cứ một nhân duyên nào trong số ấy cũng 
không thể có một bản chất và sự hiện hữu riêng biệt và độc lập. Vô minh 
chăng hạn, không phải chỉ là điều kiện sinh ra hành, mà nó còn có mặt 
trong hành cũng như trong rất cả các điều kiện khác. Lại nữa, vô minh 
chỉ là một điều kiện như mười một điều kiện còn lại; tuy nó được đặt ở 
khoen đầu tiên, nhưng đó chỉ là theo thói quen thông thường, chứ không 
phải vì nó là nguyên nhân đầu tiên để sinh ra các điều kiện khác. Lí do 
dễ hiểu, vì đã là nguyên nhân đầu tiên rồi = nó không còn là một nhân 
duyên nữa. - Hai ý niệm “+hân duyên” và “nguyên nhân đầu tiên” 
hoàn toàn chống trái nhau. Phật giáo lông bao giờ chấp nhận có một 
nguyên nhân đầu tiên. Ta chỉ có thể tạm cho rằng, vô mỉnh là điều kiện 
bao trùm đôi với các điều kiện khác, vì chính thực, có vô minh mới có 
sinh tử luân hồi, nếu diệt được nó thì sinh tử luân hồi cũng không còn. 
Hơn nữa, các nhân duyên khác như ?c nháp, xúc, thọ, ái, thú v.V... cũng 
chính là vô minh, và cũng chính là chất liệu để tạo ra vòng sinh tử luân 
hồi; nếu một trong các nhân duyên ấy bị diệt thì cái vòng luân hồi tức 
khắc đứt tung. Cũng vậy, a-lại-đa (tức là thức) chính là bản thê của vạn 
hữu, nhưng không vì thế mà bảo nó là nguyên nhân đầu tiên để từ đó 


200 


sinh ra những cái khác; bởi vì, a-lại-da là bản thể của vạn hữu ở trạng 
thái vô mình ô nhiễm, nễu nó đã là nguyên nhân đầu tiên thì sẽ chăng 
bao giờ có trí tuệ, và do đó, chẳng bao giờ có thê có chân như; kì thực, 
chân như (hay đại viên cảnh trí) và a-lại-da thức chỉ là hai trạng thái 
(thanh tịnh và ô nhiễm, hay mê và ngộ) của bản thân vạn pháp. Cho nên, 
dù là chán như, dù là thức, hay là gì gì đi nữa, thì cũng không có cái gì 
gọi là nguyên nhân đầu tiên, không có gì hiện hữu độc lập, mà tất cả đều 
là nhân duyên của nhau, nương vào nhau mà sinh thành, tỒn tại và hủy 
diệt. 


(165) Duyên-giác. (Xem chú thích số 7 và số 163 ở trước. ) 


(166) Tứ Đề không: Các hành giả Thanh-văn thừa ở địa vị Kiến-đạo, 
dùng trí tuệ vô lậu đoạn diệt hệt kiên hoặc vê Tứ Đê trong ba cõi, gọi là 
thê hội được “7 Đề không ”, chứng quả Tu-đà-hoàn. 


(167) Địa vị Tu-đạo: Đây là địa vị Tu-đạo trong tiến trình tu chứng của 
Thanh-văn thừa. Sau khi chứng quả Tu-đà-hoàn (Sơ-quả), hành giả tiếp 
tục tu tập để dứt trừ tư-hoặc trong ba cõi, lần lượt tiễn lên từ bậc Tư- 
đàm-hàm-hướng, Tư-đà-hàm-quả, A-na-hàm-hướng, A-na-hàm-quả, cho 
đến A-la-hán-hướng: đó là thời gian của địa vị Tu-đạo. Cuối cùng, khi 
chứng A-la-hán-quả, thì đó là địa vị Vô-học. 


(166) Trạch điệt vô vi: Dùng trí vô lậu dứt trừ hết sự trói buộc của tư 
hoặc ba cõi, đạt cảnh giới niết bàn giải thoát, gọi là “ạch điệt vô vi”. 
Tư hoặc được phân chia nhiều phần, từ thô trọng đến vi tế; cứ mỗi lần 
diệt được một phần tư hoặc thì chứng nhập được một phần vô vi, cho 
nên ở đây nói “chứng nhập từng phân trạch diệt vô vi”. 


(169) Thanh-văn: Các vị đệ từ Phật nghe thanh giáo của Phật dạy pháp 
Tứ Đê mà tỏ ngộ chân lí, dứt kiên tư hoặc trong ba cõi, chứng thánh quả 


A-la-hán và nhập niệt bàn. 


(170) Phạm Vương: tức Đại Phạm Thiên Vương, vua của cối trời Sơ- 
thiên, Săc-giới. Chư thiên ở các cối trời Săc-giới cũng được gọi chung là 


201 


Phạm Thiên. Chữ “phạm ” có nghĩa là thanh tịnh, trực tiếp chỉ cho đời 
sống đã dứt lìa hắn sự dâm dục (cả thân lẫn tâm). Chúng sinh ở cõi Dục 
tu hành “phạm hạnh”, dứt hắn ngũ dục, thân tâm thanh tịnh, đó là cái 
nhân để sinh lên các cõi trời Sắc-giới. Vì không còn đời sống ngũ dục, 
nên ở Sắc-giới không có “thai sinh”; chúng sinh sinh về đó hoàn toàn 
bằng “hóa sinh”, thân tướng trang nghiêm thanh tịnh, thoát khỏi mọi 
nhiễm ô của Dục-giới. 


(171) Thiên Chủ: tức là vị trời chúa tễ, ở đây là chỉ cho trời Đề Thích, 
thông lĩnh tât cả thiên chúng ở hai cõi trời thâp nhât của sáu cõi trời 
Dục-giới, là trời Đao-lợi và trời Tứ-vương. 


(172) Đề Thích: cũng gọi là Thích Đề Hoàn Nhân, là tên vị thiên chủ 
vừa nói ở chú thích số 171 trên, Trong sáu tầng trời cối Dục (lục Dục 
thiên), thì trời Tứ-vương là thấp nhất, nằm ở lưng chừng núi Tu-di; kế 
tiếp lên trên là trời Đao-lợi, năm ở đỉnh núi Tu-di. Vua trời Đề Thích 
ngự ở thành Thiện- kiến (trung tâm của cõi trời Đao-lợi), thống lãnh toàn 
thể thiên chúng không những ở cõi trời Đao-lợi, mà còn gồm cả thiên 
chúng ở cõi trời Tứ-vương. 


(173) Trời Tự Tại: tức chư thiên cõi trời Tha-hóa-tự-tại, là tầng trời cao 
nhât của Dục-giới, có phước báo thù thăng nhât trong sáu tâng trời Dục- 
gIỚI. 


(174) Trời Đạt Tự Tại: cũng gọi là trời Ma Hệ Thủ La, là vị trời được 
đạo Bà-la-môn tôn phụng là chúa tế của vạn vật, cư ngụ Ỡ CÕI trời tột 
đỉnh của Sắc-giới, hưởng phước báo thù thắng ở thế gian. Khi được sát 
nhập vào Phật giáo, vị trời này đã trở thành một vị ủng hộ Phật pháp có 
nhiều uy lực. 


(175) Thiên đại trớng quân: Đây là chỉ cho các vị đại tướng quân ở cối 
trời Tứ-vương, thông lãnh các bộ chúng, tuân du khắp các quôc độ thê 


gian đề cứu hộ. 


(176) Trời Tú-vương: (Xem lại chú thích số 69 ở trước.) 


202 


(177) Vua cõi người: Vua của loài người gồm có 5 bậc: 

1. Kim Luân vương, tức Chuyên-luân thánh vương, có đầy đủ 32 
tướng tốt (nhưng không sáng rỡ, mĩ diệu bằng thân Phật), phước báo chỉ 
dưới chư thiên, thống lãnh cả bốn châu thiên hạ (Bắc Câu-lư, Đông 
Thắng-thân, Nam Thiệm-bộ, Tây Ngưu-hóa), dùng mười điều lành để 
hóa trị loài người. Khi vị này lên ngôi vua, tự nhiên có bánh xe báu 
bằng vàng (kim luân bảo) từ trên không trung bay xuống trước mặt. 
Ông cỡi bánh xe vàng này và trở thành bậc lãnh đạo tối cao của loài 
người. Chuyên-luân thánh vương gồm có bốn bậc (Kim Luân vương, 
Ngân Luân vương, Đồng Luân vương và Thiết Luân vương), mà Kim 
Luân vương này là vị Luân vương tối cao. 

2. Ngân Luân vương, phước báo kém hơn Kim Luân vương, có 
bánh xe báu bằng bạc (ngân luân bảo), thống lãnh ba châu thiên hạ 
(Đông, Nam và Tây). 

3. Đồng Luân vương, phước báo kém hơn Ngân Luân vương, có 
bánh xe báu bằng đồng (đồng luân bảo), thống lãnh hai châu thiên hạ 
(Đông và Nam). 

4. Thiết Luân vương, phước báo kém hơn Đồng Luân vương, có 
bánh xe báu bằng sắt (thiết luân bảo), thống lãnh chỉ một châu thiên 
hạ, là châu Nam Thiệm-bộ. 

5. Túc Tản vương, tức các vị quốc vương cai frỊ các nước (hoặc 
lớn, hoặc nhỏ) trong mỗi châu (như châu Nam Thiệm-bộ chắng hạn), 
phước báo kém xa bốn vị Luân vương trên. Chữ “2c án” có nghĩa là 
rất nhiều, có khắp các nơi, như lúa rải trên mặt đất. 


(178) Trưởng giả: Ở Trung-quốc, người tuổi cao đức trọng thì được 
người tôn kính xưng là rưởng giả. Ở Việt-nam, từ này có hai ý nghĩa: - 
chỉ cho người tuổi cao đáng kính trong một vùng dân cư; -chỉ cho người 
giàu có mà kém hiểu biết, sống xa xỉ kiêu mạn, thích khỏe thân, không 
chịu khó. 

Danh xưng “trưởng giả” trong kinh điền, như ở đây chăng hạn, dùng 
để chỉ cho hạng trưởng giả ở Ân-độ thời cô. Theo đó, muốn được xưng 
là trưởng giả, hạng người này phải có đầy đủ mười đức: -quí tộc đại gia; 
-CÓ địa VỊ cao trong xã hội; -giàu có hơn người; -có uy lực lớn làm cho 


203 


mỌi người đều nề sợ; -có trí tuệ hơn người; -lớn tuổi; -hành vi trong 
sạch, tư cách mô phạm; -lễ nghĩa nghiêm túc; -trên thì được vua khen 
phục; -dưới thì được dân chúng qui ngưỡng. Vì có đầy đủ mười đức như 
vậy, cho nên các vị trưởng giả nhiều khi còn được kính trọng hơn cả các 
quan chức triều đình. 


(179) Cư sĩ: là người sông theo đạo lí; tuy mang thân thế tục nhưng biết 
nương theo giáo pháp để tu hành; tuy làm việc đời nhưng luôn lấy giáo 
pháp làm kim chỉ nam, để không bao giờ làm những việc phi pháp. Dù 
có hay không có địa vị, những người cư sĩ bao giờ cũng là những người 
có đức độ đáng tôn kính trong xã hội. 


(180) TẾ quan: là các cấp quan chức chính quyền từ trung ương đến các 
địa phương nhỏ bé, như thủ tướng, bộ trưởng, tỉnh trưởng, thôn trưởng 
v.V..., và các quan lại trực thuộc. 


(161) Bà la môn: là một trong bốn chủng tộc (cũng là bốn giai cấp dân 
chúng) trong xã hội Ẩn-độ thời cô, chuyên phụng thờ Đại Phạm Thiên, 
tu hạnh trong sạch. Các giáo sĩ Bảà-la-môn tự cho rằng, khi Phạm Thiên 
sinh ra loài người thì chủng tộc của họ đã được sinh ra từ miệng ngài. 
Chỉ có họ mới có thê tiếp xúc trực tiếp với thần linh, cho nên, chỉ có họ 
mới thông hiểu được các kinh Phệ Đà; và cũng chỉ có họ mới có quyền 
cúng tẾ, xướng tụng và giảng dạy các kinh điển ấy. Họ tự cho mình là 
giải cấp cao nhất trong bốn giai cấp. Để củng cố địa vị và áp chế các giai 
cấp khác, họ đã tạo ra bộ luật Mã Nỗ (Man). tự cho mình là giai câp 
trên hết và tôn quí nhất trong xã hội, phải nắm độc quyên về tôn giáo, tư 
tưởng, học thuật và giáo dục, bắt buộc ba giai cấp dưới phải tuân phục. 
Một cách cụ thể, họ tự ban cho mình 6 đặc quyền sau đây: -học tập kinh 
điền Phệ Đà; -giảng dạy kinh điển Phệ Đà; -tự cúng tế cho mình; -cúng 
tế cho người khác; -thọ nhận của cúng đường; và -bố thí cho người khác. 
Cuộc đời một người Bà-la-môn được chia làm bốn thời Kì, thời kì đầu 
tiên gọi là là “?hởi kì phạm hạnh ”: cậu bé Bà-la-môn lên 8 tuổi thì rời nhà, 
theo thầy học tập, ròng rã l2 năm, giữ giới bất dâm, học các kinh Phệ 
Đà và thực tập các lễ nghĩ tế tự. Thời kì thứ hai gọi là “(thời kỉ gia trú ”: 
cậu bé bây giờ đã 20 tuổi, trưởng thành, được thầy cho trở về nhà, sống 


204 


đời bình thường, Cưới vợ sinh con, làm ăn xây dựng sự nghiệp, thờ 
phượng tổ tiên. Kế tiếp là “?hởi kì lâm thê”: người Bà-la-môn này, khi 
đến tuổi già thì nhường hết gia sản cho các con, vào ở rừng tu khổ hạnh, 
chuyên tâm tư duy, tham dự các sinh hoạt tôn giáo. Sau hết là “2zởi kì 
lánh đời”: bỏ hết những gì dính mắc đến thế tục, mặc áo thô, xách bình 
nước, đi du hành đây đó. 


(IS2) Lập thân nội chính: Người phụ nữ giữ đúng vai trò của mình 
trong gia đình (như quán xuyên việc nhà, dạy dỗ con cái, hầu hạ cha mẹ, 
v.V...), gỌI là “nội chính ”: nêp sống cao sang nhưng vẫn chuyên cần, tuy 
giàu có mà vẫn cần kiệm, luôn luôn tu dưỡng các đức tính tốt của một 
người đàn bà (như kính nhường, điềm đạm, nhã nhặn, từ ái, v.v...), gọi là 
“lập thân”. Người phụ nữ làm được như vậy tức là “ íw sửa thân 
fâm ”; và đó cũng là nguồn gốc phát sinh bao an vui, hạnh phúc cho gia 
đình, gọi là “làm cho gia định yên ổn ”; và điều đó cũng liên quan mật 
thiết đến sự hưng thịnh, bình trị của quốc gia, gọi là “làm cho thiên hạ 
thái bình ”Ì 


(163) Hoàng hậu, phu nhân, mệnh phụ, đạt cô: Theo người Trung-hoa 
xưa, vợ của vua thiên tử gọi là “hoàng hậu”; vợ của vua các nước chư 
hầu, phiên thuộc, gọi là “phu nhân”. “Mệnh phụ” là tiếng dùng để chỉ 
cho các bà vợ của các quan, hoặc các bà trinh thục hiền đức trong dân 
chúng, được triều đình phong tước, ban thưởng. “Đại cô”: nguyên chữ 
- viết là “đại gia”, nhưng chữ “ø/z” ở đây phải đọc là “cô”. “Đại 

“là tiếng gọi dành cho người đàn bà tài đức kiêm toàn, được triệu vào 
XI làm thầy của hoàng hậu. 


(184) Không muốn nhiễm dục trân: Nguyên văn chữ Hán trong kinh 
văn viết là “bắt hoại nam căn ”, nghĩa là không hư hoại nam căn. Điều 
này muốn nói rằng, người đàn ông muốn tu phạm hạnh, chí quyết trọn 
đời không để cho nam căn bị ô nhiễm bởi hành động dâm dục; thuật ngữ 
gọi là “giữ gìn thiên chân ” (bảo thủ thiên chân), hay “đồng chân”, tức 
là chẳng những không lập gia đình, mà còn không phạm bất cứ một hành 
động dâm dục nào! Do đây mà có thuật ngữ liên hệ là “đồng chân xuất 


12 


gia. 


205 


(185) Đông nam: Liên (hà? với ý nghĩa từ “đồng chân” trong chú thích 
sô 184 trên, từ “đồng. nam” ở đây có nghĩa là người đàn ông suốt đời 
trong sạch, không nhiễm ái dục, không phạm bất cứ hành động dâm dục 
nào. Từ “đông £#” cũng có ý nghĩa như vậy. 


(186) Xử nữ: người nữ suốt đời không lập gia đình. 


(187) Đông nữ: Cũng như đồng nam, đồng nữ là người phụ nữ suốt đời 
trinh thục, không lập gia đình, không phạm bât cứ một hành động dâm 
dục nào. 


(188) Ra khỏi loài trời: Ở đây ý nói rằng: thiên chúng không muốn ỏ cõi 
trời nữa, mà muốn sinh xuống cõi người. Tại sao vậy? Vì răng, tuy loài 
trời hưởng phước báo hơn loài người, nhưng bởi đời sông quá sung 
sướng nên không chịu tu hành, đến khi hết phước báo thì lại phải tùy 
nghiệp cũ mà đọa lạc. Chỉ ở cõi người là có nhiều duyên thuận tiện để tu 
hành. Chư Phật đều xuất hiện ở cõi người để thành Phật và hóa độ khắp 
các loài chúng sinh; chư Bồ-tát, chư Thánh nhân trong ba thừa đều do 
thân người tu hành mà chứng quả. Vì vậy, chư thiên không muốn hưởng 
lạc, chỉ muốn tu hành để được giác ngộ giải thoát, thì không muốn ở cõi 
trời mà tự nguyện sinh vào cõi người. 


(189) Dược xoa: hay dạ xoa, là một loại qui có sức mạnh, tính bạo ác, đi 
rất nhanh; có loại đi trên mặt đất, có loại đi trên hư không, có loại bay 
trên không. Tuy tính bạo ác, nhưng khi có duyên lành được nghe pháp 
Phật thì tin tưởng sâu xa, phát tâm hộ trì Phật pháp, chí thành mong cầu 
giải thoát. 


(190) Càn thát bà: là những vị thân âm nhạc của trời Đề Thích. Họ 
không ăn thịt uống rượu, mà chỉ sông băng các mùi thơm. 


(191) A tu la: là loại thần có cung điện trên núi Tu-di, có phước của trời 
mà không có đức của trời, nên gọi là loài “phi thiên”. A tu la tính hay 
sân hận, nóng nảy, hay gây sự đánh nhau với trời Đê Thích. Đàn ông a 


206 


tu la thân hình xấu xí, nhưng đàn bà rất xinh đẹp. Đó là loại a tu la hóa 
sinh, thuộc về Thiên đạo. Lại có a tu la thai sinh thuộc vê Nhân đạo; a tu 
la noãn sinh thuộc về qui đạo; và a tu la thâp sinh thuộc về súc sinh đạo. 


(192) Khẩn na la: là những vị thần xướng ca của trời Đề Thích, có cung 
điện bằng bảy báu ở núi Tu-di, thân hình giống như loài người, đầu có 
một chiếc sừng, hình dung xấu xí nhưng tiếng xướng ca tuyệt điệu. 


(193) Ma hô la già: cũng gọi là ma hầu la già, là thần rắn lớn, hoặc gọi 
là rồng đất, thuộc loài bò sát. 


(194) Phi nhân: chỉ chung cho tất cả các loài địa ngục, ngạ qui, súc 
sinh. 


(195) La sáí: là loài ác ma trong thần thoại Ẩn-độ, xuất hiện rất sớm 
trong kinh Lê Câu Phệ Đà. Tương truyền, La sát nguyên là tên gọi chỉ 
cho dân bản xứ Ấn- độ từ thời cô đại. Sau khi giống dân Aryan từ miền 
Trung-Á tràn xuống chiếm lãnh thổ Ân-độ (khoảng 1.500 năm trước tây 
lịch kỉ nguyên) thì “74 sá/” biến thành một đại danh từ chỉ chung cho 
những người ác; rồi dần dần lại chuyên biến thành tên của loài ác qui. 
Qui la sát cũng là thân người, đàn ông thì da đen, tóc đỏ, mắt xanh, trông 
dễ sợ; đàn bà thì nhan sắc tuyệt đẹp. Nói chung, qui la sát có sức mê 
hoặc người rất mạnh, chuyên bắt người để ăn thịt uống máu. La sát có 
sức thần thông, có thể đi rất nhanh trên mặt đất, hoặc bay rất nhanh trên 
hư không. La sát cũng có loại làm cai ngục ở các địa ngục đề hành hạ tội 
nhân, có nhiều hình dạng khác nhau: hoặc đầu trâu tay người, hoặc đầu 
nai, đầu dê, đầu thỏ v.v... Đó là loài la sát có tánh hung ác của ma qui; 
nhưng trong kinh điển Phật giáo, la sát cũng biến chuyền thành những vị 
thiện thần thủ hộ Phật pháp. 

Pháp sư Viên Anh nói (ong sách Đại Phát Đảnh Thủ Lăng Nghiêm 
Kinh Giảng Nghĩa), dược xoa là qui nam, còn la sát là qui nữ; cả hai đều 
là quỉ ăn thịt người. 


(126) Cưu bàn trà: là loài quỉ chuyên hút tỉnh khí người, đi nhanh như 
gió, biên hóa nhiêu hình thù. 


207 


(197) Tì xá già: cũng là loài qui ăn thịt, uống máu, hút tinh khí của 
người. 


(198) Phú đơn na: là một loài ngạ qui, có thân hình giống như heo, rất 
hôi tanh. 


(129) Năm thứ tịnh nhục: Thịt các con vật mình không thấy chúng bị 
giêt; không nghe tiêng kêu khi chúng bị giêt; không nghĩ ngờ vì mình 
mà chúng bị giêt; chúng tự chêt; chúng bị chim thú ăn còn sót lại. 


(200) Mạng căn: Chúng sinh, do nghiệp đời trước dắt dẫn mà thọ nhận 
báo thân đời này. Báo thân â ây gồm hai phân sắc và tâm, nhờ có thức, hơi 
âm và hơi thở giữ gìn liên tục mà có được một đời sống trong khoảng 


> «é 


thời gian từ lúc thọ sinh cho đến lúc chết, gọi là “mạng căn `. 


(201) Đức Phật ăn cám ngựa: Năm thứ 12 sau ngày thành đạo, một vị 
thí chủ Bà-la-môn giàu có, vốn là thôn trưởng của thôn Tì-lan, tên A Kì 
Đạt, đã thính đức Phật cùng 500 vị tì kheo, về an cư tại thôn Tì-lan 
(thuộc nước Kiều-tát-la) để ông được cúng dường. Nhưng chỉ được sáu 
ngày thì ông bị ma vương mê hoặc, làm cho tâm bị mê muội, chỉ biết ở 
yên trong tư thất để hưởng dục lạc, không còn biết gì đến việc bên ngoài 
nữa; cả việc cúng dường an cư cũng hoàn toàn quên mất! Vừa lúc ấy thì 
khắp vùng gặp nạn đói trầm trọng, dân chúng thiếu ăn, quí vị tì kheo đi 
khất thực thường là không được gì, hoặc chỉ được rất ít, không đủ dùng. 
Lúc ấy có một người lái buôn ngựa, từ xứ khác đến dừng chân tạm trú 
tại ấp Tì-lan, mang theo một bây ngựa 500 con. Ông ta biết tình trạng 
đói khát của Phật và tăng đoàn, bèn phát tâm, hằng ngày chia bớt phần 
cám của ngựa để cúng dường. Nhờ đó mà Phật và chư tăng chịu qua 
được nạn đói ấy. Cuối mùa an cư, vị thôn trưởng Bà-la-môn kia, tâm trí 
sực tỉnh, biết được Phật và tăng đoàn đã bị đói khát trong ba tháng qua, 
ông hối hận vô cùng. Ông đến trước Phật và Chư Tăng thành khẩn sám 
hối, và tha thiết xin cúng dường một bữa trai tăng thật long trọng cuối 
cùng, trước khi Phật và Chư Tăng rời thôn ấp để lên đường du hóa. 


208 


(202) Ma ái kiến: Vì tham cầu lợi dưỡng, tự cho mình là tôn quí để 
được cúng dường, gọi là “z ¿i”; vọng khởi tà kiến, tự cho mình là 
thánh nhân để được kính trọng, gọi là “mư kiến ”. Hai loại ma này lúc 
nào cũng sóng đôi nhau có mặt để phá hoại người tu hành, nên gộp 


12 


chung gọi là “na ái kiên ””. 


(203) Cây đa-la: tức cây lá bối ở Ân-độ, lá rộng, dài, dùng để chép kinh 
sách (trong thời kì chưa có giấy). Cây này, nêu dùng dao chặt đứt thì 
chết hăn, không bao giờ sống trở lại. 


(204) Ma ha tát đát đa bát đát ra: là tên của thần chú Lăng Nghiêm. 
dịch ra Hán ngữ là “Đại bạch tán cái”, có nghĩa là cây lọng lớn tinh khiêt 
che khắp thê gian. 


(205) 108 biến chú Lăng Nghiêm: Ö đây không phải nói toàn bộ 5 hội 
chú Lăng Nghiêm, mà là chú Lăng Nghiêm chính thức, tức câu chú cuôi 
cùng “4n q na lệ...... hô hông đô lô ung phán ta bà ha. ” (gôm 34 chữ). 


(206) Trọng tội ngũ nghịch: là 5 tội nghịch, rất nặng nề, chỉ cần phạm 
một trong 5 tội này cũng đủ để đọa vào địa ngục vô-gián; đó là: giết cha, 
giết mẹ, giết A-la-hán, phá hoại sự hòa hợp của tăng chúng, và làm thân 
Phật chảy máu. 


(207) Trọng tội tứ-khí: Chư vị tì kheo nêu phạm bốn giới căn bản là sát, 
đạo, dâm, vọng (ihuật ngữ Phật học gọi là “bốn tội ba-la-di”) sẽ vĩnh 
viễn bị trục xuất khỏi tăng đoàn. Chữ Phạn “ba-la-đ7”, dịch ra Hán ngữ 
là “kh”, tức là bị loại bỏ. 


(206) Trọng tội bát-khí: Đây là tám tội trọng của tì kheo mi: sđí, đgo, 
dâm, vọng, xúc (chạm xúc với đàn ông với tâm bất chính), bá sự thành 
trọng (có 8 hành vi với đàn ông với tâm bất chính: cầm tay, kéo áo, cùng 
nhau vào chỗ kín đáo, nói cười chớt nhả, cùng đi, cùng đứng chuyện trò, 
cùng đứng tựa nhau, hẹn hò gặp mặt), phú (che dẫu trọng tội của vị tì 
kheo ni khác), fày (tùy thuận cung cấp vật thực và chuyện trò với vị tì 


209 


kheo đang bị tăng chúng nêu tội lỗi). Tám trọng tội này cũng thuộc về 
tội “ba-ia-đ7”, nêu phạm sẽ bị trục xuât vĩnh viên khỏi ni chúng. 


(209) 44 tâm: tức 10 Tín, 10 Trụ, 10 Hạnh, 10 Hồi-hướng, và 4 Gia- 
hạnh. 


(210) Chuyển-y: Đây là một thuật ngữ Phật học, chỉ cho quả vị tu chứng 
rốt ráo của chư Phật: Chuyên đổi phiền não thành Vô Thượng Bồ Để: 
chuyên đổi sinh tử thành Đại Niết Bàn. Cho nên, Bồ-đề và Niết-bàn là 
hai quả “chuyển-y” của chư Phật. Nghĩa của chữ “chuyển y” là thay đối 
(chuyển) tận gốc TẾ (}). 


(211) Mười thân: chỉ cho 10 thân của Phật và Bồ-tát; có nhiều loại, ở 
đây xImn nêu hai loại: 

1. Mười thân dung nhiếp các pháp ở thế gian, gồm có: Thanh-văn 
thân, Duyên-giác thân, Bồ-tát thân, Như-lai thân, Pháp thân, Trí thân, 
Hư-không thân, Nghiệp-báo thân, Chúng-sinh thân, Quốc-độ thân. 

2. Các đức Như Lai có đầy đủ mười thân: Bồ-đề thân, Nguyện thân, 
Hóa thân, Lực thân, Trang-nghiêm thân, Uy-thế thân, Ý-sinh thân, 
Phước thân, Pháp thân, Trí thân. 


(212) 12 tầng bậc vừa đơn vừa kép: Quá trình tu tập của một vị Bô-tát 
từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành Phật, trải qua 12 địa vị, trong đó, 
BiẾi) địa vị chỉ một tên một bậc, gọi là địa vị đơn (đơn vị), — như 7 địa 

- Càn-tuệ, Noãn, Đảnh, Nhân, Thế-đệ-nhất, Đăng-giác, Diệu-giác: 
n. địa vị một tên mà gồm nhiều bậc, gọi là địa vị kép (phức vị), — 
như 5 địa vị: Tín (10 bác), Trụ (10 bác), Hạnh (10 bác), Hỏi- hướng (10 
bác), Địa (10 bác). 


(213) Mười thí dụ: tức 10 đề mục quán tưởng: 
1. Quán tật cả nghiệp là như huyễn 
2. Quán tất cả pháp như bóng hơi nóng 
3. Quán tất cả thân như bóng trăng trong nước 
4. Quán diệu sắc như hoa đôm giữa hư không 
5. Quán diệu âm như tiếng vang trong hang động 


210 


6. Quán quốc độ của chư Phật như thành càn-thát-bà 

7. Quán Phật sự như mộng ảo 

8. Quán thân Phật như bóng ảnh 

9. Quán báo thân như hình tượng 

10. Quán pháp thân như huyễn hóa 
tất cả đều không thể nắm giữ, không thể bỏ đi, tại vì tất cả đều không 
vậy. 


(214) 55 địa vị: Đây là con đường tu tập của một vị Bồ-tát từ lúc khởi 
đầu phát tâm cho đến khi thành Phật -gọi là “ðồ đề lộ”, gồm có: 10 bậc 
Tín (Thập Tín), I0 bậc Trụ (Thập Trụ), 10 bậc Hạnh (Thập Hạnh), 10 
bậc Hồi-hướng (Thập Hồi- -hướng), 4 bậc Gia-hạnh (Tứ Gia-hạnh), 10 
bậc Địa (Thập ĐỊa), và bậc Đắng- giác. Sở dĩ không kế bậc Càn-tuệ và 
bậc Diệu-giác vào đây, là vì, theo pháp sư Viên Anh trong tác phẩm Đại 
Phát Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh Giảng Nghĩa, thì hành giả ở bậc 
Càn-tuệ mới phát khởi sơ tâm, chưa phát lòng tin chân thật, chưa thật 
sự bước vào lộ trình, nên không kể; còn bậc Diệu-giác thì tuệ giác đã 
đến mức cứu cánh, đã về hắn nhà, không còn đang đi trên đường nữa, 
nên cũng không kê. 

Mặt khác, theo cư sĩ Tăng Phụng Nghỉ (đời Minh, Trung-quốc) trong 
tác phẩm Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư 
Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh Tông Thông, thì bậc Càn-tuệ 
được kể vào 55 địa vị này, mà không kể bậc Đắng-giác, lí do là vì, bậc 
Đăng-giác, cũng giống như bậc Diệu-giác, cả hai bậc này đều đã là Giác, 
là Chân Bồ Đề, chứ không còn là “eon đường” nữa. 

Mặt khác nữa, một cách phổ thông, quá trình tu tập Bồ-tát hạnh được 
kê giản lược hơn, có 52 giai vỊ, gồm: 10 bậc Tín, 10 bậc Trụ, 10 bậc 
Hạnh, 10 bậc Hồi-hướng, 10 bậc Địa, bậc Đắng-giác, và bậc Diệu-giác. 


(215) Tư hoặc ba cõi: Những thứ phiền não tham, sân, si, mạn được gọi 
là “?-hoặc”. Ba cõi (Dục, Sắc và Vô-sắc) phân nhỏ ra thì có 9 địa 
(Dục-giới Ngũ-thú-tạp-cw địa, Sơ-thiển Li-sinh-hi-lạc địa, Nhị-thiểền 
Định-sinh-hi-lạc địa, Tam-thiên Li-hi-diệu-lạc địa, Tứ-thiển Xả-niệm- 
thanh-tịnh địa, Không-vô-biên-xứ địa, Thức-vô-biên-xứ địa, Vô-sỏ-hữu- 
xứ địa, và Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ địa); mỗi địa đều có 9 phẩm tư- 


21l 


hoặc, vậy cả ba cõi có tất cả là 81 phẩm tư-hoặc. Hành giả Thanh-văn 
thừa, khi đoạn trừ hết kiến-hoặc (gồm các thứ phiên não nghỉ, thân kiến, 
biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, và giới cắm thủ kiến) trong ba cõi thì 
chứng Sơ-quả Tu-đà-hoàn; tiếp đó, tu tập đoạn trừ 6 phẩm tư-hoặc đầu 
của cõi Dục, thì chứng được Nhị-quả Tư-đà-hàm; tiếp đến tu tập đoạn 
trừ 3 phẩm tư hoặc sau của cõi Dục, thì chứng Tam-quả A-na-hàm. Từ 
đây, vị thánh này sẽ không còn sinh trở lại cối Dục nữa, mà sẽ ở luôn cõi 
Sắc-giới để tiếp tục tu tập đoạn trừ sạch hết 72 phẩm tư hoặc của 8 địa 
còn lại (gồm trong hai cõi Sắc và Vô-sắc), thì chứng Tứ-quả A-la-hán. 


(216) Vua Lưu Lỉ: tức vua Tì Lưu Li, là vua nước Kiêu-tát-la vào thời 
đức Phật còn tại thế. Ông là con của vua Ba Tư Nặc, và là em khác mẹ 
của thái tử Kì Đà. Năm 79 tuổi, sau mùa an cư, đức Thế Tôn du hành về 
đến Vương quốc Sakya, tạm trú nơi một quận lỊ nhỏ để hành đạo. Lúc 
bấy giờ, vua Ba Tư Nặc (vua cùng tuổi với đức Thế Tôn) cũng đang du 
ngoạn ở một thị trần gần đó, biết tin, liền đến hầu Phật. Trong đoàn tùy 
tùng của nhà vua có cả hoàng tử Tì Lưu Li và viên tướng tống tư lệnh 
quân đội hoàng gia. Trước khi tiến vào căn nhà nhỏ, trong đó Phật đang 
ngự, nhà vua cởi thanh bảo kiếm cùng vương miện trao cho vị tướng 
lãnh, để tất cả đoàn tùy tùng ở ngoài, một mình nhà vua vào hầu Phật. 
Lợi dụng lúc nhà vua và đức Phật đàm đạo trong căn nhà, hoàng tử Tì 
Lưu L¡ đã cùng vị tướng lãnh dẫn cả đoàn tùy tùng trở về kinh đô Xá-vệ. 
giết thái tử Kì Đà và tự lên ngôi vua, trở thành quốc Vương của nước 
Kiểu-tát-la. Lúc vua Ba Tư Nặc bái biệt đức Phật đề trở lại chỗ cũ thì chỉ 
thấy còn có một người cung nữ già. Nhà vua biết việc chăng lành, bèn đi 
thắng về thành Vương-xá (nước Ma-kiệt-đà), và đã chết tại đây. 

Sau khi lên ngôi vua, Tì Lưu LI nhớ lại mối hận cũ với dòng họ 
Thích-ca, bèn cất quân sang đánh thành Ca-tì-la-vệ, muốn tiêu diệt cho 
hết những người thuộc dòng họ Thích-ca. Mối hận cũ đó là gì? Hai bộ 
luật Ngñ Phần và Tứ Phần đều thuật như sau: Trước kia vua Ba Tư Nặc 
có xin cưới một người con gái dòng họ Thích-ca làm phu nhân. Nhưng 
luật lệ của dòng họ này không cho trai gái lập hôn nhân với người khác 
họ. Vua Ma Ha Nam bèn đem con gái của một tì nữ trong cung, giả 
xưng là con gái dòng họ Thích-ca, gả cho vua Ba Tư Nặc, về sau đã sinh 
ra hoàng tử Tì Lưu Li. Tì Lưu Li vừa lớn lên (Kinh Tăng Nhất A Hàm 


À2 


nói là 8 tuổi), nhà vua cho sang thành Ca-tì-la-vệ đề theo học nghề bắn 
cung. Lúc bấy giờ, những người dòng họ Thích-ca vừa xây một tòa nhà 
lớn, nguyện rằng, trước hết phải cúng dường Phật và chúng tăng, sau đó 
họ mới sử dụng. Tì Lưu Li không biết điều đó, ngang nhiên dẫn đoàn tùy 
tùng vào tòa nhà ấy vui chơi. Những người dòng họ Thích bèn mắng: 
“Đứa con của tiện tì sao dám vô lễ! Đức Thế Tôn và chúng tăng chưa 
vào ngôi mà sao ngươi dám vào trước vui chơi!” Họ đuôi Tì Lưu Li đi, 
rồi phá bỏ tòa nhà đó để xây tòa nhà khác, sau đó mới thỉnh Phật và 
chúng tăng vào ngự. Tì Lưu Li giận lắm, bảo người tùy tùng: “Ngươi 
nhớ kĩ việc này. Sau khi ta làm vua, hãy nhắc lại cho ta!”. Rồi bỏ về 
nước. Bây giờ ông đã làm vua, liền cử binh sang tiêu diệt dòng họ 
Thích-ca để rửa hận. Tôn giả Mục Kiền Liên xin phép Phật hóa làm một 
cái lồng bằng sắt, trùm lên cả hoảng thành để bảo vệ họ Thích, nhưng 
đức Phật ngăn lại bảo: “Dù /hầy có thân lực lớn, nhưng đâu có thể cải 
được định nghiệp này!” 

Theo Kinh Tăng Nhất A Hàm. trong trận này, quân của vua Tì Lưu Li 
đã tàn sát đến chín ngàn chín trăm chín mươi vạn người dòng họ Thích, 
máu chảy thành sông. Sau trận tàn sát này, đức Phật đã bảo cho chư vị tì 
kheo biết trước, sau 7 ngày, vua Tì Lưu Li và tất cả đoàn quân đều sẽ bị 
tận diệt. Quả nhiên, 7 ngày sau đó, vua Tì Lưu L¡ đã dẫn cả binh lính 
cùng các thể nữ đến sông A-chỉ-la để vui chơi, tới nửa đêm, thỉnh lình 
nôi cơn gió dữ, nước sông dâng cao, cuốn trôi vua Tì Lưu Li cùng tất cả 
binh lính, thể nữ, không một a1 sống sót! 

Có thuyết nói rằng, sau khi giết sạch dân chúng dòng họ Thích trong 
thành Ca-tì-la-vệ, vua Tì Lưu Li lại muốn giết luôn đức Phật. Nhưng khi 
vừa thấy Phật thì tự nhiên ông kinh sợ vô cùng. Đức Phật bèn bảo cho 
ông biết, 7 ngày sau ông sẽ đọa địa ngục. Ông nghe thế lại càng kinh sợ, 
bèn suất lãnh quân đội lên thuyên ra biển để trốn nạn. Ông ở trên thuyền 
suốt 7 ngày; đến cuối ngày thứ 7, đang đêm tự nhiên lửa dữ phát cháy, 
đốt chìm thuyền, ông và mọi người đều chết hết. 


(217) Tì kheo Thiện Tỉnh: Theo kinh Đại Bát Niết Bàn thì tì kheo Thiện 
Tinh là con của thái tử Tất Đạt Đa. Pháp sư Viên Anh (ong sách Đại 
Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh Giảng Nghĩa) thì dẫn kinh A Hàm, 
nói rằng, Thiện Tình là con của hoàng tử đường đệ của Phật; hoặc có 


213 


chỗ nói, là con của vương tử Đề Bà Đạt Đa. Sau khi xuất gia, tì kheo 
Thiện Tinh đoạn trừ hết phiền não cõi Dục, chứng được Tứ-thiền. 
Nhưng rồi, vì thân cận với bạn ác mà sinh tà kiến, tiêu mất cảnh giới Tứ- 
thiền, trở thành s¡ ám, bác bỏ nhân quả nghiệp báo, cho rằng không có 
Phật, không có niết bàn. Ông theo hầu Phật nhưng thường nói xấu Phật, 
và làm nhiêu hành động chống lại Phật. Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn. 
đức Phật có kế một số tội lỗi điển hình của ông như thế, và gọi ông là 
hạng nhất-xiến-đề. Vì những tội lỗi nặng nề đó, ông đã bị đọa địa ngục 
ngay khi còn sinh tiền. Sự kiện ông bị đọa địa ngục này đã xảy ra tại 
sông Ni-liên, trước sự chứng kiến của đức Phật và Bồ Tát Ca Diếp. 

(218) A-fì: Tiếng Phạn là “2-7”, dịch ra Hán ngữ là “vó-gián ”, có nghĩa 
là không xen hở, không có kẽ hở. Đó là tên của loại địa ngục đau khổ 
cùng cực, nơi đọa lạc của những người tạo các tội cực ác, cực nặng. Chữ 
“yô-gián ” có 5 ý nghĩa như sau: 1) Đọa lạc tức thì (hú quá vô gián): 
Sau khi xả bỏ thân người thì đọa ngay xuống địa ngục này, không phải 
qua thân trung âm. 2) Chịu khổ không ngưng nghỉ ((họ khổ vô gián): 
Suốt trong thời gian ở địa ngục này, tội nhân chịu khổ liên tục, không 
giây phút nào có được niềm vui. 3) Thời gian không gián đoạn (kính 
thời vô gián): Chịu khô liên tục suốt trong một kiếp, không ngưng nghỉ 
một khoảnh khắc nào. 4) Mạng sống vô gián (mạng vô gián): Mạng 
sống kéo đài suốt một kiếp để liên tục chịu khổ, không giây phút nào 
gián đoạn. 5) Thân hình không bị xen kế (hình vô gián): Địa ngục này 
rộng dọc ngang tám vạn do tuần, thân hình một hay nhiều tội nhân cũng 
đều đầy khắp, không trống hở chỗ nào. Kinh Pháp Hoa nói: Người tạo 
tội vô gián, sau khi mạng chung, đọa ngay xuống địa ngục A-fì, chịu khổ 
đủ một kiếp; mãn kiếp đó rồi, lại sinh sang địa ngục A-f khác trong 
khắp mười phương thế giới, dần dà như thế cho đến vô số kiếp. 


(219) Tập nhân: Tập khí, tức những thói quen, chính là nguyên nhân tạo 
nghiệp. 


(220) Giao báo: Khi một căn (con mắt chăng hạn) tạo nghiệp, năm căn 


kia (tai, mũi, lưỡi, thân, ý) cũng góp phần tạo nghiệp, cho nên khi căn ấy 
chịu quả báo thì năm căn kia cũng g1ao hòa nhau cùng chịu quả báo. 


214 


(221) Trời Đao-lợi (Đao-lọt thiên): “Đao-lợi” là tiếng Phạn, dịch ra Hán 
ngữ là “tam-thập-tam”, nghĩa là “ba-mươi-ba”. Cõi trời này ở trên đỉnh 
núi Tu-di, cách xa cõi người 8 muôn 4 ngàn do tuần. Ở 4 hướng của cõi 
này, mỗi hướng đều có 8 cung trời, và l cung ở trung ương, cộng tất cả 
là 33 cung, cho nên cõi trời này có tên là “Ðzø-lơ¡”. VỊ thiên chủ của 
cõi này là trời Đề Thích (tức Thích Đề Hoàn Nhân), ngự ở cung trung 
ương. Một ngày đêm ở cõi trời này dài bằng 100 năm ở cõi người; thiên 
chúng sống lâu 1.000 tuổi (nh ra hơn 36 triệu năm ở cõi người). Thiên 
chúng nam nữ ở cõi nảy cũng sông đời vợ chồng giống như cõi người, 
nhưng nhẹ nhàng, tính khiết hơn nhiều. Em bé mới sinh ra đã lớn bằng 
em bé sáu tuổi ở nhân gian, y phục tự có đầy đủ. 


(222) Trời Tu-diệm-rma (Tu-diệm-ma thiên): Cũng gọi là Dạ-ma thiên, 
dịch ra Hán ngữ là Thiện-thời-phân, ở trên hư không, cách cõi người l6 
vạn do tuần. Đất đai cõi này như mây, thiên cung và thiên chúng tự có 
ánh sáng rực rỡ, ánh sáng trời trăng không chiếu tới, nên không có ngày 
đêm phân cách, chỉ căn cứ vào lúc hoa sen nở ra hay úp lại mà phân định 
ngày đêm. Một ngày đêm ở đây dài bằng 200 năm ở cõi người, thiên 
chúng sống lâu 2.000 tuổi. Mỗi giây mỗi phút đều thọ hưởng sự hoan lạc 
ngoài sức tưởng tượng của loài người. Ý niệm dâm dục chỉ khởi lên khi 
biết đúng lúc, và vợ chồng chỉ ôm nhau là âm dương thành tựu. Đến lúc 
sinh, người thiên nữ khởi niệm, liền có em bé hóa sinh nơi đầu gối, lớn 
bằng em bé ba, bốn tuổi ở nhân gian. 


(223) Trời Đâu-suất-đà (Đâu-suất-đà thiên): thường gọi tắt là Đâu- 
suất, dịch ra Hán ngữ là Tri-túc thiên, ở cách xa cõi người 32 vạn do 
tuần, đất đai như mây. Cõi trời này chia thành hai viện: Nội viện và 
Ngoại viện. Ngoại-viện do thiên vương San Đâu Suất Đà làm chủ, là nơi 
thiên chúng phàm phu cư trú, phần nhiều chỉ hưởng khoái lạc, ít tu tập. 
Nội-viện là nơi cư trú tu tẬp của các vị Bồ-tát, do đức Bồ Tát Di Lặc làm 
chủ, thuyết pháp hóa độ. Đức Di Lặc và chư vị Bỏ-tát thường ra khu 
Ngoại viện để giáo hóa thiên chúng phàm phu, ai căn cơ thuần thục, 
nghe pháp khai ngộ, thì được tiếp dẫn vào khu Nội-viện. Khu Nội-viện 
cực kì tinh vi, đến nỗi thiên chúng ở Ngoại-viện cũng không thể biết 


215 


được. Vì vậy, khi đến kiếp Hoại, đại tam tai phá hủy thế giới đến tận cõi 
trời Tam-thiền (ở Sắc-giới), mà khu Nội-viện của cõi trời Đâu-suất này 
vẫn không bị hủy hoại. Thọ mạng ở Đâu- suất Ngoại-viện là bốn ngàn 
tuổi (một ngày đêm dài bằng bốn trăm năm ở nhân gian). Chúng sinh ở 
đây, niệm dâm dục nhẹ nhàng, biết đủ, và nam nữ chỉ câm tay nhau là 
âm dương thành tựu. Em bé mới sinh đã lớn bằng em bé tám tuổi ở nhân 
ø1an. 


(224) Trời Lạc-biễn-hóa (Lạc-biễn-hóa thiên): cũng gọi là Hóa-tự-tại 
thiên, hay Hóa-lạc thiên, ở cách xa cõi người 64 vạn do tuần, đất đai như 
mây. Chúa của cõi này là thiên vương Thiện Hóa, thiên chúng tự hóa ra 
các trần cảnh để tự thọ lạc, thân tướng thường có ánh sáng. Niệm dâm 
dục ở đây càng nhẹ nhàng, và nam nữ chỉ mỉm cười với nhau là âm 
dương thành tựu; con cái hóa sinh từ đầu gối của cha hoặc mẹ, mới sinh 
ra đã lớn băng đứa trẻ mười hai tuổi ở nhân gian. Họ sống lâu tám ngàn 
tuổi (một ngày đêm dài bằng tám trăm năm ở nhân gian). 


(225) Trời Tha-hóa-tự-tại (Tha-hóa-tự-tại thiên): là tầng trời cao nhất 
trong 6 tầng trời cõi Dục (Lục Dục thiên), và cũng là cõi cao nhất của 
cõi Dục (Dục giới); ở cách xa cõi người 128 vạn do tuần, đất đai như 
mây. Thiên chúng ở tầng trời phía dưới là Hóa-lạc thiên, tự mình biến 
hóa ra năm trần cảnh để hưởng thụ; rồi thiên chúng ở tầng trời nảy lại 
lấy các trần cảnh kia để hưởng thụ một cách tự tại, như Luận Đại Trí Độ 
nói: Cõi này chiếm lấy sự biến hóa của người khác để làm vui cho mình, 
cho nên gọi là “Tha-hóa-fự-tại ”. Cõi trời này làm chủ của cả 6 cõi trời 
Dục giới. Đối với 5 cõi ở dưới thì thiên chúng ở cõi trời này sống lâu 
hơn, đoan chính hơn và sung sướng hơn rất nhiều. Dục niệm ở đây chỉ 
còn rất ít, thiên nam và thiên nữ chỉ nhìn nhau là âm dương thành tựu. 
Muốn có con thì khởi niệm, liền có thiên tử hóa sinh nơi đầu sối, lớn 
bằng đứa trẻ mười tuổi ở nhân gian. Họ sống đến 16.000 tuổi, mà một 
ngày đêm ở đó dài ước chừng băng 1.600 năm ở cõi người. Cõi trời này 
cũng có duyên với Phật pháp, chính đức Thế Tôn đã từng nói một hội 
Kinh Hoa Nghiêm và một hội Kính Bát Nhã ở cung trời này. Nhưng ở 
cõi trời này cũng có một cung điện vô cùng rộng lớn, đẹp đẽ, là chỗ ở 


216 


của ma vương, chuyên tâm phá hoại Phật pháp, mà Luận Đại Trí Đồ gọi 
đó là “Tha-hóa-tự-tại thiên tử ma” (là một trong 4 loại ma). 

Sáu cõi trời Tứ-vương, Đao-lợi, Dạ-ma, Đâu-suất, Hóa-lạc và Tha- 
hóa-tự-tại, được gọi chung là sáu cối trời Dục-giới (Lục Dục thiên). Hai 
cõi trời Tứ-vương và Đao-lợi đều tọa lạc trên núi Tu-di, còn thuộc cõi 


đại địa, nên gọi là “đa cư thiên ”: : bốn cõi trời còn lại đều tọa lạc trên hư 
không, cho nên được gọi là ˆ 'không cự thiên ”. 


(226) Trời So-thiền (So-thiền thiên), vì đã lìa bỏ những pháp bất thiện 
của cõi Dục, nên có được cái cảm thọ hỉ và lạc của người vừa được thoát 
li khỏi cối Dục ( sinh hỉ lạc); tuy nhiên, họ vẫn còn có hai tâm sở 
“#âm” (suy tưởng phân biệt ở mức độ thô thiển) và “?” (suy tưởng 
phân biệt ở mức độ vi tế) hoạt động, cho nên còn cần phải đoạn diệt. 
Chúng sinh ở cõi này, vì không còn ăn uống giống như ở nhân gian, cho 
nên trong sáu thức, chỉ có bốn thức nhãn, nhĩ, thân và ý hoạt động, 
không có tị thức và thiệt thức. Tầng trời này chia làm 3 cõi, từ thấp lên 
cao có: l) Cõi trời Phạm-chúng (Phạm-chúng thiên), tức là dân chúng 
của Phạm thiên, sống thọ 20 tiểu kiếp; 2) Cõi trời Phạm-phụ (Phạm-phụ 
thiên), tức là quan lại phụ tá cho Phạm thiên, sống thọ 40 tiều kiếp; 3) 
Cõi trời Đại-phạm (Đại-phạm thiên), tức là các vị Phạm thiên, sống thọ 
60 tiểu kiếp. 


(227) Trời Nhị-thiền (Nhị-tiền thiên), ở cao hơn tầng trời Sơ-thiền. 
Tại đây, hai tâm sở “tâm ” và “từ” đã đoạn diệt, tâm thanh tịnh, cảm thọ 
hỉ lạc có được là do từ công phu thiền định của tự thân mà sinh ra (định 
sinh hỉ lạc). Chúng sinh ở cõi này, năm thức trước đều không hoạt động, 
chỉ còn có ý thức hiện khởi mà thôi. Tầng trời này chia làm 3 cõi, từ 
thấp lên cao có: 1) Cõi trời Thiểu-quang (Thiểu-quang thiên), tức là ánh 
sáng hãy còn yếu ớt, thọ 2 đại kiếp; 2) Cõi trời Vô-lượng-quang (Vô- 
lượng-quang thiên), tức là do định lực thâm sau hơn mà ánh sáng thân 
tâm chiếu soi rộng rãi, suốt khắp mười phương của một tiêu thiên thế 
giới, thọ 4 đại kiếp; 3) Cõi trời Quang-âm (Quang-âm thiên), tức dùng 
ánh sáng thanh tịnh vi diệu của mình làm âm thanh (chứ không dùng 
ngôn ngữ) để giáo hóa thiên chúng, thọ 8 đại kiếp. 


217 


(228) Trời Tam-thiền (Tam-thiễn thiên), xả bỏ hết các cảm thọ hỉ lạc 
của cõi Nhị-thiền, thường trú trong cảnh giới không khổ không vui 
(hành xả), dùng chánh niệm và chánh kiến tiếp tục tu tập mà có được 
niềm vui vi diệu (1 hỉ điệu lạc). Chúng sinh ở cõi này cũng chỉ có ý thức 
hoạt động. Tầng trời này chia làm 3 cõi, từ thấp lên cao có: 1) Cõi trời 
Thiểu-tịnh (Thiểu-tịnh thiên), tức là mới điều phục được ý thức, bước 
đầu nhập vào cảnh vui tịch tịnh, thọ 16 đại kiếp; 2) Cõi trời Vô-lượng- 
tịnh (Vô-lượng-tịnh thiên), tức cảnh giới tịnh lạc rộng như hư không, 
không có hạn lượng, thọ 32 đại kiếp; 

3) Cõi trời Biến-tịnh (Biến-tịnh thiên), tức niềm tịnh lạc hữu lậu tới đây 
là cùng cực, tất cả mọi nơi tiếp xúc đến đều trở thành tịnh lạc, thọ 64 đại 
kiệp. 


(229) Trời Tú-thiền (Tú-thiền thiên) xả bỏ niềm vui vi diệu (diệu lạc) 
của Tam-thiền, gọi là “xi điệu lạc”; chỉ nghĩ nhớ đến công đức tu 
dưỡng, gọi là “ziệm thanh tịnh” (gồm chung lại gọi là “xả niệm thanh 
í¡mh ”). Chúng sinh ở cõi này chỉ có ý thức hoạt động, thường trú trong 
cảnh giới không khổ không vui (xả thọ). Tầng trời này chia làm 4 cõi, từ 
thấp lên cao có: 1) Cõi trời Phúc-sinh (Phúc-sinh thiên), tức niệm khổ 
vui đều xả bỏ, tịnh phúc phát sinh, thọ 125 đại kiếp; 2) Cõi trời Phúc-ái 
(Phúc-ái thiên), tức phước báo vô biên, rất đáng được ưa thích trong 
vòng thế gian, thọ 250 đại kiếp; 3) Trời Quảng-quả (Quảng-quả thiên), 
tức là quả báo của phước đức vô cùng rộng lớn, thọ 500 đại kiếp; 4) Cõi 
trời Vô-tưởng (Vô-tưởng thiên), tức hoàn toàn sống trong định buông 
xả, không còn tư tưởng, thọ 500 đại kiếp. Ngoài ra, cũng thuộc tầng trời 
Tứ-thiền này, cao hơn hai cõi trời Quảng-quả và Vô-tưởng, còn có 5 cõi 
trời Tịnh-cư, là trú xứ của các vị A-na-hàm (xem chú thích số 230 tiếp 
theo sau). 


(230) Trời Bắt-hoàn (Bất-hoàn thiên): cũng gọi là trời TịỊnh-cư, tức là 
trú xứ của các vị A-na-hàm (quả thứ ba trong bốn quả Thanh-văn), cũng 
thuộc tầng trời Tứ-thiền, cao hơn hai cõi trời Quảng-quả và Vô-tưởng. 
Các vị A-na-hàm đã đoạn trừ hết mọi lậu hoặc của cõi Dục, nên không 
còn sinh lại cõi Dục nữa, mà an lập ở cõi Tịnh-cư này đề tu hành tiếp tục 
cho đến khi chứng quả A-la-hán. Ở đây có 5 cõi trời (gọi là Ngũ Bắt- 


215 


hoàn thiên, hay Ngũ Tịnh-cư thiên), từ thấp lên cao có: 1) Cõi trời Vô- 
phiền (Vô-phiền thiên), thọ 1.000 đại kiếp; 2) Cõi trời Vô-nhiệt (Vô- 
nhiệt thiên), thọ 2.000 đại kiếp; 3) Cõi trời Thiện-kiến (Thiện-kiến 
thiên), thọ 4.000 đại kiếp; 4) Cõi trời Thiện-hiện (Thiện-hiện thiên), thọ 
8.000 đại kiếp; 5) Cõi trời Sắc-cứu-cánh (Sắc-cứu-cánh thiên), cực đỉnh 
của cõi Sắc, thọ 16.000 đại kiếp. 


(231) Ba hoặc (tam hoặc): “Hoặc ” nghĩa là mê lầm, là một tên gọi khác 
của phiền não, cũng gọi là cấu, kết, "hay lậu. Hoặc có 3 loại: 

1) Kiến tư hoặc: Thấy biết sai lầm gọi là ˆ 'kiến hoặc ”, như thân kiến, 
biên kiến, tà kiến v.v... Đối trước mọi sự vật ở thế gian, do tâm tham, 
sân, si v.v... mà khởi lên các vọng tình, gọi là “ hoặc”. Trừ hết kiến fr 
hoặc này thì giải thoát ba cõi, hàng Thanh-văn, Duyên-giác coI đó là 
niết-bàn. Hàng Bồ-tát cũng đoạn trừ hết nhưng không coi đó là niết-bàn, 
mà còn tiễn xa hơn nữa. Vì cả ba thừa cùng tu tập đoạn trừ, nên kiến tư 
hoặc được gọi là “hông hoặc”. 

2) Trần sa hoặc: là các chướng ngại của hàng Bồ-tát trong việc giáo 
hóa độ sinh, nên cũng được gọi là “hóa đạo chướng ”. Bồ-tát giáo hóa 
độ sinh tất phải tính thông vô lượng pháp môn, nhiều như cát bụi. 
Nhưng Bồ-tát trí tuệ còn yếu kém, phải trải qua kiếp số lâu dài mới học 
tập thông đạt vô lượng pháp môn, công việc hóa độ mới được tự tại vô 
ngại; đó là “ẩn sa hoặc”. Loại hoặc này chỉ riêng có ở hàng Bồ-tát, 
nên được gọi là “biệt hoặc ”. 

3) Vô mỉnh hoặc: là loại hoặc ngăn che lí thực tướng của trung đạo, 
cho nên cũng gọi là “chướng trung đạo hoặc ”. Loại hoặc này là căn bản 
vô minh, vô cùng thâm sâu vi tế, chỉ có Bồ-tát ở bậc Đắng-giác mới đoạn 
trừ, đoạn xong thì tiễn lên bậc Diệu-giác, thành Phật. Đầy cũng là loại 
“biệt hoặc ”. 

Trong các kinh luận, khi nói đến “5z hoặc” là chỉ cho 3 loại hoặc 
trên đây, tức kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc. Riêng ở đoạn 
kinh này, vì đức Phật chỉ dạy, nhân mạnh về 3 nghiệp sát, đạo, dâm, nên 
ừ “5ø hoặc” ở đây có thể hiểu là ba ác nghiệp sát, đạo, dâm; vì mê 
lầm không biết rõ sát đạo dâm chính là gốc rễ của luân hồi, nên gọi là 
“hoặc”. 


219 


(232) Ý-sinh-thân: cũng gọi là “ý thành thân”, là thân không sinh ra từ 
tinh huyết của cha mẹ, mà hóa sinh do năng lực của ý, chuyên động 
nhanh chóng như chuyền động của ý; ý muốn tới đâu thì thân liền tới đó, 
tới lui khắp các Phật độ không có gì ngăn ngại. Đây là thân của các vị 
Bồ-tát từ bậc Sơ-địa trở lên, vì cứu độ chúng sinh mà hóa sinh như ý. Có 
ba loại ý sinh thân: 

1) Nhập tam muội, lạc ý sinh thân: Các vị Bồ-tát nhập vào chánh 
định, tâm ý tịch tĩnh bất động, được niềm vui chân không tịch diệt (khác 
với cái vui cảm thọ), tùy ý tới lui khắp các Phật độ không bị chướng 
ngại. 

2) Giác pháp tự tánh, tánh ý sinh thân: Các vị Bồ-tát liễu ngộ tất cả 
vạn pháp tự tánh như huyền, hoàn toàn không có “sở hữu”, cho nên có 
thể dùng vô lượng thần lực tới lui khắp tất cả Phật độ, nhanh chóng như 
ý muốn, tự tại vô ngại. 

3) Chủng loại câu sinh, vô tác ý sinh thân: Các vị Bô-tát liễu ngộ 
tất cả pháp đều là Phật pháp, được một thân thì vô lượng thân cùng thời 
đồng hiện, như hình bóng của mọi chủng loại cùng lúc hiện ra trong tắm 
gương lớn, tự nhiên như thế, không do al tạo tác cả. 


(233) Đời sống phân đoạn: tức “phần đoạn sinh tử”, nghĩa là sự sinh 
tử của chúng sinh phàm phu trong vòng ba cõi. Chúng sinh ở đây có 
thân căn, có thọ mạng dài ngắn, có thể chất lớn nhỏ, mạnh yếu, cho nên 


2 


gọi là “phẩn đoạn”. 


(234) Đời sống biến dịch: tức “biến dịch sinh tử”, nghĩa là sự sinh tử 
của thánh nhân ba thừa ở ngoài ba cõi. Các bậc thánh nhân đã dứt hết 
kiến tư hoặc trong ba cõi, giải thoát ra ngoài ba cõi mà thọ sinh trong cõi 
pháp tánh, không còn “phân đoạn sinh tử”. Sự sinh tử ở đây chỉ là sự 
biến chuyển đời đổi (biển địch) của tâm niệm từ quả vị này lên quả vị 
khác mà thôi. 


(235) U ấn: Hành ấm lưu chuyên vi tế, động mà như là chăng động, gọi 


là “ ẩn”. Đó là một trong năm thứ vọng trưởng được đức Phật dạy rõ 
trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Theo Kinh này, gốc rễ của năm ấm (năm 


220 


uân) đều là vọng tưởng -hay nói chính xác hơn, năm ấm tức là năm thứ 
vọng tưởng, gồm có: 

1. Vọng tưởng kiên cố: tức là sắc ấm. Sắc ấm là thân thể con 
người, do bốn đại hòa hợp làm thành. Khi thức vừa khởi động thì liền 
phát sinh ý tưởng; tưởng sinh thì mạng căn được thành lập; mạng lập thì 
liền đầy đủ bốn đại. Cho nên, ba thứ thức, tưởng và mạng đã kết hợp 
mà hình thành con người. Ý tưởng mong cầu có được điều này điều nọ, 
Sỹ là “vọng fưởng ”: các pháp có tướng trạng, có ngăn ngại, gọi là “⁄/ên 

. Do vọng tưởng muôn có mạng sông cho nên mới có sắc thân; sắc 
tiến đã có thì muốn cho bền chắc lâu dài. Sắc thân đã có cho nên có 
ngăn ngại, có chấp ngã và ngã sở, có ngã ái, ngã mạn v.v...; đó gọi là 
“vọng tưởng kiên cố”. 

2. Vọng tưởng hư minh: Chữ “#z” nghĩa là trống, tức không đây: 
chữ “zinh ” nghĩa là biết. Vì “hư” cho nên lãnh nạp được; vì “minh” cho 
nên biết có cảm giác; bởi đó, “hư minh” là chỉ cho thọ â ấm. Chúng sinh 
do ý tưởng tham cầu mong muốn mà sinh tâm yêu thích cái gì tốt đẹp, 
thuận ý, có lợi, đó gọi là “cảm thọ vui” (lạc họ); và chán ghét cái gì xâu 
xa, nghịch ý, bất lợi, đó gọi là “cảm thọ khổ” ( khổ fhọ). Như vậy, thọ ấm 
vốn là hư vọng, không có thật thể, cho nên gọi là “vọng fưởng hư 
mình ”, là tác dụng của năm thức trước (nhãn, nhĩ, tỊ, thiệt, thân). 

3. Vọng tưởng dung thông: tức là tưởng ấm. “Dung hông” nghĩa 
là dung hợp nhau, thông suốt nhau, không chướng ngại. Niệm tưởng thì 
vô hình, nhưng có thể sai sử sắc thân hữu hình. Tâm nghĩ gì thì thân thể 
liền lay động đáp ứng theo, cả lúc thức lẫn trong lúc ngủ; đó là do cái 
tưởng dung thông, cho nên tưởng ấm được gọi là “vọng tưởng dung 
thông ”, là tác dụng của ý thức. 

4. Vọng tưởng u ấn: tức là hành ấm. Thân thê chúng sinh niệm 
niệm biến chuyền, không giờ khắc nào ngừng nghỉ; và sự biến chuyền 
ấy vô cùng vi tế, thâm u, ân mật, ta không biết được. Cho nên hành ấm 
được gọi là “vọng tưởng u ấn”, thuộc phạm vi của fh⁄c mạt-na. 

5. Vọng tưởng điên đảo: tức là thức ấm. Thức ấm ở đây chính là 
thức a-lại-da, bản thể của vạn pháp. Thức thê này vi tế, tỉnh thuần, trong 
lặng, giống như chân tánh bản giác, nhưng thật ra không phải là chân 
tánh bản giác; vì chân tánh bản giác thì rời khỏi mọi sự thấy nghe hay 
biết, còn thức này thì luôn luôn nhận sự huân tập của thấy nghe hay biết, 


227 


niệm niệm không dừng. Bản chất của thức vốn hư vọng, nhưng chúng 
sinh phàm phu thì cho đó là mạng căn, hàng Nhị-thửa thí lấy đó làm niết 
bàn. Lấy không làm có, cho cái hư vọng là chân thật, không thấy được 
sự trôi chảy bất tận mà cứ cho là trong lặng không lay động, cho nên gọi 
thức âm là “tọng tưởng điên đảo ”. 


(236) Tám trăm công đức của nhấn căn: Y nói sức thầy cùng cực của 
nhãn căn. (Xin xem lại đoạn kinh nói về công năng của sáu căn, ở nứa 
sau quyên 4.) 


(237) Điên đáo: Mê muội đối với chánh tri kiến, mọi sự phát ngôn đều 
do tà tri kiến sai sử. Đoạn kinh này đề cập đến bốn loại tri kiến điên đảo: 
1. Kiểu loạn: Cô chấp không thuận với lí lẽ; nói năng rối loạn lung tung, 
không chủ đích; không biết rõ mà cứ nói bừa. 2. Bá £#: Ngoại đạo cho 
rằng cõi trời Vô-tưởng là trời bất tử; nếu suốt đời không trả lời rối loạn 
lung tung (kiểu loạn) những câu hỏi của người khác, thì sau khi chết sẽ 
được sinh lên cõi trời ấy. Nếu quả thật không biết mà cứ đáp bừa, thì sợ 
sẽ trở thành kiểu loạn; cho nên, nếu lúc nào có người hỏi, thì cứ trả lời 
băng những ngôn từ bí mật, hoặc những câu phủ định bâng quơ. Nhưng 
đức Phật quở rằng: chủ trương như thế mới đúng thật là “kiểu loạn”. 3. 
Hự luận: Luận thuyết hư ngụy, không phù hợp với nghĩa lí chân thật. 4. 
Biến kế: Tánh phân biệt, so đo, suy lường, làm mắt đi cái tính chất chân 
thật của sự vật. 


(236) Theo chú thích của pháp sư Viên Anh (rong Đại Phát Đảnh Thủ 
Lăng Nghiêm Kinh Giảng Nghĩa). trong quyên Đạt Ma Hiển Tông Luận 
có nói: Tôn giả Vô Diệt (tức A Na Luật), trong một kiếp xa xưa, dùng 
bảy đồng tiền săm sửa trai phạn cúng đường Phật. Nhờ phước báo đó mà 
sau khi xả báo thân người, được sinh lên cõi trời Đao-lợi đến bảy lần; 
sau đó lại sinh vào làm người cũng bảy lần, đều làm bậc Chuyên Luân 
Vương: kiếp sau cùng sinh vào làm vương tử trong dòng họ Thích-ca ở 
thành Ca-tì-la-vệ, tên A Na Luật, theo Phật Thích Ca xuất gia tu học, 
chứng quả A-la-hán, thoát l¡ sinh tử, an trú niết bàn. 


V227 


(239) Bắn tội căn bản cực nặng: Danh từ Phật học Hán-Việt gọi là “# 
trọng tội”, hay “tứ căn bản trọng tội”, gôm có bôn tội: giêt hại, trộm 
cặp, dầm dục, nói dôi. 


(240) Mười tội cực ác: Danh từ Phật học Hán- Việt gọi là “thập ba-la-di 
tội”. Đây là giới luật đại thừa, tức 10 giới trọng trong 58 giới Bồ- tát 
được ghi trong kinh Phạm Võng, gồm có: 1) Giết hại 2) Trộm cắp 3) 
Dâm dục 4) Nói dối 5) Mua bán rượu 6) Nói lỗi của bốn chúng 7) Khen 
mình chê người 8) Keo kiệt ích kỉ, không muốn bồ thí tài vật và giáo 
pháp 9) Tâm sân hận không nhận sự sám hối của người khác 10) Hủy 
báng Tam Bảo. 


223 


Các soạn phẩm và dịch phẩm Phật học 
của cư sĩ Hạnh Cơ - Tịnh Kiên 


- Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật (dịch từ tác phẩm Thập Đại Đệ Tử Truyện, 

nguyên tác Hoa văn của Tinh Vân pháp sư, nhà xuất bản Phật Quang, Đài- 
bắc, ân hành năm 1984) 

Chùa Khánh Anh (Paris) in lần 1, năm 1994 

Tu viện Trúc Lâm (Edmonton) in lần 2, năm 1999 (có thêm phần “Phụ Lục ” do 
dịch giả biên soạn) 

Ban Phiên Dịch Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam (Nha-trang) 1n lần 3, năm 2004 

Chùa Liên Hoa và Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County (California) in lần 4, 
năm 2005 


- Lược Giải Những Pháp Số Căn Bản 
Làng Cây Phong (Montreal) in lần 1, năm 1996 
Ban Bảo Trợ Phiên Dịch Pháp Tạng Việt Nam (California) in lần 2 (có bố túc 
và sửa chữa), 2006 


- Kinh 4 Di Đà (dịch năm 1997 — chưa In) 


- Bộ Giáo Khoa Phật Học (dịch từ bộ Phật Học Giáo Bản — sơ cấp, trung cấp, cao 
cấp — nguyên tác Hoa văn của Phương Luân cư sĩ, Linh Sơn Xuất Bản Xã, 
Đài-bắc, ân hành năm 1996) 

* Giáo Khoa Phát Học Cấp Một - bản Giáo Thọ 
BPDPTPGVN (Nha-trang) ¡n lần 1, năm 2002 (sắp ¡in lần 2) 

*GIiáo Khoa Phát Học Cấp Một - bản Học Chúng 
BPDPTPGVN (Nha-trang) In lần 1, năm 2002 

* Giáo Khoa Phát Học Cấp Một - bản Cư Sĩ 
BPDPTPGVN (Nha-trang) 1n lần 1, năm 2002 
Ban Bảo Trợ Phiên Dịch Pháp Tạng Việt Nam (California) In lần 2, năm 
2002 (không để hàng chữ “bản Cư Sĩ”) 
BPDPTPGVN (Nha-trang) sắp ¡n lần 3 

* Giáo Khoa Phật Học Cấp Hai - quyển thượng 
BPDPTPGVN (Nha-trang) In lần 1, năm 2004 
BBTPDPTVN (California) ¡n lần 2, năm 2005 

* Giáo Khoa Phật Học Cấp Hai - quyển hạ 
BPDPTPGVN (Nha-trang) In lần 1, năm 2005 
BBTPDPTVN (California) ¡n lần 2, năm 2006 


224 


* Giáo Khoa Phát Học Cấp Ba. 
BBTPDP'TVN (california) In lân 1, năm 2007 


- Một Cành Mai (hợp tác với Võ Đình) 
An Tiêm (Paris/San Jose) In lân 1, năm 2005 


- Kinh Hạnh Nguyện Phổ Hiền & Kinh Vô Lượng Nghĩa (dịch từ kinh văn chữ 
Hán) 
Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County (Californ1a) 1n lần 1, năm 2006 
Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County (California) 1n lân 2, năm 2010 


- Niệm Phật Vô Tướng (dịch từ tác phẩm Vô Tướng Niệm Phật, nguyên tác Hoa 
văn của Tiêu Bình Thật cư sĩ, Đài-loan) 


Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange Counry (California) 1n lần 1, 2006 


- Trích Lục Từ Ngữ Phật Học - quyễn thượng 
BBTPDPTVN (California) In lân 1l, năm 2009 


- Trích Lục Từ Ngữ Phật Học - quyển hạ 
BBTPDPTVN (California) In lân 1l, năm 2010 


- Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Tập I, Tập 2) 
BBTTPDPTVN (California) In lân I, năm 2012 


V2») 


